NGHỆ THUẬT TẠO HẠNH PHÚC 
TH 1RT OF HAIPPINESS 


Tác Giả: ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA và Bác Sĩ HOWARD C. CUTLER 


Dịch Giả: Tỳ kheo THÍCH TÂM QUANG 


Chùa Tam Bảo, Fresno, Califorma, Hoa Kỳ 
PHẬT LỊCH 2547 - D.L. 2003 


-¬-o0O--- 
Nguồn 
hfíp:/2www.budldhanet. net 
Chuyển sang ebook 26-5-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên — nartfhHen(Òsmadil. com 
Link Audio Tại Website hífp:/www.phafphaponline.org 


Mục Lục 
LỜI NGƯỜI DỊCH 
LỜI TÁC GIÁ 
DẪN NHẬP 
PHÂN I - MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI 
CHƯƠNG I - QUYỀN HƯỞNG HẠNH PHÚC 
CHƯƠNG 2 - NGUÒN GÓC HẠNH PHÚC 
CHƯƠNG 3 - RÈN LUYỆN TÂM ĐỀ CÓ HẠNH PHÚC 
CHƯƠNG 4 - GIÀNH LẠI TÌNH TRẠNG HẠNH PHÚC BẤM SINH 
PHÂN II - NHIỆT TÌNH VÀ TÌNH THƯƠNG CỦA CON NGƯỜI 
CHƯƠNG 5 - KIỀU MẪU MỚI CHO SỰ THÂN THIỆN 


CHƯƠNG 6 - LÀM ĐÀM THÁM THÊM QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA VỚI 


NGƯỜI KHÁC 

CHƯƠNG 7 - GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH CỦA TỪ BI 
PHẦN II - CẢI ĐÔI SỰ KHÔ ĐAU. 

CHƯƠNG 8 - ĐÔI ĐẦU VỚI KHÔ ĐAU 

CHƯƠNG 9 - CHUÓC LÂY KHÔ ĐAU 

CHƯƠNG I0 - CHUYÊN ĐÔI CÁCH NHÌN 

CHƯƠNG I1 - TÌM Ý NGHĨA TRONG ĐAU ĐỚN VÀ KHÔ ĐAU 
PHÂN IV - VƯỢT QUA CÁC CHƯỚNG NGẠI 

CHƯƠNG I2 - ĐƯỜNG DẪN ĐÉN QUÁ TRÌNH THAY ĐÔI 

CHƯƠNG 13 - ĐÔI TRỊ VỚI GIẬN DỮ VÀ SÂN HẬN 


CHƯƠNG 14 - ĐÓI TRỊ VỚI LO ÂU VÀ XÂY DỰNG LÒNG TỰ TRỌNG 
PHẢN V - TÓM TẮT CÁC SUY TƯ VỀ CÁCH SÓNG CUỘC ĐỜI TINH THÂN 
CHƯƠNG 15 - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH THÂN CĂN BẢN 
LỜI CÁM ƠN 
Vài nét về Dịch giả, Thượng tọa Thích Tâm Quang 


-ooOoo- 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


Hạnh phúc. Một câu hỏi lớn trước nhân loại, chẳng phải thời nay mà đã có từ thời thượng 
cổ. Nhân loại đã đồ không biết bao xương máu, trải qua bao cuộc chiến tranh, ở đâu đó, ở 
góc độ nào đó, đều liên quan đến hạnh phúc. Hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống. 

Hạnh phúc và gian khổ là hai mặt của một vấn đề. 


Trong thế giới cận đại và hiện đại, người ta đã tốn không ít công sức, giấy mực viết về đề 
tài này, từ người bình dân tới văn nghệ sĩ, đến các nhà khoa học, các học giả, các nhả triết 
học và vân vân... Các tôn giáo cũng luôn đề cập đến đề tài này. Nhưng có lẽ đây là cuốn 
sách hiếm có, một góc độ lạ lùng nhìn vào vẫn đề hạnh phúc. Và tôi phải thú thật rằng : 
đây là một sự kết hợp Đông-Tây tuyệt đẹp; một nhà tâm lý học Phương Tây - Bác sĩ 
Howard C. Cutler trình bày vấn đề hạnh phúc dưới lăng kính Phật Giáo Phương Đông mà 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đại diện. 


Cuốn sách mang đến cho bạn đọc những suy ngẫm nghiêm túc về hạnh phúc mà đôi khi 
có thể chúng ta ngộ nhận hoặc lầm lẫn với niêm sung sướng. Cái ranh giới mong manh, 
vi tế ấy quả thật không dễ phân biệt. Nếu chúng ta không định nghĩa rạch ròi, làm sao 
chúng ta biết làm gì để đạt được hạnh phúc. Nhưng để phấn đấu giành cho được hạnh 
phúc, vấn đề đó lại liên quan mật thiết với tâm - hay đúng hơn là, tâm mới là nguồn hạnh 
phúc. Và tâm con người mới phức tạp, rối ren làm sao. Bạn sẽ kinh ngạc trước sự mồ xẻ 
tâm hết sức mạch lạc, sáng sủa dẫu răng đó không phải là vấn đề dễ dẫn dắt. Tôi hoàn 
toàn tin rằng bạn sẽ bị thuyết phục và bắt tay vào rèn luyện tâm. Gian đị như là muốn 
khỏe thì phải tập tành, và để có hạnh phúc thì phải luyện tâm. Tất cả những điều đó đều 
được Đức Đạt Lai Lạt Ma so sánh với những thí dụ sát hợp, sinh động, khiến cho lý 
thuyết của Ngài trở nên giản dị, trong sáng, dễ hiểu. Rồi chúng lại được so sánh với 
những kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại, vẫn đề lại càng sáng tỏ, đầy sức thuyết 
phục. 


Washington từng nói, "Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc". Quả là đúng. Song để có 
quyền này cũng đã là không dễ rồi. Rồi thì không phải những người có cái quyền này là 
đạt được hạnh phúc. 


Nào, chúng ta lên đường với một quyết tâm và niềm tin vững chắc vào hạnh phúc chân 
chính. 


Chúc các bạn thành công. 


Phật Đản 2547, Dương Lịch 2003 
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang 
Chùa Tam Bảo, Fresno, California 


-—-oÔO--- 
LỜI TÁC GIẢ 


Trong tác phâm này, nhiều cuộc đàm thoại sâu rộng với Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được kế 
lại. Những cuộc hội kiến riêng với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Arizona (Hoa Kỳ) và Ấn Độ 
là nên tảng của tác phẩm này được tiến hành với mục đích cộng tác rõ rệt về một công 
trình nói lên quan điểm của Ngài để có một cuộc sống hạnh phúc hơn, mở rộng thêm 
những nhận xét và bình luận của riêng tôi từ cái nhìn của một thầy thuốc chuyên gia về 
tâm thần học Tây Phương. Đức Đạt Lai Lạt Ma hoan hỉ cho tôi được tùy ý lựa chọn bất 
cứ thể loại nào miễn sao tôi cảm thấy nó truyền đạt hiệu qủa nhất ý kiến của Ngài. Tôi 
cảm thấy thể loại kê truyện trong những trang sách này là loại đễ đọc nhất và đồng thời 
đem lại cảm nhận về việc Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đưa những tư tưởng của Ngài vào cuộc 
sống hàng ngày. của riêng Ngài như thế nào Với sự chấp thuận của Ngài, tôi đã biên soạn 
tác phâm này theo như chủ đề, và vì thế đôi khi tôi chọn cách phối hợp và bổ sung tài liệu 
lấy từ nhiều những cuộc đàm thoại khác nhau. Ngoài ra được Đức Đạt Lai Lạt Ma cho 
phép, những chỗ tôi thấy cần phải làm sáng tỏ hoặc toàn diện tôi đã đúc kết lại thành tài 
liệu từ những cuộc nói chuyện của Ngài trước công chúng tại Arizona. Thông Dịch Viên 
của Ngài, Tiến Sĩ Thupten Jinpa, đã hoan hỉ duyệt bản thảo tác phẩm này để bảo đảm 
không có sự bóp méo vô ý tư tưởng của Ngài trong quá trình biên tập. 


Một số trường hợp lịch sử và các giai thoại cá nhân đã được trình bầy để minh họa những 
tư tưởng đang thảo luận. Để giữ được tính bí mật và bảo vệ tính riêng tư cá nhân, trong 
mọi trường hợp tôi đã đổi tên và sửa lại một số chỉ tiết và một số các đặc tính khác đề 
tránh sự nhận diện ra những cá nhân đặc biệt. 


Bác Sĩ Howard C. Cutler 


-ooOOoo- 
DÃN NHẬP 


Tôi tìm thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma ngồi một mình trong căn phòng thay quần áo trồng trải 
của học sinh chơi bóng rô trước khi Ngài ra nói chuyện với sáu ngàn cử tọa tại Đại Học 
Đường Tiểu Bang Arizona. Ngài bình thản uống từng SỤP nước trà, trong một phong thái 
hoàn toàn thư thái "Thưa Ngài, Nếu Ngài đã sẵn sàng ... 


Ngài đứng ngay dậy, và không chút do dự, Ngài ra khỏi phòng hòa vào đám đông dày 
đặc ở hậu trường của những ký giả địa phương, nhiếp ảnh viên, nhân viên an ninh, và học 
sinh - cùng những người cầu thị, người tò mò, và người hoài nghi. Ngài đi qua đám đông 
với nụ cười cởi mở và vừa đi vừa chào - cuối cùng đi qua một tâm màn, Ngài bước lên 
sân khấu, cúi chào, chắp hai tay và miệng mỉm cười. Tiếng vỗ tay vang như sắm chào 


mừng Ngài. Theo lời yêu cầu của Ngài, đèn chỗ thính giả không quá tối để Ngài có thể 
nhìn thấy cử tọa, và đôi lúc Ngài đứng đó, lặng lẽ nhìn thính giả với một biểu cảm nhiệt 
tình và thiện chí.không thể nhằm lẫn. Với những người chưa bao giờ được nhìn thấy Đức 
Đạt Lai Lạt Ma trước đây, chiếc y mầu nấu và vàng nghệ của tăng đồ của Ngài có thê tạo 
cho họ có phần nào cảm tưởng kỳ lạ, nhưng Ngài có khả năng khác thường trong VIỆC 
thiết lập quan hệ với thính giả và nó được chứng tỏ ngay khi Ngài ngồi xuống và bắt đầu 
nói chuyện. 


"Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp hầu hết quý vị. Nhưng với tôi, dù là bạn cũ hay 
mới, dù sao cũng không có gì khác biệt, vì lúc nào tôi cũng tin tưởng chúng ta giống 
nhau, tất cả chúng ta đều là con người. Đương nhiên có những khác biệt về bối cảnh văn 
hóa, hay đường lối sống, có thể có khác biệt về tín ngưỡng, hay có thể có khác biệt về 
mầu da, nhưng chúng ta đều là CON người, gồm có thân thể con người và tâm trí con 
người. Cấu trúc thể chất cũng giống nhau, tâm trí chúng ta và bản chất cảm xúc của 
chúng ta cũng giống nhau. Gặp một người ở bất kỳ nơi đâu tôi lúc nảo cũng có cảm nghĩ 
tôi đang gặp một con người giông như tôi vậy. Tôi thấy đễ dàng truyền thông với người 
ấy ở mức độ ấy. Nếu tôi nhân mạnh những nét đặc biệt khác, như tôi là người Tây Tạng 
hay tôi là một Phật Tử, thì có nhiều dị biệt. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là hàng thứ. 
Nếu chúng ta có thể bỏ những dị biệt qua một bên, tôi nghĩ rằng chúng ta dễ dàng truyền 
thông, trao đổi ý kiến, và chia sẻ kinh nghiệm." 


Bằng cách vào đề ấy, năm 1993 Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói chuyện với công chúng tại 
Arizona suốt một tuần lễ. Chương trình Ngài thăm viếng Artzona đã được trù liệu trên 
một thập niên trước. Chính lúc đó, tôi được gặp Ngài lần đầu trong cuộc việng thăm 
Dharamsala, tại Ân Độ bằng học bổng nghiên cứu ít ỏi về y học Tây Tạng truyền thống. 
Dharamsala là một làng đẹp và yên tĩnh trên sườn đồi ở chân dẫy núi Hy Mã Lạp Sơn. 
Gần bốn chục năm qua, nơi đây là trụ sở của chính phủ lưu vong Tây Tạng, từ khi Đức 
Đạt Lai Lạt Ma cùng với một trăm ngàn người Tây Tạng rời bỏ Tây Tạng sau cuộc xâm 
lược tàn bạo của quân đội Trung Hoa. Trong thời gian tôi ở tại Dharamsala, tôi được biết 
một vài thân nhân gia đình của Ngài, và do đó tôi được thu xếp đề gặp Ngài lần đầu tiên. 


Trong bài nói chuyện với công chúng của Ngải vào năm 1993, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói 
về tầm quan trọng của sự liên kết giữa người này với người kia, và cũng đặc điểm ấy đã 
là đặc điểm nổi bật trong cuộc đàm thoại đầu tiên của tôi với Ngài tại nơi Ngài cư ngụ 
năm 1982. Dường như Ngài có một khả năng khác thường làm cho người đối thoại thấy 
thoải mái, nhanh chóng tạo ra mối quan hệ trực tiếp và đơn giản VỚI con người đồng loại. 
Cuộc gặp lần đầu với Ngài kéo dài khoảng 45 phút, và cũng giống như những người 
khác, tôi ra về trong một tinh thần sung mãn, có cảm tưởng tôi vừa mới gặp được một 
người thật đặc biệt. 


Các cuộc tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày càng nhiều trong mấy năm sau đó, tôi 
dần dần cảm nhận thấy nhiều đức tính độc đáo của Ngài. Ngài có một trí thông minh sắc 
sảo, không một chút gian xảo, không đa cảm quá mức, hết sức hóm hỉnh nhưng không 
phù phiếm và như nhiều người đã phát hiện ra khả năng truyền cảm hơn là làm kinh sợ. 


Qua một thời gian tôi tin rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã học được cách sống bằng ý thức 
hoàn thành nhiệm vụ và có một mức độ thanh thản mà tôi chưa từng thấy ở người khác. 
Tôi quyết tâm tìm hiểu những nguyên. tắc khiến Ngài thành tựu được điều đó. Mặc dù 
Ngài là một nhà sư Phật Giáo có đời sông tu tập và nghiên cứu, nhưng tôi bắt đầu tự hỏi 
liệu người ta có thê nhận biết khuynh hướng niềm tin hay sự tu tập của Ngài có thể dùng 
cho những người không phải là Phật Tử không - cũng như sự tu tập có thể áp dụng trực 
tiếp vào đời sống của chúng ta dễ dàng giúp chúng ta trở nên sung sướng hơn, mạnh mẽ 
hơn và có lẽ ít sợ hãi hơn. 


Cuối cùng, tôi đã có cơ hội thăm dò quan điểm của Ngài sâu xa hơn, gặp Ngài hàng ngày 
trong thời gian Ngài lưu lại Arizona và bám sát với những cuộc thảo luận bằng những 
cuộc chuyện trò sâu rộng hơn ở nhà Ngài tại Ấn Độ. Đàm luận với Ngài, không bao lâu 
tôi khám phá ra tôi và Ngài có những hàng rào ngăn cách mà chúng tôi phải khắc phục để 
dung hòa những cách nhìn dị biệt, Ngài là một nhà Sư Phật Giáo, còn tôi là một bác sĩ 
tâm thần Tây Phương. Ví dụ tôi bắt đầu một trong buổi hội ngộ đầu tiên, bằng cách hỏi 
Ngài một sô vân đề chung về con người, giải thích một số vụ việc lịch sử dài. Sau khi mô 
tả một phụ nữ cố chấp đòi quyên sinh bất chấp tác động tiêu cực khủng khiếp trong đời 
cô, tôi hỏi Ngài liệu Ngài có thể giải thích về hành vi này và Ngài có thê cho người ây lời 
khuyên gì không. Tôi sửng sốt khi sau một hồi lâu suy nghĩ, Ngài đơn giản trả chỉ trả lời 
"Tôi không biết", vừa nói Ngài vừa nhún vai và cười hiền hậu. 


Nhận thấy sự ngạc nhiên vả thất vọng vì không nhận được câu trả lời cụ thê, Ngài nói: 
"Đôi khi rất khó giải thích tại sao người ta lại làm những việc đó ... ông thường thấy 
không có những lời giải thích đơn giản. Nếu chúng ta đi vào chi tiết đời sông cá nhân, vì 
tâm con người hết sức phức tạp, quả là khó hiểu được điều gì đang xây ra, chính xác điều 
gì đang diễn ra" 


Tôi nghĩ rằng Ngài muốn thoái thác." Nhưng là một bác sĩ tâm lý liệu pháp, bổn phận của 
tôi là phải tìm ra lý do tại sao người ta làm những việc đó..." 


Một lần nữa, Ngài bật cười mà nhiều người thấy rất lạ thường - một nụ cười đượm tính 
hài hước và thiện chí, không màu mẻ không ngân ngại, bắt đầu bằng ñ ấm hưởng sâu và dễ 
dàng leo lên mấy quãng tám đề rồi chấm dứt ở một đỉnh cao của niềm vui thích. 


"Tôi nghĩ quả là khó khăn để cố găng hình dung được tâm của năm tỷ người hoạt động ra 
sao", Ngài vừa nói vừa cười." Đó là một công việc không thể làm được: từ quan điểm 
Phật Giáo, có nhiều yếu tổ góp phần vào bất cứ một biến chuyên hay tình thế nào... Có 
thể có rất nhiều yếu tô trong đó, thực ra, đôi khi chúng ta không bao giờ có thể có được 
sự giải thích đầy đủ về điều gì đang xấy ra, ít nhất không phải trong những điều kiện 
thông thường". 


Cảm thây điều gì khó chịu nơi tôi, Ngài nhận xét: "Trong khi cố gắng xác định nguồn gốc 
vấn đề của con người, dường như cách đặt vấn đề của Tây Phương khác với Phật Giáo.ở 
một số khía cạnh. Nền tảng cho những phương thức lý giải của Tây Phương là khuynh 
hướng duy lý mạnh mẽ - cho rằng mỌI SỰ đều có thê giải thích được là đúng. Hơn nữa có 
những hạn chế sinh ra từ một số tiền đề được cho là điều dĩ nhiên. Thí dụ, mới đây tôi 


gặp một số bác sĩ tại một trường đại học y khoa. Họ nói chuyện về bộ não và cho rằng 
suy nghĩ và cảm xúc là kết quả của những phản ứng hóa học khác nhau và những biến đổi 
trong bộ não. Cho nên tôi đã đưa ra câu hỏi: Có thể nhận thức được chuỗi biên chuyển 
ngược không khi suy nghĩ phát sinh ra chuỗi biến chuyên hóa chất trong bộ não? Tuy 
nhiên, tôi thấy phần đáng chú ý nhất là câu trả lời của khoa học gia đưa ra. Ngài nói: 
"Chúng ta bắt đầu từ cái tiền đè xo) rằng tất cả suy nghĩ là kết quả hay chức năng của 
phản ứng hóa học trong bộ não ". Vậy thì điều đó hoàn toàn hầu như là cứng nhắc, một 
quyết định nghi ngờ chính cách suy nghĩ của họ" 


Ngài im lặng một lúc rồi tiếp tục: "Tôi nghĩ rằng trong xã hội Tây Phương hiện đại, 
dường như có một trạng thái văn hóa mạnh mẽ dựa vào khoa học. Nhưng trong một sỐ 
trường hợp, những tiền đề tham số căn bản do khoa học Tây Phương thiết lập có thể ĐIỚI 
hạn khả năng giải quyết một số thực tại. của ông. Chăng hạn, ông có những hạn chế khi 
quan niệm là mọi thứ đều có thể giải thích trong khuôn khổ con người có một kiếp sống, 
và ông phối hợp điều này với khái niệm là mọi thứ có thê và phải được giải thích. Nhưng 
khi ông chạm chán với các hiện tượng không thể giải thích được, hồ như căng thắng phát 
sinh, hầu hết nó là cảm giác về sự thống khổ." 


Dù vậy, tôi cảm thấy có sự thật trong điều Ngài nói, lúc đầu tôi cảm thấy khó chấp nhận " 
Trong tâm lý học Tây Phương, khi chúng tôi bắt gặp những cách ứng xử của con người 
bề ngoài rất khó giải thích, thì chúng tôi có một sô giải pháp có thể áp dụng để tìm hiểu 
điều gì đang xây ra. Thí dụ, khái niệm về phần vô thức hay tiềm thức của tâm đóng một 
vai trò đắng chú ý. Chúng tôi cảm thấy đôi khi cách ứng xử có thể là kết quả của tiến 
trình tâm lý mà chúng ta không ý thức được- chẳng hạn, người ta có thể tìm cách nào đó 
để tránh nỗi sợ hãi ngắm ngầm trong lòng. Không Ÿ thức được điều đó, một cách ứng xử 
có thê bị thúc đây vì không muốn đề sợ hãi đó nôi lên trong tâm thức, cho nên chúng ta 
không cảm thấy khó chịu về chúng". 


Trầm ngâm hồi lâu, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: Trong Phật Giáo có một khái niệm về tâm 
tính và dấu ấn ảnh hưởng sâu sắc đọng lại trong một số kinh nghiệm, một chút tương tự 
như khái niệm về vô thức trong tâm lý học Tây Phương. Chăng hạn, một loại sự kiện nào 
đó có thê xây ra trước đây trong cuộc đời ta vẫn còn đề lại những dấu ấn ảnh hưởng mạnh 
mẽ đây đó trong tâm, và sau này ảnh hưởng đến cách ứng xử của ta. Cho nên khái niệm 
về điều gì đó có thể là vô thức - những dấu ấn đề lại mà người ta không ý thức được. Dù 
sao, tôi nghĩ rằng Phật Giáo có thê chấp nhận nhiều yếu tổ mà các lý luận Tây Phương 
tìm được, nhưng thêm vào đó phải kế đến những yếu tố phụ. Thí dụ, phải thêm vào điều 
kiện và những dấu ấn từ kiếp trước. Trong tâm lý học Tây Phương, tuy nhiên, tôi nghĩ có 
một khuynh hướng nhân mạnh nhiều đến vai trò của vô thức bằng cách tìm kiếm nguồn 
gốc của vấn đề. Tôi nghĩ rằng tâm lý học Tây Phương đã khởi đầu bằng một số thừa nhận 
căn bản: chẳng hạn, không chấp nhận khái niệm về dấu ấn để lại từ tiền kiếp. Và đồng 
thời có một sự thừa nhận là mọi sự phải được giải thích trong phạm vị một đời người. 
Cho nên, khi ta không thể giải thích được điều gì là nguyên nhân của những cách ứng xử 
hay những vấn đề nào đó, thường có khuynh hướng đồ cho vô thức. Một chút giống như 
ta mất một thứ gì, và ta quyết định đồ vật đó ở trong phòng này. Và một khi ta quyết định 
như vậy tức là ta đã ân định những thông số của ta, ta đã loại trừ khả năng có thể đồ vật 
ấy ở ngoài phòng hay ở một phòng nào khác. Rồi ta cứ tìm kiếm và tìm kiếm, nhưng ta 


không tìm ra được, nhưng ta vẫn cứ cho rằng vật ấy vẫn còn bị che khuất đâu đó trong 
phòng này. " 


Lúc đầu khi tôi thai nghén tác phẩm này, tôi mường tượng một thê loại thông thường 
trong đó Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tự trì nh bày những giải pháp dễ hiểu và đơn giản về tất 
cả những vấn đề cuộc sống. Tôi cảm thấy, dùng kiên thức về ngành tâm thần của tôi, tôi 
có thê hệ thông hóa quan điểm của Ngài thành một tập chỉ dẫn dễ thực hiện về cách sống 
hàng ngày. Sau một loạt các cuộc hội kiến với Ngài, tôi đã bỏ ý định trên. Tôi thấy 
phbuong pháp của Ngài chứa đựng một mô hình rộng mở và phức tạp hơn nhiều bao gồm 
tất cả sắc thái, tính phong phú, và phức tạp xảy ra trong đời sông. 


Tuy nhiên dần dần, tôi bắt đầu nghe thấy một dấu hiệu luôn luôn vang vọng. Đó là dấu 
hiệu của hy vọng. Hy vọng của Ngài dựa vào niềm tin là không mấy dễ dàng trong khi 
đạt được hạnh phúc đích thực và trường cửu, tuy nhiên điều này có thể làm được. Nền 
tảng của tất cả những phương pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma, là một tập hợp niềm tin căn 
bản làm nền tảng cho tất cả hành động của Ngài: một niềm tin vào tính hiền hòa nhã và 
tính bản thiện của tất cả con người, niềm tin vào giá trị của từ bị, niềm tin vào cách xử sự 
tử tế, và ý thức cộng đồng giữa tất cả những sinh vật. 


Như thông điệp của Ngài cho thấy càng ngày càng rõ ràng là niềm tin của Ngài không 
dựa trên niêm tin mù quáng hay giáo điêu mà đúng hơn là trên lý luận đứng đăn và kinh 
nghiệm trực tiếp. Sự hiểu biết của Ngài về tâm trí và cách ứng xử của con người dựa vào 
sự nghiên cứu suốt cuộc đời. Quan điểm của Ngài bám chắc vào truyền thống đã được tôi 
luyện trên 25 thế kỷ qua qua lề phải thông thường và sự hiểu biết phức tạp về những vấn 
đề hiện đại. Đánh giá đúng những vấn đề đương thời của Ngài đã được tạo dựng do vị trí 
độc đáo của Ngài với tư cách là một nhân vật của thế giới, cho phép Ngài đi ¡ khắp thế giới 
nhiều lần, đứng trước nhiều nền văn hóa khác nhau và những người ở mọi tầng lớp xã hội 
trao đôi ý kiến với các khoa học gia hàng đầu và các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị. 
Điều chủ yếu nổi bật là phương pháp khôn ngoan, những vấn đề con người vừa lạc quan 
vừa thực tế. 


Trong tác phẩm này, tôi đã tìm cách trình bày phương pháp bắt đầu giải quyết của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma với cử tọa chủ yếu là người Tây Phương. Tôi đã gồm thấu những trích 
dẫn rộng lớn từ những giảng dạy với đại chúng của Ngài, và từ những cuộc hội kiến cá 
nhân với Ngài. Có gắng giữ mục đích nhắm vào trong tài liệu này để người đọc có thê áp 
dụng vào đời sống hàng ngày, nên tôi thỉnh thoảng đã tự ý bỏ một phần về những cuộc 
thảo luận liên can nhiều đến những khía cạnh triết lý của Phật Giáo Tây Tạng. Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đã viết một số tác phâm tuyệt vời trên nhiều khía cạnh vê con đường Phật 
Giáo. Tên sách có thê tìm thấy vào phần cuối của cuốn sách này, và những ai muôn tìm 
hiểu sâu xa hơn về Phật Giáo Tây Tạng sẽ tìm thấy nhiều giá trị trong những tác phâm 


ây. 
Bác Sĩ Howard C. Cutler 


-ooOoo- 


PHÀN I - MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI 
-ooOoo- 
CHƯƠNG † - QUYỀN HƯỞNG HẠNH PHÚC 


"Tôi tin là mục đích chính của cuộc đời là tìm cầu hạnh phúc. Điều đó thật rõ ràng. Dù ta 
tin vào tôn giáo hay không, dù ta tin vào tôn giáo này hay tôn giáo kia, tất cả chúng ta 
đều tìm cầu điều tốt đẹp hơn trong đời sống. Vấy nên, tôi nghĩ rằng, động cơ chính của 
cuộc đời là tiễn tới hạnh phúc." 


Bằng những lới nói Ấy, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói trước một số cử tọa đông đảo tại Ar1zona 
côt lõi thông điệp của Ngài. Nhưng việc cho răng mục đích của đời sông là hạnh phúc 
dây lên câu hỏi trong tâm tôi. Sau này, khi không có al, tôi hỏi Ngài: "Ngài có hạnh phúc 
không?" 


"Có" Ngài trả lời. Ngài ngưng một chút và thêm "Có .. chắc chắn có". Có một sự thành 
thực thanh thản trong giọng nói của Ngài đê lại không chút nghi ngờ - một sự thành thực 
phản ảnh ở vẻ mặt và trong ánh mắt của Ngài. 


"Nhưng có phải hạnh phúc là mục tiêu hợp lý cho hầu hết tất cả chúng ta không? Tôi hỏi, 
"Có thê thực sự có được không?" 


"Được. Tôi tin là hạnh phúc có thể đạt được do sự huân luyện tâm” 


Ở mức độ sơ đăng con người, tôi không thê không trả lời về khái niệm về hạnh phúc là 
một mục tiêu có thể đạt được. Tuy nhiên là một nhà chuyên gia tâm thần học, tôi gánh 
nặng những khái niệm như niềm tin của Freud là " ta cảm thấy muốn nói rằng cái ý định 
con người phải được 'hạnh phúc' không được bao gồm trong ý định của Đâng Sáng Tạo". 
Kiểu dạy dỗ này đã dẫn nhiều người trong nghề nghiệp của tôi tới kết luận tàn nhẫn trong 
đó kết luận tàn nhẫn nhất mà người ta hy vọng là sự biến cái đau khổ cuồng loạn thành sự 
bất hạnh chung." Từ quan điểm này, đòi hỏi có một con đường đã được định rõ đưa tới 
hạnh phúc dường như là một khái niệm hết sức cơ bản. Khi tôi nhìn lại những năm tháng 
được đảo tạo về ngành tâm thần học, tôi có thể nhớ lại là rất hiếm nghe thấy từ "hạnh 
phúc" cả khi đề cập về mục tiêu chữa bệnh. Đương nhiên có nhiều những bài nói về cách 
giảm bớt những triệu chứng thất vọng hay lo lắng của bệnh nhân, giải quyết những mâu 
thuẫn nội tâm hay những vẫn đề quan hệ, nhưng không bao giờ bày tỏ rõ ràng mục tiêu 
tiến tới hạnh phúc. 


Ở phương Tây quan niệm đạt hạnh phúc thực sự dường như luôn luôn không được rõ 
ràng, khó năm bắt và không thể hiểu được. Ngay cả chữ "hạnh phúc” có nguôn gốc từ 
tiếng Băng Đảo "happ", có nghĩa là vận đỏ hay cơ may mắn. Hầu hết chúng ta, dường 
như, chia sẻ quan niệm về bản chất huyền bí của hạnh phúc. Vào những lúc vui sướng mà 
cuộc sống đem lại, hạnh phúc hình như giống cái gì đó đến bất ngờ. Đối với tâm trí Tây 
Phương của tôi, có vẻ không có loại công việc mà ta có thê phát triển, và duy trì, chỉ bằng 
cách rèn luyện tâm." 


Khi tôi đưa ra lời phản đối, Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích ngay." Khi tôi nói 'huấn luyện 
tâm'; trên phương diện ấy, tôi không có nói là "tâm" chỉ là khả năng nhận thức của trí tuệ 
người ta. Đúng hơn là, tôi dùng thuật ngữ đó theo nghĩa tiếng Tây Tạng "Sem", nó có 
một ý nghĩa rộng hơn nhiều, gần với 'tâm thần" hay 'tỉnh thần' hơn, nó bao gồm cả trí tuệ 
và cảm xúc, con tim và khối óc. Bằng. một số kỷ luật tinh thần chúng ta có thê làm thay 
đi thái độ, lỗi nhìn, và phương pháp sống của chúng ta. 


"Khi chúng ta nói về kỷ luật tỉnh thần, đương nhiên, liên can đến nhiều thứ, nhiều 
phương pháp. Nhưng nói chung, ta bắt đầu nhận diện những yếu tố dẫn đến hạnh phúc và 
những yêu tố dẫn đến khổ đau. Làm như vậy, ta có thể dần dần tiến đến loại bỏ các yếu tố 
dẫn đến khổ đau và vun đắp các yếu tô dẫn đến hạnh phúc. Phương pháp này là thế". 


Ngài Đạt Lai Lạt Ma cho rằng Ngài đã tìm thấy một số hạnh phúc cá nhân. Suốt một tuần 
lễ Ngài ở Arizona, tôi đã chứng kiến Ngài bộc lộ sao mà hạnh phúc đến thế. Khi Ngài 
chìa tay ra cho người khác, để tạo sự đồng cảm và thiện chí, ngay cả trong các cuộc gặp 
gỡ ngắn ngủi nhất. 


Một buôi sáng, sau khi thuyết pháp cho đại chúng xong, Ngài đi bộ dọc theo lối dưới 
hàng hiên trở về khách sạn, bao quanh là đoàn tùy tùng thường lệ. Đề ý đến một nhân 
viên trông nom khách sạn đứng cạnh cầu thang máy, Ngài dừng lại hỏi cô này "Cô là 
người ở đâu?" Cô có vẻ ngạc nhiên một lát vì ông khách ngoại quốc trong bộ y mầu nấu 
và có vẻ bối rối vì sự tôn trọng của đoàn tùy tùng. Rồi cô ta mỉm cười và bẽn lẽn trả lời 
"Mễ Tây Cơ". Ngài chuyện trò với cô ta một lúc và bước đi để lại trên gương mặt cô ta 
niềm hân hoan và hứng thú. Sáng hôm sau, cũng vào giờ đó, cô này cũng đứng tại chỗ 
như hôm trước với một nhân viên khách sạn nữa, cả hai đều nồng hậu chào Ngài khi Ngài 
bước vào cầu thang máy. Sự tương tác thật ngắn ngủi, nhưng cả hai hình như phân khởi 
vì hạnh phúc khi trở lại làm việc. Sau đó cứ mỗi ngày lại có thêm một vài nhân viên 
khách sạn nữa đến đúng giờ và chỗ ấy, cho đến cuối tuần có nhiều chiêu đãi viên tề chỉnh 
trong bộ đồng phục xám-trắng đứng thành một hàng dài dọc theo con đường dẫn đến 
thang máy đứng chào đón Ngài. 


Ngày của chúng ta được đánh số. Vào mỗi khoảnh khắc, hàng ngàn trẻ sinh ra đời, số 
phận cho một sô chỉ sông vài ngày hay vải tuần, và chết một cách bi thảm vì đau yếu hay 
bất hạnh khác. Số phận cho một số khác sống đến mức của thế ký, và có lẽ vượt qua cả 
mức này một chút, và nêm trải hương vị của cuộc đời phải xây ra: chiến thắng, thất vọng, 
vui sướng, hận thù và yêu thương. Chúng ta không bao giờ biết được. Nhưng dù sống 
một ngày hay sống trăm tuôi, câu hỏi chính bao giờ cũng vẫn là: Mục đích cuộc đời là 
gì?" Cái gì làm cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa? 


Mục đích cuộc sống là tìm cầu hạnh phúc. Điều đó ình như là lẽ thường và những nhà tư 
tưởng Tây Phương từ Aristotle đến William James đều đồng ý về ý tưởng này Nhưng 
phải chăng đời sống không dựa vào sự tìm cầu hạnh phúc cá nhân bằng bản tính tự cho 
mình là trung tâm (ích kỷ), thấm chí buông thả (tư vị)? Không cần thiết. Thật ra, hết cuộc 
khảo sát này đến cuộc khảo sát khác cho thấy chính những người bất hạnh hay thường 
thu mình lại nhất và thường không thích giao du, ủ rũ, thấm chí thù địch. Trái lại người 
hạnh phúc, thường thấy thích giao du, linh hoạt, và sáng tạo, và có thể chịu đựng được 


những khó chịu thường nhật trong cuộc sông dễ dàng hơn người bắt hạnh. Và quan trọng 
nhât là người ta thây họ thương yêu và tha thứ nhiêu hơn người bât hạnh. 


Những nhà nghiên cứu cứu đã nghĩ ra một số thử nghiệm rất hay cho thấy người hạnh 
phúc biểu lộ một số đức tính như chân thật, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác. Chẳng 
hạn họ xoay trở để mang lại tâm trạng vui vẻ trong một đề tài thí nghiệm bằng cách dàn 
xếp cho người ta vô tình tìm được tiền trong một phòng điện thoại công cộng. Giả bộ là 
một người xa lạ, trong những người thí nghiệm đi ngang qua và tình cờ để rớt nhiều giấy 
tờ. Người điều tra nghiên cứu muốn biết đối tượng có ngừng lại để giúp đỡ người lạ kia 
không. Trong một kịch bản khác, tính thần của các đối tượng được nâng cao bằng cách 
nghe một bản hợp tuyển hài kịch, thì một người thiếu thốn (giả dạng để thí nghiệm) tiếp 
cận họ và hỏi vay tiền. Những người điều tra nghiên cứu khám phá ra rằng những đối 
tượng cảm thấy hạnh phúc thường sẵn sàng giúp đỡ hay cho vay tiền hơn là nhóm đối 
tượng cũng được đặt vào hoản cảnh như vậy để giúp đỡ nhưng với tâm trạng không được 
khích lệ trước. 


Trong khi những loại thí nghiệm này mâu thuẫn với khái niệm theo đuôi và đạt được 
hạnh phúc cá nhân đều dẫn đến vị kỷ và tư vị thì chúng ta có thể tiến hành các cuộc thí 
nghiệm riêng của chúng ta trong phòng thí nghiệm của đời sống hàng ngày. Thí dụ, giá 
sử chúng ta bị kẹt xe. Sau hai mươi phút, cuôi cùng nó bắt đầu chuyền động nhưng với 
tốc độ chậm như đi diễu hành. Chúng ta nhìn thấy xe bên cạnh bật đèn muốn chuyên làn 
đường đi trước mặt chúng ta. Nếu chúng ta ở trong tâm trạng vui vẻ, chúng ta săn sàng 
chậm lại và để cho xe ấy sang đi trước chúng ta. Nhưng nêu chúng ta cảm thấy khó chịu, 
phản ứng của chúng ta là tăng tốc độ để xe kia không sang được."Tôi lúc nào cũng bị kẹt 
xe nơi đây, tại sao họ không chứ?" 


Chúng ta bắt đầu với tiền đề căn bản là mục đích đời ta là tìm cầu hạnh phúc. Nhìn nhận 
hạnh phúc như một mục tiêu thực sự, ta có thê bước đi với những bước tích cực để thành 
công. Và ta bắt đầu nhận ra những yếu tố dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc hơn, chúng 
ta sẽ học hỏi cách tìm cầu hạnh phúc, đem lợi ích không chỉ cho cá nhân mà cho gia đình 
và cả xã hội nói chung. 


-ooOoo- 
CHƯƠNG 2 - NGUÒN GÓC HẠNH PHÚC 


Hai năm trước, một người bạn tôi có một sự may mắn bất nEỜ. Mười tám tháng trước đó, 
cô ấy đã bỏ nghề làm y tá để đi làm việc cho hai người bạn bắt đầu mở một công ty y tế. 
nhỏ Hãng này thành công nhanh chóng, và chỉ trong vòng mười tám tháng họ được một 
hãng lớn mua lại bằng. một món tiền lớn. Vì đã tham gia ngay từ lúc thành lập, dần dần 
bằng quyền mua cô phân, bạn tôi đã nồi bật lên sau khi mua hâu hết các cô phần - đủ cho 
cô ta có thê về hưu ở tuôi 32. Cách đây không lâu tôi gặp cô và hỏi cô hưởng sự vui vẻ ra 
sao với sự về hưu của cô. Cô nói " Thật là tuyệt diệu khi có thể đi du lịch và làm những 
việc mà tôi hằng mong muốn". Nhưng, cô nói thêm," Lạ lùng là sau khi những hân hoan 
vì được nhiều tiền qua đi, tất cả mọi sự trở lại bình thường. Tôi muốn nói là có những thứ 


khác biệt - tôi mua một cái nhà và đồ đạc- nhưng nói chung tôi cũng chăng thấy hạnh 
phúc nhiêu hơn trước đây" 


Cũng trong khoảng thời gian mà bạn tôi thu được nhiều lờ lãi trời cho ấy, tôi có một 
người bạn khác cũng cỡ tuổi ấy phát hiện mang vi rút HIV. Tôi có nói chuyện với anh về 
việc anh đã phải đối phó với tình trạng HIV" như thế nào. Anh nói: "Đương nhiên đầu 
tiên tôi rụng rời cả người. Phải mất gần một năm, tôi mới chấp nhận sự thật là tôi thực sự 
mang vi rút HIV. Nhưng một năm qua mọi việc đã thay đối. Dường như tôi ra ngoài hàng 
ngày nhiều hơn trước đây, và trên cơ sở từng lúc, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trước. Tôi 
đúng là có vẻ cảm nhận được chuyện hàng ngày nhiều hơn, và may mắn cho tôi là cho tới 
này chưa có triệu chứng gì nghiêm trọng về bệnh AIDS cả và tôi có thê thực sự vui 
hưởng những gì tôi có. Dù cho tôi không mang vi rút HIV, tôi phải công nhận Tảng trên 
một số phương điện nào đó đã biến đôi đời tôi trên những phương diện tích cực." 


"Trên những phương diện nào?" Tôi hỏi anh. 


"Chăng hạn như anh biết tôi thường có khuynh hướng là một nhà duy vật chủ nghĩa đã 
thành có tật. Nhưng trên một năm qua đi đến chấp nhận cái chết của tôi đã mở ra một thế 
giới hoàn toàn mới. Tôi bắt đầu khảo sát tính chất tinh thần lần đầu tiên trong đời tôi, đọc 
nhiều sách về đề tài này và nói chuyện với nhiều người... tôi khám phá ra nhiều điều mà 
trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới. Điều đó khuấy động tôi vào buôi sáng khi thức dạy, 
xem hôm nay sẽ mang lại gì". 


Hai trường hợp trên làm sáng tỏ cho vấn đề cốt yếu hạnh phúc được định đoạt do tình 
trạng của tâm hơn là do những biến chuyển bên ngoài. Thành công có thể dẫn đến cảm 
giác phân khởi tạm thời, hay thảm kịch có thê đưa chúng ta vào một giai đoạn thất VỌNØ, 
nhưng sớm muộn thì toàn bộ mức độ hạnh phúc của chúng ta cũng có 


khuynh hướng chuyên trở lại điểm xuất phát nào đó. Các nhà tâm lý học gọi tiến trình 
này là sự thích nghi, và chúng ta có thể thấy nguyên tắc đó hành động ra sao trong đời 
sông hàng ngày, lên lương, xe mới, hay sự công nhận từ những người cùng địa vị có thể 
nâng cao tâm trạng của chúng ta một lúc nhưng chăng bao lâu chúng ta lại trở về với mức 
hạnh phúc thường lệ. Cũng giống như vậy, tranh luận với bạn bè, xe đem sửa tại xưởng 
chữa xe, hay một vết thương nhẹ có thể đưa chúng ta vào một tâm trạng khó chịu, nhưng 
chỉ chừng vài hôm sau, tinh thần chúng ta lại trở lại bình thường. 


Khuynh hướng này không bị hạn chế trước những việc vặt vãnh hàng ngày nhưng vẫn 
còn dai dăng ngay cả khi ở trong tình trạng hân hoan chiến thắng cực đoan hay thất bại 
hoàn toàn. Những nhà nghiên cứu khảo sát những người trúng số tại Tiêu Bang Illinois 
(Hoa Kỳ) và những người thắng trong các cuộc cá độ bóng đá tại Anh chăng hạn, thấy 
rằng phân khích cao độ lúc đầu cưới cùng cũng qua đi, và những người thắng trở lại tầm 
hạnh phúc thường lệ. Và những cuộc nghiên cứu khác đã chứng minh rằng thậm chí cả 
những người bị đau khổ những vì những hậu quả bi thảm họa điền hình như ung thư, mù, 
hay tê liệt cũng khôi phục được hạnh phúc từng ngày ở mức bình thường hay gần bình 
thường sau một thời gian điều chỉnh thích hợp. 


Cho nên, nếu chúng ta muốn trở về với mức hạnh phúc tiêu chuẩn bất kế những hoàn 
cảnh bên ngoài ra sao thì điều gì xác định thước đo tiêu chuân? Và quan trọng hơn là, có 
thể thay đối nó không, sửa ở mức độ cao hơn không? Nhiều nhà nghiên cứu mới đây lập 
luận rằng mức độ hạnh phúc tiêu biểu của cá nhân hay tình trạng sức khỏe do di truyền 
quyết định, ít nhất ở một mức độ nào đó. Những cuộc nghiên cứu như cuộc nghiên cứu 
tìm thấy ở những cặp song sanh (chia sẻ cùng câu trúc gien) có xu hướng có mức độ sức 
khỏe rất giống nhau - dù chúng được nuôi dưỡng chung hay riêng - đã đưa những người 
điều tra nghiên cứu đến mặc nhiên công nhận điểm định vị sinh học cho hạnh phúc, kết 
nối với bộ não vào lúc sanh. 


Nhưng dù cơ cấu di truyền có đóng vai trò trong hạnh phúc - tuy vẫn chưa có kết luận về 
vai trò đó rộng lớn đến đâu - có một sự đồng ý chung giữa những nhà tâm lý học rằng bất 
kỳ mức hạnh phúc nào, chúng ta được phú cho bởi tạo hóa, thì chúng ta cũng có những 
biện pháp để tạo ra bằng "những yếu tố tâm", để nâng cao cảm tưởng hạnh phúc của 
chúng ta. Đó là vì hạnh phúc từng lúc của chúng ta chủ yếu được xác định bằng cách nhìn 
cuộc sông của chúng ta. Thực ra, dù ta cảm thây hạnh phúc hay không hạnh phúc vào lúc 
nào đó không có liên quan gì đến mọi mặt hoàn cảnh của chúng ta nhưng, đúng hơn nó là 
một chức năng của việc chúng ta nhận thức tình thế của chúng ta như thế nào, chúng ta 
mãn nguyện ra sao với cái chúng ta có. 


-—-oÔO--- 
TÂM SO BÌ 


Cái gì hình thành sự nhận thức mức độ thỏa mãn của chúng ta? Cảm giác thỏa mãn bị ảnh 
hưởng mạnh mẽ bởi khuynh hướng so bì của chúng ta. Khi chúng ta so sánh hoàn cảnh 
hiện tại với quá khứ và thấy khá hơn, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Chắng hạn, tình cờ 
thu nhập của chúng ta bỗng nhiên nhây từ $25000 đến $30000 một năm, nhưng không 
phải tổng số tiền thu nhập làm chúng ta hạnh phúc, rồi chẳng bao lâu khi chúng ta quen 
với đồng lương mới, lại khám phá ra rằng chúng ta sẽ chưa hạnh phúc vnêu không kiếm 
được $40000 một năm. Chúng ta cũng nhìn quanh và so sánh mình với những người khác 
Dù chúng ta kiếm được bao nhiêu, chúng ta vẫn có khuynh hướng không thỏa mãn với 
thu nhập của mình nếu người láng giêng làm nhiều tiền hơn mình. Những vận động viên 
nhà nghề phản nàn cay đăng về lương bồng hàng năm của họ I triệu, 2 triệu, hoặc 3 triệu, 
khi viện dẫn tiền lương cao của đồng đội để biện minh cho bất hạnh của họ. Khuynh 
hướng này dường như hậu thuẫn định nghĩa của H.L. Menckens về người giàu có: người 
có thu nhập cao hơn người anh em đồng hao $100 một năm. 


Cho nên chúng ta có thê thấy cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống thường tùy thuộc vào 
người mà ta so sánh. Đương nhiên, chúng ta so sánh nhiều thứ khác ngoài thu nhập. So 
sánh không ngừng với những người khôn khéo hơn, đẹp hơn, thành công hơn chúng ta 
hay sinh ra thèm muốn, đố kị, thất vọng và bất hạnh. Nhưng chúng ta có thể sử dụng 
cũng nguyên tắc này một cách tích cực, chúng ta có thể gia tăng trưởng cảm giác thỏa 
mãn trọn cuộc sống bằng cách so sánh với những người không được may mắn như chúng 
ta và suy ngẫm về tất cả những gì chúng ta có. 


Các nhà nghiên cứu đã tiễn hành một số thí nghiệm cho thấy mức độ thỏa mãn trong cuộc 
sông có thể nâng cao dễ dàng bằng cách thay đổi cách nhìn của mình và dự liệu sự việc 
có thê tôi tế đến như thế nào. Trong một cuộc nghiên cứu, các nữ sinh tại Đại Học 
Wisconsin ở Milwaukee được cho xem những hình ảnh về tình trạng sống tột cùng khắc 
nghiệt ở Milwaukee lúc bước ngoặt của thế kỷ này hay được yêu cầu tưởng tượng và viết 
vê sự chịu đựng bi thảm cá nhân như bị bỏng hay mặt mày bị biên dạng xâu xí. Sau khi 
làm xong bài tập này, các nữ sinh được yêu cầu đánh giá chất lượng đời sống mình. Bài 
tập này kết quả làm tăng thêm cảm giác thỏa mãn với cuộc sống của họ. Trong một cuộc 
thí nghiệm khác tại Đại Học Nữu Ước ở Buflo, các đối tượng được yêu cầu hoàn thành 
câu "Tôi sung sướng, tôi không phải là ..." Sau 5 lần làm bài tập này, Các đối tượng trải 
nghiệm cảm giác thỏa mãn trong cuộc Sông cao rõ rệt.. Một nhóm đối tượng khác được 
yêu cầu điền trọn nghĩa câu Tôi ước tôi là..." Lần này, thí nghiệm làm cho đối tượng có 
cảm giác bất mãn với cuộc sống của họ. 


Những cuộc thí nghiệm này cho thấy. chúng ta có thê làm tăng hay làm giảm cảm giác 
thỏa mãn về cuộc sông của chúng ta bằng cách thay đổi lối nhìn của chúng ta, vạch rõ ưu 
thế của cách nhìn tinh thần của ta vào cách sống một cuộc đời sống phúc. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích: "Mặc dù có thể đạt hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không 
phải là một việc đơn giản. Có nhiều mức độ. Chẳng hạn trong Phật Giáo có bốn yếu tô 
làm tròn nhiệm vụ hay hạnh phúc: tài sản, thỏa mãn trần tục, tính chất tinh thần, và giác 
ngộ. Tất cả những thứ đó bao gồm toàn bộ sự tìm kiếm hạnh phúc của một cá nhân. 


Chúng ta hãy tạm gác lại một bên khát vọng tôn giáo tối thượng hay tỉnh thần như sự 
toàn thiện và giác ngộ mà chỉ đề cập đến niềm vui và hạnh phúc như chúng ta hiểu chúng 
theo ý nghĩa hàng ngày và thế gian Trong phạm vi đó có một số những yếu tô then chốt 
mả chúng ta thường thừa nhận góp phần vào niêm vui và hạnh phúc. Thí dụ, sức khỏe tốt 
được coi là một trong những nhân tố cần thiết cho đời sống hạnh phúc. Một nhân tố khác 
mà ta coi như nguôn gôc của hạnh phúc là những tiện nghi vật chất, hay của cải mà ta 
tích lũy. Một nhân tố phụ nữa là có bầu có bạn hay bạn đường. Tất cả chúng ta đều công 
nhận muốn vui hưởng một cuộc sống hoàn toàn chúng ta cần đến một nhóm bạn đề có thê 
tỏ bày tâm sự và tin cậy. 


"Nếu chúng ta sử dụng hoàn cảnh thuận lợi như sức khỏe hay của cải theo đường lối tích 
cực để giúp người, chúng sẽ là những nhân tố góp phần vào việc đạt được một đời sống 
hạnh phúc hơn. Và đương nhiên chúng ta vui thích những thứ này - những tiện nghi vật 
chất, thành công của ta vân vân... Nếu không có thái độ tỉnh thần đúng, không lưu ý đến 
nhân tố tỉnh thần, những thứ ấy tác động rất ít đến cảm giác hạnh phúc về lâu về dài. Thí 
dụ, bạn ấp ủ sâu trong lòng tư tưởng hận thù hay giận dữ nóng nảy ở nơi nào đó, rồi thì 
nó hủy hoại sức khỏe của bạn bị hại, như vậy một nhân tổ đã bị tiêu diệt. Cũng như thế, 
nêu tỉnh thần bạn không vui và chán nản, thì nguồn an ủi vật chất cũng không giúp ích gì 
được nhiều. Ngược lại, nêu bạn có thể giữ được bình tĩnh, tâm trạng an ôn, thì bạn sẽ là 
một người rất hạnh phúc dù cho sức khỏe của bạn không tốt. Hay, dù bạn có những kỳ 
vật, khi bạn ở trong cơn thịnh nộ hay sân hận, bạn muốn quẳng chúng hết chúng đi, hoặc 
đập phá chúng. Vào lúc đó của cải của bạn không nghĩa lý gì. Ngày nay có những xã hội 
rất phát triển về vật chất, trong lòng những xã hội này, có rất nhiều người không hạnh 


phúc. Ngay dưới cái bề mặt giàu có đẹp đẻ sung túc hồ như có sự bất an tinh thần, dẫn 
đến thất vọng, những cuộc cãi vã không cần thiết, trông cậy vào ma túy hay rượu chè, và 
trường hợp xấu nhất, tự tử. Cho nên chăng có gì bảo đảm là chỉ có của cải có thể mang lại 
niềm vui hay cảm giác thỏa mãn mà bạn đang tìm kiếm. Cũng có thể nói như vậy đối VỚI 
bạn bẻ của bạn. Khi bạn đang trong cơn thịnh nộ hay sân hận, cả đến người bạn rất thân 
của bạn xuất hiện thì bạn cũng lạnh nhạt, hờ hững, xa cách, và rất khó chịu. 


"Tất cả những điều này cho thấy ảnh hưởng lớn lao mà tình trạng tinh thần, nhân tổ tâm, 
tác động với kinh nghiệm đời sông hàng ngày của chúng ta. Lễ tự nhiên ta phải coi nhân 
tô đó rât quan trọng. 


"Cho nên hãy tạm gác việc xem xét triển vọng của sự rèn luyện tinh thần, thì ngay cả 
trong điêu kiện trân tục, băng sự vui hưởng sông hạnh phúc từng ngày, mức độ tĩnh tâm 
càng lớn thì tâm càng an lạc, khả năng vui hưởng cuộc đời hạnh phúc và sung sướng càng 
lớn." 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng một chút như thê để ý tưởng ấy lắng xuống, Ngài còn nói 
thêm: "Tôi phải nói là khi chúng ta nói về tình trạng bình tĩnh của tâm hay an lạc của tâm, 
chúng ta không nên lẫn lộn với hoàn toàn một cảm giác, tình trạng đờ dẫn của tâm vì tâm 
trong tình trạng bình tĩnh hay an lạc không có nghĩa là hoàn toàn không còn gì hay trống 
rỗng. Sự an lạc của tâm hay tình trạng bình tĩnh của tâm được phát triển và chịu ảnh 
hưởng từ tình thương yêu và từ bi. Ở đó có mức nhậy cảm và cảm xúc rất cao." 


Tóm tắt, Ngài nói:"Chừng nào không còn có kỷ luật tinh thần, vì kỷ luật này mang lại 
bình tĩnh cho tâm, thì dù cho tiện nghi hay hoàn cảnh bên ngoài ra sao, chúng cũng không 
bao giờ đem đến cho bạn cảm giác sung sướng hay hạnh phúc mà bạn đang tìm câu. Mặt 
khác, nếu bạn có đức tính tỉnh thần này, sự bình tĩnh của tâm thì cho dù bạn có thiếu 
nhiều tiện nghi bên ngoài mà bạn vẫn thường coi là cần thiết cho hạnh phúc, bạn vẫn có 
thê sống một cuộc sống hạnh phúc và sung sướng. 


-—OÔ0O--- 


SỰ THỎA MÃN NƠI TÂM 


Đi qua bãi đậu xe của khách sạn trên dường đi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma một buổi chiều, 
tôi ngừng lại và ngắm cái xe Toyota Land Cruiser mới toanh, loại xe mà tôi hằng mong 
ước từ lâu. Đang còn nghĩ về chiếc xe khi tôi bắt đầu cuộc gặp gỡ, tôi hỏi "Đôi khi dường 
như toàn bộ nền văn hóa của chúng tôi, văn hóa Tây Phương, dựa vào sự thu thập vật 
chất, chúng tôi bị bao vấy, tân công tới tấp với những quảng cáo cho những thứ mới nhất, 
xe hơi mới nhất vân vân... Thật khó mà không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Có quá nhiều 
thứ chúng ta muốn, những thứ chúng ta khao khát. Việc này dường như không bao giờ 
ngưng. Ngài có thê nói một chút về ham thích không?" 


"Tôi nghĩ rằng có hai loại ham thích", Ngài trả lời. "Một số ham thích thì tích cực, ham 
thích hạnh phúc. Điêu đó tuyệt đôi chính đáng. Khát vọng hòa bình. Ham muôn thê giới 
hòa hợp hơn, một thê giới thân thiện hơn. Một sô ham thích rât hữu ích. 


"Nhưng ở một điểm nào đó, ham thích có thê trở nên không hợp lý. Cái đó thường đẫn 
đến rắc rối. Giờ đây, thí dụ, đôi khi tôi đến thăm một siêu thị. Tôi thực sự thích đi xem 
siêu thị vì tôi có thể xem nhiều thứ rất đẹp. Cho nên khi tôi nhìn thấy tất cả những món 
hàng khác nhau, tôi phát triển cảm nghĩ ham thích và sự thôi thúc đầu tiên của tôi là:tôi 
muôn cái này, tôi muốn cái kia". Rồi ý nghĩ thứ hai phát sinh, tội tự hỏi: "Tôi có thực sự 
cần dùng cái này không? Câu trả lời thường là "không". Nếu bạn theo duôi sự ham thích 
đầu tiên đó, sự thôi thúc đầu tiên đó, rồi thì chăng máy chốc túi tiền của “bạn sẽ trống 
rỗng. Tuy nhiên, một sự ham thích khác, căn cứ vào nhu cầu cần thiết về thực phẩm, 
quân áo, và chỗ ở, là điều hợp lý hơn. 


"Đôi khi dù sự ham thích có là quá mức hoặc tiêu cực hay không còn tùy thuộc vào hoàn 
cảnh hay xã hội mà chúng ta sống. Thí dụ, bạn sống trong một xã hội thịnh vượng nơi mà 
chiếc xe hơi giúp bạn giải quyết công việc hàng ngày, thì lẽ đương nhiên không có gì sai 
khi ham thích một chiếc xe. Nhưng nếu bạn sông trong một làng nghèo ở Ấn Độ nơi mà 
bạn có thể giải quyết ôn thỏa công việc mà không cân phải có xe mà bạn vẫn còn ham 
thích xe hơi, dù cho bạn có đủ tiền mua xe, việc này nhất định đem phiền toái cho bạn. 
Việc đó có thể tạo ra cảm giác khó chịu cho những người láng giềng bạn và vân vân... 
Hoặc, nếu bạn sống trong một xã hội phôn vinh hơn và bạn có xe hơi, nhưng cứ muốn có 
xe hơi sang trọng đắt tiền, cũng dẫn bạn đến cùng một vấn đề". 


"Nhưng", tôi lý luận, "Tôi không thể hiểu làm sao mà muốn hoặc mua xe hơi đất tiền lại 
dẫn đến phiền hà cho họ khi có tiền mua. Vì có chiếc xe đắt tiền hơn người lỗi xóm có 
thể là một vấn đề - họ có thể ganh ghét vân vân... nhưng vì có một chiếc xe sẽ cho bạn, 
chính bạn, một cảm giác thỏa mãn và vui sướng”. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma lắc đầu và quả quyết: "Không, Chỉ riêng sự thỏa mãn không thôi 
không thể xác định được liệu một ham thích hay một hành động là tích cực hay tiêu cực. 
Kẻ giết người cảm thấy mãn nguyện khi giết người, nhưng không thể biên hộ cho hành 
động của mình. Tất cả những hành động vô đạo đức - nói dối, trộm cắp, tà dâm vân vân.. 

vi phạm bởi những người có cảm giác thỏa mãn vào lúc ấy. Ranh giới giữa ham thích 
hoặc hành động tích cực và tiêu cực không phải là vân đề nó có cho bạn cảm giác thỏa 
mãn lập tức hay không mà là vấn đề cuối cùng nó dẫn đến kết quả tích cực hay tiêu cực. 
Thí dụ, trong trường hợp muốn có nhiều của cải đất tiền hơn, nêu điều đó chỉ là là có ý 
muốn càng ngày càng nhiều thêm, rồi thì cuối cùng bạn sẽ tiễn tới giới hạn cái mà bạn có 
thể đạt được; bạn sẽ đi ngược thực tế. Và khi bạn tới giới hạn đó tội, bạn sẽ mắt hết hy 
vọng, và rơi vào thất vọng, vân vân... Đó là một sự nguy hiểm gắn liền với loại ham thích 
đó. 


"Cho nên tôi nghĩ loại ham thích quá đỗi dẫn đến tham - một dạng thức ham thích quá 
mức, vì ham muôn thái quá. Và khi bạn ngẫm nghĩ về sự tham lam quá mức, bạn sẽ thấy 
nó dẫn người ta đến cảm nghĩ nản lòng, thất vọng, nhiều xáo trộn, và nhiều vấn đè. 


"Khi nói đến vấn đề tham, một điều nổi bật là mặc dù nó đến bởi sự ham thích có được 
thứ nào đó, nhưng có rồi mà lòng tham vẫn không được thỏa mãn. Cho nên lòng tham trở 
thành vô hạn, lòng tham vô đáy dẫn đến phiền muộn bất an. Một điều đáng quan tâm về 
tham là mặc dù động cơ thật sự là mưu câu sự thỏa mãn, nhưng trớ trêu là ngay cả đến 


khi bạn đã đạt được điều mong muốn, bạn vẫn chưa thỏa mãn. Thuốc giải độc thực sự 
của tham là sự bằng lòng Nếu bạn có cảm giác bằng lòng mạnh mẽ, chẳng có gì quan 
trọng dù bạn đạt được hay không đạt được điều mong muốn, đẳng nào bạn vẫn bằng 
lòng". 


Vậy làm sao ta có thê đạt được Sự bằng lòng nội tâm? Có hai phương pháp. Một phương 
pháp là đạt mọi thứ mà bạn muốn và ham thích- tất cả nào là tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, nào 
là bạn bè tâm đầu ý hợp, và thân hình toàn hảo. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ rõ sự bất lợi 
của phương pháp này, nếu những mong muốn và ham thích vẫn không kiểm soát được, 
không chóng thì chày bạn lại vâp phải thứ mà bạn muốn mà không đạt được. Phương 
pháp thứ hai,đáng tin cậy hơn, phương pháp không cần phải có thứ mà mình muôn mà 
đúng hơn là muôn và đánh giá cao cái mà chúng ta có." 


Một đêm nọ, tôi đang xem cuộc phỏng vẫn truyền hình với Christopher Reeve, người tài 
tử bị ngã ngựa năm 1994 và bị thương tủy sông khiến ông ta bị tê liệt hoàn toàn từ cỗ trở 
xuống, phải thở băng máy dưỡng khí. Khi người phóng viên hỏi ông làm sao ông có thể 
giải quyết nỗi phiền muộn do tàn phế của ông, Reeve tiết lộ ông đã trải qua một thời gian 
ngắn hoàn toàn thất vọng khi ở trong phòng theo dõi bệnh nặng tại bệnh viện. ông tiếp 
tục và nói tuy nhiên những cảm nghĩ thất vọng qua đi mau tương đối, và bây giờ ông 
thành thực coi ông là một người "may mắn". ông kế đến những phước lành có một người 
vợ và những đứa con thương yêu ông, và cũng nói đến sự biết ơn của ông về những tiễn 
bộ nhanh chóng của y học hiện đại (mà ông đánh giá là sẽ tìm được cách chữa lành bị 
thương tủy sông bị thương vào thập niên tới), ông cũng nói nếu ông bị thương trước đây 
vài năm thì chắc chắn ông đã chết vì thương tốn này. Trong khi mô tả quá trình thích 
nghi với sự tàn phế của mình, Reeve nói ¡ trong khi những cảm nghĩ thất vọng được giải 
quyết khá nhanh chóng, thì lúc đầu ông vẫn còn bị khổ sở bởi từng cơn ghen tị dẫn vặt do 
những lời nói vô tình ngẫu nhiên như:"Tôi sẽ lên gác lấy cái này". Học cách giải quyết 
những cảm nghĩ đó, ông nói " Tôi nhận ra con đường duy nhất để vào đời là hãy nhìn vào 
tài sản của mình, thấy những gì có thể vẫn làm được; như trong trường hợp của tôi, tôi 
may mắn không bị chân thương, cho nên tôi vẫn còn đầu óc để sử dụng." Tập trung sức 
mạnh của mình bằng cách Ấy, Reeve đã quyết định dùng đầu óc của mình để tăng thêm ý 
thức và giáo dục quần chúng về thương tốn tủy sông, giúp đỡ những người khác, có 
những chương trình tiếp tục diễn thuyết cũng như viết văn và đạo diễn. 


-—-oÔO--- 
GIÁ TRỊ NƠI TÂM 


Chúng ta đã nhìn thấy nhãn quan tỉnh thần tác động như thế nào khi nó là phương tiện để 
đạt hạnh phúc hữu hiệu hơn là mưu tìm hạnh phúc qua các nguồn bên ngoài như của cải, 
địa vị, và thậm chí sức khỏe thể chất. Một suối nguồn bên trong khác của hạnh phúc, liên 
kết chặt chẽ với cảm nghĩ thỏa mãn trong lòng, là ý thức về giá trị của chính mình. Mô tả 
cơ sở đáng tin cậy nhất đề phát triển ý thức về giá trị của chính mình, Đức Đạt Lai Lạt 
Ma giảng giải: 


"Bây giờ thí dụ, trong trường hợp của tôi, giá dụ tôi không có cảm nghĩ sâu xa của con 
người, không có khả năng dễ dàng kiến tạo các bạn tốt. Không có điều đó, khi mất TƯỚC, 
quyên lực chính trị không còn tại Tây Tạng, trở thành một người tị nạn lẽ ra đã là rất khó 
khăn. Khi tôi còn ở Tây Tạng, vì thể chế chính trị đã được ân định ở một mức độ nào đó 
người ta tôn trọng Văn Phòng của Đạt Lai Lạt Ma, và những người có liên quan với tôi 
một cách phù hợp dù họ có mến mộ tôi thực sự hay không. Nhưng nếu điều đó là co sở 
duy nhất trong mối quan hệ hướng về tôi của người dân thì khi tôi bị mất; điều đó đáng 
kể là cực kỳ khó khăn. Nhưng có một nguồn suôi khác của giá trị và phẩm hạnh mà từ đó 
người ta có thể cảm thông được với đồng loại. Bạn vẫn có thể cảm thông với họ vì bạn 
vân là con người rong cộng đông nhân loại. Bạn chia sẻ sự ràng buộc đó. Và sự ràng 
buộc con người đó đủ đem dến ý thức về giá trị và phẩm cách Sự ràng bưộc này có thể 
trở thành một suối nguôn an ủi trong biến cô mà khi bạn mất tất cả mọi thứ khác" 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lai một lát và nhấp một hớp nước trà, lắc đầu rồi nói thêm: 
"Không may, khi bạn đọc lịch sử, bạn thấy nhiều trường hợp hoàng đề hay vua chúa 
trong quá khứ đã bị mất ngôi do biến động chính trị bị đuôi ra khỏi xứ sở, nhưng câu 
chuyện về sau không mấy tích cực cho họ. Tôi nghĩ rằng không có cảm xúc thương yêu 
và liên hệ với người đồng loại khác, đời sống trở nên cực kỳ khó khăn. 


"Nói chung, bạn có thể trở thành hai loại người khác nhau. Một mặt bạn có thể trở thành 
một người giàu có thành công, bao quanh bởi thân quyền. vân vân...Nếu nguồn gốc về 
phẩm. giá và ý thức về giá trị con người đó chỉ là vật chất, rồi chừng nào vẫn còn của cải, 
có thể người đó còn thấy yên ổn. Nhưng khi của cải suy tàn, người đó sẽ đau khổ vì 
không có nơi nương tựa nào khác. Mặt khác, bạn có thể trở thành người có tình trạng 
kinh tế tương tự và tài chánh thành công, nhưng đồng thời là người nông hậu, thương yêu 
trìu mến và có lòng trắc ân. Vì loại người này có một nguồn giá trị nữa, khiến cho người 
này có ý thức về phẩm giá, một nơi nương tựa, ít có khả năng bị phiền não nếu của cải 
mất đi. Qua kiêu lập luận này, bạn có thể thấy giá trị hết sức thực tiễn về sự nồng hậu và 
tình thương yêu con người trong việc phát triển ý thức nội tâm về giá trị." 


-—=OÔO--- 


HẠNH PHÚC SO VỚI LẠC THÚ 


Vài tháng sau những cuộc nói chuyện của Ngài tại Ar1zona, tôi đến thăm nhà Ngài tại 
Dharmasala. Vào một buổi chiều tháng Bảy, hết sức nóng bức và ẩm ướt, tôi đên nhà 
Ngài mồ hôi nhễ nhại sau một cuộc leo dốc ngắn ngủi từ dưới làng. Đến từ nơi khí hậu 
khô, tôi thấy sự âm ướt hầu như không chịu nổi vào ngày đó, tôi không ở trong tâm trạng 
thuận lợi khi ngồi xuống bắt đầu cưộc đối thoại. Ngược lại đường như Ngài có tâm trạng 
khoan khoái. Sau khi hàn huyên ngắn, chúng tôi quay về đề tài lạc thú. Có lúc trong cuộc 
thảo luận, Ngài có nhận xét rất quan trọng: 


"Bây giờ, đôi khi người ta lẫn lộn hạnh phúc với lạc thú. Thí dụ, cách đây không lâu, tôi 
có nói chuyện với cử tọa người Ấn tại _Rajpur. Tôi đề cập đến mục đích của đời sống là 
hạnh phúc, vậy mà môt cử tọa phát biểu là Rajneesh dạy rằng lúc hạnh phúc nhất là lúc 
hoạt động tình dục, cho nên qua tình dục ta có thể trở thành người hạnh phúc nhất."Đức 


Đạt Lai Lạt Ma cười thật sự." ông ta muốn biết ý kiến của tôi về quan điểm đó. Tôi trả lời 
theo quan điểm của tôi, hạnh phúc cao nhất là khi ta đạt được tình trạng Giải thoát, ở tình 
trạng này không còn đau khổ. Đó là hạnh phúc đích thực và trường cửu. Hạnh phúc chân 
chính liên quan đến tình cảm và trí huệ nhiều hơn. Hạnh phúc lệ thuộc vào lạc thú vật 
chất không vững bền, nay có mai không " 


Nhìn bề ngoài, điều đó có vẻ giống như là một nhận xét khá hiển nhiên; dĩ nhiên hạnh 
phúc và lạc thú là hai thứ riêng biệt. Và chúng ta những con người thường lẫn lộn hai thứ 
này. Không bao lâu sau khi trở về nhà, trong một buổi chữa bệnh cho một bệnh nhân, tôi 
đã được chứng minh cụ thể rằng chính nhận thức có sức mạnh đến như thế nào. Heather 
là một thiếu nữ độc thân làm luật sư tại vùng Phoenix. Mặc dù cô thích làm VIỆC VỚI 
những đứa trẻ bất hảo, nhưng đến một lúc nào đó cô ngày cảng không vừa ý sống tại 
vùng này. Cô thường phàn nàn nào dân số đông, nạn kẹt xe, và cái năng gay gắt vào mùa 
hè. Cô kiếm được một công việc tại một thành phố nhỏ trên núi. Thực ra cô đã thăm 
thành phố này trước đây nhiều lần và mộng ước được chuyên về đây. Thật là tuyệt diệu. 
Vân đề duy nhất là công việc của cô dính líu đến khách hàng là người trưởng thành. 
Trong nhiều tuần lễ, cô đắn đo không biết có nên nhận công việc ở đây hay không. Cô 
không quyết định được. Cô liệt kê những điều thuận và nghịch, nhưng thật là khó chịu vì 
cứ có thuận thì lại có nghịch. 


Cô giảng nghĩa: "Tôi biết làm việc ở đây thích hơn, nhưng bù lại tôi hoàn toàn thích thú 
được sông tại thành phô đó, tôi thực sự thích nơi đó. Ở đây làm cho tôi cảm thây dễ chịu. 
Tôi chán ngây cái nóng bức nơi đây. Tôi không biệt phải làm gì." 


Nghe cô nói đến lạc thú, tôi nhớ lại những lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và để thăm dò 
một chút, tôi hỏi: "Cô nghĩ dọn vê ở nơi đó sẽ mang cho cô nhiêu hạnh phúc hơn hay 
nhiêu lạc thú hơn? 


Cô suy nghĩ một lúc, không hiểu rõ về câu hỏi. Cuối cùng cô trả lời: "Tôi không biết... 
ông biết đây, tôi nghĩ răng ở đó sẽ mang cho tôi nhiều lạc thú hơn là hạnh phúc"... Cuối 
cùng, tôi không nghĩ răng tôi thực sự hạnh phúc làm việc với những khách hàng như thế. 
Tôi thực sự thỏa mãn khi làm việc với những đứa trẻ trong công việc hiện tại của tôi. 


Chỉ cần đóng khung điều khó nghĩ bằng câu của cô "Điều đó có mang lại hạnh phúc 
không?” hình như làm sáng tỏ một phần nào. Đột nhiên, điều này khiến cho cô dễ dàng 
quyết định. Cô quyết định ở lại Phoenix. Đương nhiên cô vẫn phàn nàn về cái nóng vào 
mùa hè. Nhưng, vì đã có một quyết định có ý thức ở lại đó trên cơ sở những gì cuôi cùng 
cô cảm thấy làm cho cô hạnh phúc hơn, dù sao cũng làm cho cái nóng dễ chịu đựng được 
hơn. 


Hàng ngày chúng ta phải đứng trước nhiều quyết định và lựa chọn. Hãy cố găng khi có 
thể chúng ta thường không chọn điều mà ta biết là "tốt cho chúng ta", Một phần của điều 
này liên quan đến thực tế là sự lựa "chọn đúng" thường là sự lựa ciioh khó khăn - sự lựa 
chọn liên quan đến sự hy sinh nào đó về ý thích của chúng ta. 


Ở mỗi thế kỷ, nam giới và nữ giới đã phải vật lộn để xác định vai trò thích đáng của lạc 
thú trong đời sông của họ - vô số các triết gia, các nhà thần học, và tâm lý học, tất cả đều 
khảo sát mối quan hệ với lạc thú của chúng ta. Vào thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên, 
Epicurus căn cứ vào hệ thống đạo đức của ông đã táo bạo khẳng định là "lạc thú là căn 
nguyên và là kết quả của một cuộc đời may mắn". Dù Epicurus thừa nhận tầm quan trọng 
của lẽ phải thông thường và điều độ, ông cũng phải công nhận say mê buông thả theo lạc 
thú nhục dục sẽ dẫn đến đau khổ. Vào những năm cuối của thế kỷ thứ mười chín, Sigmud 
Freud bận rộn thiết lập lý thuyết riêng của ông về lạc thú. Theo Freud, động lực căn bản 
cho toàn thể bộ máy tâm linh là mong muốn giảm bớt tình trạng căng thắng do ham muốn 
bản năng không đạt được gây ra, nói một cách khác, động cơ bên dưới là mưu tìm lạc thú. 
Vào thế kỷ hai muơi, nhiều nhà nghiên cứu đã quyết định tránh xa thêm những suy đoán 
triết lý, và thay vào,nhiều nhà giải phẫu thần kinh đã chịu khó tìm tòi những vùng chung 
quanh phía dưới bộ não bằng cực điện, tìm kiếm nơi phát sinh khoái cảm khi kích thích 
bằng điện. 


Không một ai trong chúng ta còn cần đến những nhà triết gia Hy Lạp không còn giá trị gì 
nữa, các nhà phân tích tâm lý thế kỷ thứ 19, hay những khoa học gia thế kỷ thứ 20 giúp 
chúng ta hiểu lạc thú. Chúng ta nhận biết nó khi cảm thấy nó. Chúng tôi thấy lạc thú 
trong sự ấu yêm hay nụ cười của người yêu, trong một bồn tắm nước nóng hạng sang vào 
một buôi chiều mưa gió lạnh lẻo, trong cái vẻ đẹp của buổi chiều tà. Nhưng nhiều người 
trong chúng ta lại thấy lạc thú trong niềm vui cuồng điên lao vào cocaine (ma túy), trạng 
thái ngây ngất say sưa của heroin, trong sự say sưa của rượu chè om sòm, hạnh phúc của 
nhục dục buông thả quá độ, niềm hồ hởi trong cuộc đỏ đen tại Las Vegas. Cũng có những 
lạc thú thực sự - lạc thú mà nhiều người trong xã hội chúng ta đi đến chấp nhận. 


Mặc dầu không có những giải pháp dễ dàng để tránh những lạc thú tiêu cực, nhưng may 
mắn là chúng ta có chỗ đề bắt đầu: chỉ cần nhớ đến cái mà chúng ta đang tìm kiếm trong 
cuộc sống là hạnh phúc. Như Đức Đạt lai Lạt Ma đã vạch rõ, đó là một thực tế không thể 
nhằm lẫn. Nếu chúng ta bắt đầu giải quyết những lựa chọn trong cuộc sống mà nhớ tới 
điều đó, chúng ta có thể loại bỏ những điều rút cuộc có hại cho chúng ta dễ dàng hơn 
ngay cả khi những điều đó mang đến cho chúng ta lạc thú nhất thời. Tại sao thường là rất 
khó nói "không", lý đo được tìm thấy trong tiếng "không", cách giải quyết này liên quan 
đến ý thức loại bỏ một cái gì đó,từ bỏ điều gì đó, tự chối bỏ. 


Nhưng có một cách giải quyết tốt hơn: đưa ra bất cứ quyết định nào mà ta phải đối phó 
bằng cách tự hỏi, "Điều đó có mang lại hạnh phúc cho tôi không?" Cấu hỏi đơn giản đó 
sẽ là một công cụ mạnh giúp chúng ta điều hành khéo léo tất cả mọi lãnh vực cuộc sống 
của chúng ta, không chỉ khi quyết định có nên dùng thuốc men thoải mái hoặc quá mức 
hay không. Nó giúp chúng ta có một thái độ mới về sự việc. Giải quyết những quyết định 
và sự chọn lựa hàng ngày bằng câu hỏi đó trong tâm, sẽ chuyên trọng tâm từ cái chúng ta 
tự chối bỏ sang cái chúng ta đang tìm kiếm -- hạnh phúc tối hậu. Như định nghĩa của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma, một loại hạnh phúc vững vàng vả bền bỉ. Một trạng thái hạnh phúc tiếp 
tục tốn tại, bất chấp sự thăng trầm của cuộc đời và tâm trạng thái thay đôi bất thường như 
là một phần hoàn cảnh sống của chúng ta. Với cách nhìn này, sẽ đễ dàng hơn để có một 
'quyết định đúng' vì chúng ta hành động cho chính mình cái điều gì đó, không chối bỏ, 
hay giữ cho mình điều gì đó - một thái độ tiễn tới hơn là chạy trốn, một thái độ chấp nhận 


đời sông hơn là bác bỏ nó. Y thức tiêm ân trong sự tiên tới hạnh phúc có thê có hiệu quả 
rât sâu xa, nó làm cho chúng ta dê lĩnh hội hơn, cởi mở hơn, trước niêm vui của cuộc 
sông. 


-ooOoo- 


CHƯƠNG 3 - RÈN LUYỆN TÂM ĐỀ CÓ HẠNH PHÚC 
CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC 


Nhận biết trạng tình trạng tỉnh thần là nhân tố hàng đầu để đạt hạnh phúc, đương nhiên 
việc này không phủ nhận những nhu cầu căn bản như thực phâm, quần. áo, chỗ ở cần phải 
có. Nhưng một khi những nhu cầu căn bản đã được đáp ứng, lời nhắn nhủ này thật rõ 
ràng: Chúng ta không cân nhiều tiền hơn, không cần thành công nhiều hay nổi tiếng hơn, 
không cần một thân hình tuyệt mỹ, hay cả đến người bạn đường hoàn hảo - ngay bây giờ, 
chính lúc này, chúng ta có tâm, hoàn toàn là trang bị căn bản mà chúng ta cần đề đạt hạnh 
phúc trọn vẹn. 


Trình bày phương pháp hoạt động bằng tâm, Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu: "Khi chúng ta 
nhắc đến 'tâm' hay 'thức', có nhiều trạng thái khác nhau. Giống như những hoàn cảnh hay 
các vật thể bên ngoài, một số thật hữu ích, một số rất có hại, và một số trung tính. Cho 
nên khi đề cập đến vấn đề bên ngoài, đầu tiên chúng ta thường cố găng nhận biết những 
chất khác nhau này hay chất hóa học nào tốt để ta có thể chú ý phát trưởng, tăng trưởng 
và sử dụng chúng. Những chất nào có hại thì ta loại bỏ. Cũng giống như vậy, khi chúng 
ta nói vỆ tâm, có cả hàng ngàn tư tưởng khác nhau hay "tâm" khác nhau. Trong sô ây, 
một số hữu ích, những cái đó chúng ta phải nắm lấy và nuôi đưỡng. Một số tiêu cực và có 
hại, những cái đó chúng ta phải cố gắng giảm thiểu. 


"Cho nên bước đâu tìm câu hạnh phúc là học hỏi. Đầu tiên phải biết những xúc cảm và 
ứng xử tiêu cực có hại cho chúng ta như thế nào và những xúc cảm tích cực có ích ra sao. 
Chúng ta phải hiểu những cảm xúc tiêu cực này lại không chỉ là rất xấu và có hại cho cá 
nhân mà còn có hại cho xã hội cũng như tương lai toàn thế giới. Cách nhận thức như thế 
nâng cao quyết tâm đương đầu và khắc phục chúng. Sau đó sẽ hiểu ra những khía cạnh có 
lợi của cảm xúc và ứng xử tích cực. Một khi nhận ra điều đó, chúng ta trở nên quyết tâm 
nuôi dưỡng, phát triển, và làm tăng thêm những cảm xúc tích cực dù khó khăn đến thế 
nào đi nữa. Hầu như có sự tự nguyện tự phát trong lòng. Cho nên quá trình học hỏi, phân 
tích những tư tưởng và xúc cảm nào có lợi lạc và có hại, chúng ta dần dần phát triển sự 
quyết tâm mạnh mẽ thay đôi cảm nghĩ: "Giờ đây chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc của 
chính tôi, tương lai tốt đẹp của chính tôi, ở trong tầm tay tôi. Tôi không được bỏ lỡ cơ hội 
đó!" 


Trong Phật Giáo nguyên lý nhân quả được chấp nhận như qui luật tự nhiên. Đứng trước 
thực tế, bạn phải lưu tâm tới qui luật đó. Chăng hạn, trong kinh nghiệm hàng ngày, nếu 
có những sự việc nào đó mà bạn không thích, thì phương pháp bảo đảm tốt nhất để việc 
đó không xây ra là phải làm cho những điều kiện nguyên nhân thường gây rủi ro cho sự 
việc ấy chắc chắn không còn phát sinh nữa. Cũng tương tự như vậy, nếu bạn muốn một 


sự việc hay điều đã kinh qua xây ra, thì điều hợp lý phải làm là tìm và thu thập những 
nguyên nhân và điêu kiện có nguy cơ cho sự việc ây. 


"Việc này cũng đúng với các trạng thái tinh thần và các kinh nghiệm. Nếu bạn ham muốn 
hạnh phúc, bạn phải tìm ra nguyên nhân gây rủi ro cho điều đó, và nêu bạn không muốn 
đau khổ, điều phải làm là bảo đảm không để những nguyên nhân và điều kiện gây rủi ro 
cho điều đó phát sinh nữa. Đánh giá nguyên lý nhân quả rất quan trọng. 


"Giờ đây, chúng ta đã nói đến tầm quan trọng tột bậc của nhân tố tinh thần để đạt hạnh 
phúc. Cho nên nhiệm vụ kế tiếp là quan sát sự đa dạng của các trạng thái tỉnh thần mà 
chúng ta kinh qua. Chúng ta cần phải nhận biết rõ ràng những trạng thái tỉnh thần khác 
nhau, phân biệt và xếp loại chúng xem chúng có mang đến hạnh phúc hay không." 


"Ngài có thể cho một vài thí dụ đặc biệt về những trạng thái tính thần khác nhau và mô tả 
cách phân loại chúng?" Tôi hỏi Ngài. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích: "Bây giờ, ví dụ, sân hận, ganh ghét, và nóng giận vân vân 

.. đều có hại. Chúng ta coi chúng là những trạng thái tiêu cực của tâm vì chúng phá vỡ 
hạnh phúc tinh thần của chúng ta, một khi bạn ấp ủ cảm nghĩ sân hận hay cảm nghĩ 
không tốt với ai, một khi lòng bạn tràn ngập hận thù hay cảm xúc tiêu cực, thì người khác 
hình như cũng thù nghịch với bạn. Cho nên kết quả là sợ hãi nhiều hơn, sự ức chế và 
lưỡng lự nhiều hơn, và cảm giác bất an. Những thứ này phát triển, và thấy cô đơn ở giữa 
một thế giới bị coi là thù nghịch. Tất cả những cảm nghĩ tiêu cực này phát triển vì cảm 
nghĩ thù hận. Mặt khác những trạng thái tính thần như ằn cần tử tế, và tình thường chắc 
chắn là tích cực. Chúng rất hữu dụng..." 


"Tôi đúng là hiếu kỳ" Tôi cắt ngang " Ngài nói có hàng ngàn trạng thái tâm khác biệt. 
Ngài có thể định nghĩa thế nào là một người tâm lý lành mạnh hay thích ứng tốt không? 
Chúng ta phải sử dụng định nghĩa này làm nguyên tắc chỉ đạo để quyết định trạng thái 
tỉnh thần nào cần phải trau đôi và trạng thái nào cần phải loại bỏ." 


Ngài cười, rồi với nét khiêm nhường nỗi bật của Ngài, Ngài trả lời: "Là một chuyên gia 
tâm thân học, ông phải có một định nghĩa hay hơn về người có tâm lý lành mạnh." 


"Nhưng tôi muốn đây là quan điểm của Ngài" 


"Được, tôi coI một người có lòng trắc ấn, nồng nhiệt, tốt bụng là lành mạnh. Nếu bạn duy 
trì được cảm xúc tình thương, lòng từ ái, thì điều _gì đó tự động mở cánh cửa bên trong 
bạn. Nhờ đó bạn có thể giao tiếp với người khác để dàng hơn nhiều. Và tính niềm nở hầu 
như tạo ra sự chân thật cởi mở. Bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi con người đều giống bạn, cho 
nên bạn sẽ dễ dàng liên hệ với họ. Điều này cho bạn tình thân hữu nghị. Rồi bạn ít cần 
phải che đậy sự việc hơn, và kết quả là cảm nghĩ sợ hãi, sự nghi ngờ, và bất an tự động bị 
xua tan. Ngoài ra nó cũng tạo cảm nghĩ tin cân đối với những người khác. Mặt khác, thí 
dụ, bạn tìm được một người rất giỏi và bạn biết rằng bạn có thể tin vào khả năng của 
người ấy. Nhưng nếu bạn cảm giác người đó không tử tế, rồi bạn phải kìm nén cái gì đó. 
Bạn cảm thấy "Ô, tôi biết người đó có thể làm được việc, nhưng thực sự tôi có thể tôi tin 


người ây không?" cho nên bạn bao giờ cũng có một sự e sợ nào đó hô như tạo ra sự xa 
cách người đó. 


"Cho nên, đù sao, tôi vẫn nghĩ là trau dồi trạng thái tinh thần tích cực như ân cần và tình 
thương nhât định dẫn đên tâm lý lành mạnh và hạnh phúc hơn”. 


-—-oÔO--- 
KỶ LUẬT TINH THÂN 


Nghe Ngài nói tôi thấy một cái gì đó rất hấp dẫn về phương pháp để đạt hạnh phúc của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma. Điều này tuyệt đối thực tiễn và hữu lý: Nhận biết và trau dồi những 
trạng thái tinh thần tích cực, nhận biết và loại bỏ những trạng thái tinh thần tiêu cực. Mặc 
dù đề xuất của Ngài bắt đầu bằng cách lý giải theo hệ thống các loại trạng thái tỉnh thần 
mà ta kinh qua lúc đầu tôi thấy hơi vô vị, tôi dần dần bị kích thích bởi sức mạnh của sự 
hợp lý và lập luận của Ngài. Và tôi thích thực tế hơn là xếp loại những trạng thái tỉnh 
thần dựa xúc cảm, hay ham thích dựa trên trên cơ sở cmột phán xét đạo đức nào đó bị áp 
đặt từ bên ngoài như " Tham là một tội ác" hay "Sân hận là tội lỗi", Ngài xếp loại xúc 
cảm là tích cực hay tiêu cực chỉ dựa trên cơ sở chúng có dẫn đến hạnh phúc cơ bản của 
chúng ta hay không. 


Tiếp tục đối thoại với Ngài vào buổi chiều hôm sau, tôi hỏi "Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ 
là vân đê trau dôi trạng thái tinh thân tích cực hơn nữa như lòng tôt và vân vân... tại sao 
lại có quá nhiêu người không hạnh phúc?" 


"Muốn đạt được hạnh phúc chính đáng, nó đòi hỏi phải thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ, 
và đó không phải là một vấn đề đơn giản". Ngài nói." Cần phải áp dụng nhiều nhân tố 
khác nhau từ nhiều hướng khác nhau. Bạn không nên có khái niệm, chăng hạn như, chỉ 

có một chìa khóa, một bí quyết và nếu bạn có giải pháp đúng, mọi việc đêu tốt đẹp. Nó 
cũng tương tự như chăm sóc thích hợp thân thể, bạn cần nhiều thứ vitamm vả chất. dinh 
dưỡng, không phải chỉ một hay hai. Cũng giống như thế, muốn đạt hạnh phúc, bạn cần có 
nhiều cách giải quyết và nhiều phương pháp đề đối phó và khắc phục một loạt trạng thái 
tỉnh thần tiêu cực thay đồi và phức tạp. Và nếu bạn . đang tìm cách khắc phục một số cách 
suy nghĩ tiêu cực, thì không thể nào có thể hoàn tất được chỉ bằng cách áp dụng một tư 
tưởng đặc biệt nào đó hay một rèn tập kỹ thuật nào đó một hay hai lần. Sự thay đối cần 
phải có thời gian. Ngay cả đến thể chất thay đổi cũng cần phải có thời gian. Chắng hạn, 
khi bạn di chuyên từ vùng khí hậu này đến vùng khí hậu khác, có thể cân thời gian mới 
thích nghi được với môi trường mới. Cũng như vậy, thay đôi tâm bạn cần phải có thời 
gian. Có nhiều nét đặc điểm tinh thần tiêu cực, cho nên bạn cần phải chăm chú và phản 
ứng từng nét đặc điểm một. Điều này không dễ dàng. Cần phải áp dụng đi áp dụng lại 
hàng loạt kỹ thuật khác nhau và có thì giờ để tự bạn quen dần với sự thực hành. Đó là 
tiễn trình học hỏi. 


"Nhưng tôi nghĩ rằng với thời gian bạn có thể có những sự thay đổi tích cực. Mỗi ngày, 
ngay khi bạn thức dạy, bạn có thê phát triên một động cơ suy nghĩ tích cực thành 
thực. "Tôi sẽ sử dụng ngày hôm nay theo một đường lôi tích cực hơn. Tôi không nên phí 


phạm ngày hôm nay. Và buổi tối trước khi lên giường, kiểm lại xem bạn đã làm được 
những gì, hãy tự hỏi "Tôi đã sử dụng ngày hôm nay theo như đã trù tính chưa? Nếu như 
mọi việc diễn ra đúng, bạn nên vui mừng. Nếu không đúng, hãy hối tiếc việc bạn đã làm 
và tìm ra lỗi lầm ngày đó. Cho nên, nhờ những phương pháp như vậy, bạn có thê dần dần 
củng cô khía cạnh tâm tích cực của bạn. "Giờ đây, thí dụ, trường hợp của riêng tôi, là một 
nhà sư Phật Giáo, tôi tin tưởng vào Phất Giáo, và nhờ kinh nghiệm bản thân mà tôi biết 
sự tu tập Phật Giáo giúp cho tôi rất nhiều. Tuy nhiên vì thói quen, qua nhiều tiền kiếp, 
mỘt SỐ Sự VIỆC có thê phát sinh như nóng giận và luyến ái. Cho nên bây giờ những gì tôi 
cần làm trước nhất là học về giá trị tích cực của sự tu tập, rồi xây dựng quyết tâm, và rồi 
cố gắng thi hành chúng. Lúc đầu việc tiến hành tu tập tích cực còn không đáng kể, nên 
ảnh hưởng tiêu cực vẫn còn mạnh. Tuy nhiên, cuối cùng, khi bạn càng ngày càng củng cố 
được sự tu tập tích cực, ứng xử tiêu cực tự động giảm thiểu. Cho nên, thực tế là thực hành 
"Pháp" [*] là một cuộc chiến không ngưng ở bên trong, thay thế tính nết hay thói quen 
tiêu cực trước đây bằng phản xạ tính nết mới tích cực." 


[*J Chữ Pháp có nhiêu nghĩa rộng mà không có chữ Anh nào tương đương. Chữ 
này thường được dùng để nói về giáo lý hay học thuyết của Đức Phật, gôm có 
truyền thống kinh điển cũng như lối sống và sự hiểu biết tỉnh thần do áp dụng 
giáo lý. Đôi khi người Phật Tử dùng chữ này trong ý nghĩa tổng quát hơn - có 
nghĩa là tu tập tỉnh thân hay tôn giáo trong luật tỉnh thân phổ biển thông thường, 
hay bản chất thực sự của hiện tượng - và sử dụng thuật ngữ Buddhadharma 
(Phật Pháp) để tham chiếu cụ thể hơn về nguyên tắc và sự tu tập của Phật kiện 
Tiêng Dharma trong tiếng Phạn bắt nguôn từ gốc từ nguyên có nghĩa là “giữ” và 
TH phạm vi vấn đề này nó có nghĩa rộng hơn là hành xử hay hiểu biết dùng để 
"giữ người ta lại" hay bảo vệ người ta khỏi bị khổ đau và nguyên nhân của nó. 


Tiếp tục Ngài nói: "Dù bạn đang hoạt động nào hay sự tu tập nào, thì cũng không có gì là 
khó khăn nhờ sự làm quen và rèn luyện liên tục. Nhờ rèn luyện chúng ta có thê thay đổi, 
chúng ta có thê tự biến đôi. Trong phạm vi tu tập Phật Giáo, có nhiều phương pháp giữ 
cho tâm bình tĩnh khi nhiều chuyện rắc rỗi xây ra. 


Nhờ tu tập lặp đi lặp lại những phương pháp này, chúng ta có thể đi đến chỗ xáo trộn nào 
đó vẫn có thể xây ra nhưng tác động tiêu cực vào tâm vẫn còn trên bề mặt, giống như làn 
sóng nhấp nhô trên mặt biển nhưng không có tác động sâu xuống nhiều. Mặc dù kinh 
nghiệm cá nhân tôi rất ít ỏI, tôi thấy nó rất đúng trong sự tu tập của cá nhân tôi. Cho nên, 
khi tôi nhận được một số tin tức bi thảm, vào lúc đó tôi có thê chứng nghiệm một vài xáo 
trộn trong tâm, nhưng rồi nó cũng qua đi rất mau. Hay tôi có thể khó chịu và bực tức, 
nhưng rồi nó cũng biến đi rất nhanh. Không có tác động vào tâm khảm. Không sân hận. 
Việc này đạt được nhờ tu tập dần dần, không thê chỉ qua một đêm mà thành công được". 
Nhất định là không. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rèn tập tâm từ khi Ngài bốn tuôi. 


Huân tập tâm có phương pháp - sự vun trồng hạnh phúc, sự thay đổi đích thực nội tâm 
bằng cách chọn lựa và tập trung một cách có mục đích vào trạng thái tinh thần tích cực và 
chống lại trạng tinh thái thần tiêu cực - có thể thực hiện được vì chính cấu trúc và chức 
năng của bộ não. Chúng ta sinh ra với bộ não được kết nối về mặt di truyền với một số 
mô hình hành xử có thiên hướng bẩm sinh chúng ta có khuynh hướng tìm cách phản ứng 


lại môi trường để sinh tồn về mặt tinh thần cảm xúc và thân thể. Những tập hợp chỉ dẫn 
căn bản được mã hóa trong vô số hoạt hóa mô hình tế bảo thần kinh bẩm sinh, sự phối 
hợp đặc biệt của tế bào não phát ra đáp ứng bất cứ sự việc, kinh nghiệm, hay suy nghĩ 
nào. Nhưng kết nối trong não không phải là tĩnh, không phải là cố định không thay đổi 
được. Bộ não của chúng ta có khả năng thích ứng. Các nhà khoa học thần kinh đã chứng 
minh bằng tài liệu một sự việc có thật là bộ não có thê lập mô hình mới, những phối hợp 
khác hắn của các tế bào thần kinh và thần kinh truyền tải (hóa chất chuyền thông tin giữa 
những tế bào thần kinh) đáp ứng dữ kiện mới truyền vào. Thực ra, bộ não của chúng ta dễ 
uốn nắn, thay đổi, cầu hình lại kết nỗi cho phù hợp với tư tưởng và kinh nghiệm mới. Do 
học tập, chức năng của chính tế bào thần kinh cá nhân thay đổi, cho phép những tín hiệu 
điện chạy theo chúng dễ dàng hơn. Các khoa học gia gọi khả năng thay đổi vốn có của bộ 
não là " tính mềm dẻo" 


Khả năng thay đôi kết nối của bộ não đề phát triển những liên hệ thần kinh mới, đã được 
chứng minh trong các cuộc thí nghiệm như một thí nghiệm của các Bác Sĩ Avi Karmi và 
Leslie Underleider tại Viện Tắm Thần Quốc Gia. Trong cuộc thí nghiệm này, các nhà 
nghiên cứu đã để các đối tượng thí nghiệm thi hành một nhiệm vụ đơn giản về dây thần 
kinh vận động, dùng bài tập gõ nhẹ ngón tay xuống, và xem những phản ứng của các bộ 
phận của não liên quan đến tác động ấy bằng máy cắt lớp não MRI. Những đối tượng thí 
nghiệm thực hành bài tập ngón tay hàng ngày trong bốn tuần, càng ngày càng hữu hiệu 
hơn và nhanh hơn. Cuối cùng sau giai đoạn bốn tuần, chụp cắt lớp não được làm đi làm 
lại cho thấy khu vực não dính líu tới nhiệm vụ này đã mở rộng, cho thấy thực hành đều 
đặn và lặp đi lặp lại một nhiệm vụ đã tô chức được những tế bào thần kinh mới và thay 
đổi mối liên hệ thần kinh đầu tiên dính líu vào nhiệm vụ này. 


Nét đặc biệt đáng chú ý này của bộ não có vẻ là cơ sở tâm lý cho khả năng thay đổi tâm. 
Bằng cách vận động tư tưởng và thực hành cách suy nghĩ mới, chúng ta có thể tái định 
hướng các tế bào thân kinh và thay đổi cách hoạt động của bộ não. Đó cũng là cơ sở cho 
khái niệm thay đổi bên trong bắt đầu bằng học hỏi (nhập liệu mới ) và kéo theo kỷ luật 
dần dần thay thế những "tính nết tiêu cực " (tương đương với mô hình hoạt hóa tế bào 
thần kinh riêng của chúng ta bằng "tính nết tích cực" (hình thành mạch thần kinh mới). 
Nhu vậy, khái niệm huân luyện tâm đề đạt hạnh phúc trở thành khả năng có thể làm được 
thực sự. 


-—-oÔO--- 
KỶ LUẬT ĐẠO ĐỨC 


Trong lần thảo luận sau này đề cập đến việc huân luyện tinh thần để đạt hạnh phúc, Đức 
Đạt Lai Lạt Ma nhân mạnh "Tôi nghĩ rằng cách ứng xử đạo đức là một nét đặc thù khác 
thuộc loại kỷ luật nội tâm dẫn đến cuộc sống hạnh phúc. Ta có thể gọi nó là kỷ luật đạo 
đức. Những đại đạo sư tỉnh thần như Đức Phật khuyên chúng ta thực hiện những hành 
động thiện và tránh vui thích những hành động bắt thiện. Liệu hành động của chúng ta là 
thiện hay bắt thiện điều đó tùy thuộc vào hành động hay hành vi ấy phát sinh từ một trạng 
thái tâm thức có kỷ luật hay không có kỷ luật. Người ta cho rằng tâm kỷ luật dẫn đến 


hạnh phúc và tâm vô kỷ luật dẫn đến đau khổ, và thực tế người ta nói rằng đưa kÿ luật 
vào tâm là bản chát giáo lý của Đức Phát. 


"Khi tôi nói kỷ luật, tôi tmuốn nói đến kỷ luật tự giác, không phải là kỷ luật do một người 
nào đó bên ngoài áp đặt cho bạn. Tôi nói đên thứ kỷ luật được áp dụng đê khăc phục 
những đức tính tiêu cực. Một băng 


đảng tội phạm có thê cần kỷ luật để ăn cướp thành công, nhưng thứ kỷ luật ấy thật vô ích. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại một lúc đường như để phản ảnh tập trung tư tưởng của 
Ngài. Hoặc có lẽ chỉ là Ngài tìm từ bằng tiếng Anh. Tôi không biết. Nhưng nghĩ về cuộc 
đàm thoại buổi chiều hôm đó khi Ngài ngừng lại, một cái gì đó về toàn bộ cuộc nói 
chuyện liên quan đến tầm quan trọng về học tập và kỷ luật bắt đầu làm cho tôi thấy khá 
nhạt nhẽo khi nó tương phản với những mục tiêu cao quý của hạnh phúc thực sự, tăng 
trưởng tỉnh thần và sự thay đổi hoàn toàn nội tâm. Dường như sự tìm cầu hạnh phúc bằng 
cách này hay cách khác là một tiến trình tự phát. 

Đưa ra vấn đề, tôi xen vào "Ngài mô tả những xúc cảm ứng xử tiêu cực là "bất thiện" và 
ứng xử tích cực là "thiện". Hơn nữa, Ngài nói tâm không được huân luyện hay vô kỷ luật 
nói chung đưa đến kết quả ứng xử tiêu cực hay bắt thiện, cho nên chúng ta phải học và 
rèn luyện mình nhằm tăng trưởng ứng xử tích cực. Cho đến bây giờ mọi điều đều tốt đẹp. 


"Nhưng điều làm cho tôi băn khoăn là sự xác định của Ngài về ứng xử tiêu cực hay bất 
thiện là những ứng xử dẫn đến khổ đau. Và Ngài định nghĩa một ứng xử thiện dẫn đến 
hạnh phúc. Ngài cũng bắt đầu với tiền đề căn bản là tất cả chúng sanh với mong muốn 
tránh khổ đau và đạt hạnh phúc - sự ham thích này là bâm sinh; điều này không cân phải 
học. Vậy thì câu hỏi là: Nếu tự nhiên là chúng ta mong muốn tránh khổ đau thì tại sao 
chúng ta không càng ngày càng bị đây lui một cách tự nhiên bởi ứng xử tiêu cực hay bất 
thiện khi trở vê già? Và nêu là tự nhiên muốn có hạnh phúc thì tại sao chúng ta không 
hàng ngày càng ngả về ứng xử thiện một cách tự động và tự nhiên để rồi được hạnh phúc 
hơn khi đời ta tiến về phía trước? Tôi muốn nói là nêu những ứng xử thiện tự nhiên dẫn 
đến hạnh phúc và chúng ta muốn có hạnh phúc, liệu điều đó có xây ra như một tiễn trình 
tự nhiên không? Tại sao chúng ta cần nhiều đến giáo dục, huân luyện và kỷ luật để tiến 
trình ấy xây ra? 


Lắc đầu, Ngài Đạt Lai Lạt Ma trả lời " Ngay cả đến trong những điều kiện thông thường, 
trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta coi giáo dục là một nhân tố rất quan 
trọng để bảo đảm một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Và kiến thức không thể có 
được một cách tự nhiên. Chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải trải qua một loại chương 
trình huân luyện có hệ thống và vân vân.. Và chúng ta coi giáo dục và huân luyện thông 
thường này là hết sức khó, nếu không tại sao các học sinh lại cần đến nhiều kỳ nghỉ như 
vậy? Tuy nhiên chúng ta biết loại giáo dục đó rất quan trọng nhằm bảo đảm một cuộc 
sông thành công và hạnh phúc. 


"Cũng giống như vậy, muốn làm việc thiện cũng không đến một cách tự nhiên mà chúng 
ta phải có ý thức rèn luyện đê hướng tới nó. Đúng vậy, nhât là trong xã hội hiện đại, bởi 


vì có một khuynh hướng tin rằng vẫn đề việc thiện và bát thiện - làm gì và không nên làm 
gì - được coi là trong phạm vi hoạt động của tôn giáo. Theo truyền thống tôn giáo được 
coi là có trách nhiệm của tôn giáo qui định cách ứng xử nào là thiện và bất thiện. Tuy 
nhiên trong xã hội ngày này, tôn giáo đã mất uy tín và ảnh hưởng của nó ở một mức nào 
đó. Và đồng thời, không có sự lựa chọn nào, như đạo lý thế tục xuất hiện để thay thế vào. 

Cho nên dường như ít có sự lưu tâm đến sự cần thiết phải có lối sống thiện. Chính vì điều 
này mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải gắng sức nhiều và có ý thức làm việc tiến tới đạt 
loại kiến thức này. Thí dụ, mặc dù cá nhân tôi tin tưởng bản chất con người chúng ta căn 
bản là hòa nhã và giàu lòng thương, nhưng tôi cảm thấy không đủ vì bản chất tiềm ẩn của 
chúng ta, chúng ta cũng phải phát triển sự đánh giá cao và tỉnh thức về sự thật đó. Và 
thay đổi cách nhận thức chính mình, nhờ học tập và hiểu biết, có thể có tác động thực sự 
vào cách chúng ta tương tác với những người khác và cách chúng ta sống hàng ngày ". 


Vờ không đồng M để nêu ra vấn đè, tôi phản kháng " Tuy nhiên Ngài đã sử dụng sự tương 
đồng của hệ thông giáo dục và rèn luyện lý thuyết thông thường. Điều đó là một việc. 
Nhưng nếu Ngài nói chuyện về cách ứng xử nào đó gọi là thiện hay tích cực, dẫn đến 
hạnh phúc, và những ứng xử khác dẫn đến khổ đau thì tại sao phải học nhiều đến thế mới 
nhận biết ra chúng và phải rèn luyện quá nhiều mới thực hiện được cách ứng xử tích cực 
và loại bỏ ứng xử tiêu cực? Tôi muốn nói là nếu bạn đưa tay vào lửa, bạn sẽ bị bỏng. Bạn 
rụt tay lại, bạn đã biết cách ứng xử này dẫn đến khổ đau. Bạn đâu cần học hay rèn luyện 
nhiều mới biết đừng đụng vào lửa nữa. 


"Vậy thì, tại sao tất cả những cách ứng xử hay cảm xúc dẫn đến khổ đau lại không như 
vậy? Chăng hạn, Ngài cho răng nóng giận và sân hận rõ ràng là những cảm xúc tiêu cực 
và cuối cùng dẫn đến khổ đau. Nhưng tại sao ta phải được giáo dục vê những hậu quả có 
hại của nóng giận và sân hận để loại bỏ chúng? Vì nóng giận trực tiếp gây ra cảm xúc 
khó chịu cho con người, chắc chắn là dễ cảm thấy trực tiếp cái khó chịu ây, tại sao ta 
không tự nhiên và tự động tránh nó trong tương lai? 


Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma chú ý nghe những lập luận của tôi, đôi mắt thông minh của Ngài 
như mở rộng ra, như thê Ngài hơi ngạc nhiên, hoặc thậm chí thích thú vê tính ngây thơ 
trong câu hỏi của tôi. Rôi với một chuỗi cười lớn, đây thiện chí Ngài nói: 


"Khi bạn nói về kiến thức dẫn đến tự do hay giải pháp của một vấn đề, bạn phải hiểu rằng 
có nhiều mức độ khác nhau. Thí dụ, con người ở vào Thời Đại Đồ Đá không biết nấu thịt 
nhưng vẫn có nhu cầu sinh học về ăn, cho nên họ ăn giống như thú hoang. Khi con người 
tiến bộ, họ học cách nấu và nêm các loại gia vị khác nhau làm cho đồ ăn ngon hơn và làm 
thành nhiều món. Và ngay cả thời đại ngày nay, nếu chúng ta bị bệnh đặc biệt nào đó và 
nhờ kiến thức chúng ta biết được loại đô ăn nào không tốt cho chúng ta, thì đù chúng ta 
thích ăn món đó, nhưng chúng ta cũng tự kiềm chế không ăn. Cho nên rõ ràng là mức độ 
kiến thức càng tỉnh vi thì chúng ta sẽ đương đầu với thế giới tự nhiên càng hiệu quả. 


"Bạn cần có khả năng xét đoán hậu quả trong tương lai gần và xa về cách ứng xử của bạn 
và cân nhắc cả hai. Thí dụ, khắc phục nóng giận, mặc dù thú vật cũng chứng nghiệm 
nóng giận, nhưng chúng không biết nóng giận là tai hại. Tuy nhiên con người ở một mức 
độ khác, khác ở chỗ bạn có sự tự ý thức đê bạn ngẫm nghĩ và quan sát khi nóng giận phát 


sinh, nó làm hại bạn. Cho nên bạn có sự phán xét nóng giận là tiêu cực. Bạn cần phải biết 
suy luận. Cho nên không phải là đơn giản như đưatay vào lửa, và để rồi bị bỏng, và để rồi 
biết không bao giờ làm điều đó trong tương lai nữa. Học vân và kiến thức về những gì 
dẫn đến hạnh phúc và những gì gây khổ đau càng tinh vi thì bạn sẽ có nhiều kết quả hơn 
trong việc đạt hạnh phúc. Cho nên, chính vì điều đó tôi nghĩ rằng giáo dục và kiến thức là 
rất quyết định." Tôi cho là Ngài cảm thấy tôi vẫn phản kháng khái niệm về giáo dục đơn 
giản là một phương cách để thay đồi nội tâm, Ngài nhận xét " Một vẫn đề trong xã hội 
hiện nay là thái độ của chúng ta hướng về giáo dục như thê nó chỉ làm cho bạn tài giỏi 
hơn. Đôi khi đường như những người ít học, ít tỉnh vi hơn về đảo tạo giáo dục, thì họ lại 
càng chất phác và ngay thật hơn. Mặc dù xã hội chúng ta không nhân mạnh vào việc này, 
nhưng việc sử dụng kiến thức và giáo dục lại quan trọng nhất là giúp chúng ta hiểu rõ tầm 
quan trọng của việc làm các hành động thiện và đưa kỷ luật vào tâm chúng ta. Sử dụng 
thích hợp trí thông minh và kiến thức sẽ đem lại sự thay đôi từ bên trong để phát triển 
lòng tôt". 


-ooOoo- 


CHƯƠNG 4 - GIÀNH LẠI TÌNH TRẠNG HẠNH PHÚC BẢÁM SINH 
BẢN CHÁT CƠ BẢN CỦA CHÚNG TA 


Giờ đây, chúng ta được làm người để tìm cầu hạnh phúc. Rõ ràng là cảm giác yêu 
thương, tình cảm, gần gũi, và từ bi mang lại hạnh phúc, tôi tin là mỗi người trong chúng 
ta có cơ sở để có hạnh phúc, để đi vào trạng thái tâm trìu mến và từ bi, những trạng thái 
mang đến hạnh phúc, Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định."Thật ra, đó là một trong những 
niêm tin chủ yêu của tôi mà chúng ta vốn có không chỉ là khả năng từ bi mà tôi tin là bản 
chất căn bản tiềm ân trong con người là tính hòa nhã" 


Niêm tin đó của Ngài dựa vào cái gì? 


"Học thuyết Phật Giáo về "Phật Tánh" cung cấp một số điểm về niềm tin này là bản chất 
cơ bản của tất cả chúng sinh thực chất là hiền hòa và không gây gỗ." Nhưng ta có thể tiếp 
nhận quan điểm ấy mà không cần phải dùng đến học thuyết Phật Giáo về Phật Tánh." 
Niềm tin của tôi còn dựa vào những điểm khác. Tôi nghĩ răng vấn đề tình cảm hay từ bi 
của con người không phải chỉ là vấn đề tôn giáo, nó còn là một nhân tố cần thiết cho đời 
sống từng ngày của con người 


"Cho nên, trước hết nếu chúng ta nhìn vào chính mô hình cuộc sông từ lúc tuổi nhỏ đến 
lúc chết, chúng ta có thể thấy cách chúng ta được cơ bản nuôi dưỡng là tình cảm của 
người khác. Nó bắt đầu ngay lúc mới sinh. Sau khi sinh ra, hành động thực sự đầu tiên 
của chúng ta là bú mẹ hay sữa của người nào đó. Đó là một hành động của tình cảm, của 
tình thương. Không có hành động đó chúng ta không thể tồn tại. Điều ấy thật rõ ràng. 
Hành động ấy không thể thực hiện được nếu không có cảm giác yêu mến lẫn nhau. Từ 
phía đứa trẻ, nêu không có cảm giác tình cảm, không có ràng buộc gì với người cho sữa 
thì đứa trẻ có thê không bú sữa. Và nếu không có tình cảm vê phần người mẹ, hay người 
nào khác, sữa không tự nhiên có được. Cho nên, đó là cách sống. Đó là thực tế. 


"Rồi, cầu trúc thân thê đường như phù hợp hơn đối với cảm giác tình yêu thương và từ bi. 
Chúng ta dều thấy tình trạng bình tĩnh, tình cảm, lành mạnh có tác dụng tốt cho sức khỏe 
và hạnh phúc thê chất. Ngược lại, những cảm giác thất vọng, sợ hãi, bồn chồn và nóng 
giận có thê hủy hoại sức khỏe của chúng ta. 


"Trong triết học Phật Giáo, "Phật Tánh" nói đến bản chất tiềm ẩn, căn bản, và tỉnh tế 
nhất của tâm. Trạng thái tâm này, hiện hữu ở mọi con người, hoàn toàn không bị hư hoại 
bởi cảm xúc hay tư tưởng tiÊU cực. 


"Chúng ta cũng có thể thấy sức khỏe cảm xúc của chúng ta được nâng cao bởi cảm giác 
tình cảm. Muốn hiểu việc này, chúng ta chỉ cần nghĩ xem chúng ta cảm thấy ra sao khi 
những người khác tỏ ra nhiệt tình và tình cảm với chúng ta. Hoặc hãy quan sát cảm giác 
tình cảm hay thái độ của chính mình đã tác động một cách tự động và tụ nhiên ảnh hưởng 
đến bên trong chúng ta ra sao, chúng làm cho chúng ta cảm thấy ra sao. Những xúc cảm 
hiền hòa và ứng xử tích cực đi kèm với chúng ta dẫn đến gia đình và đời sống cộng đồng 
hạnh phúc hơn. 


"Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta có thể kết luận bản chất cơ bản của con người là tính hòa 
nhã Và nêu đúng như vậy, nó làm cho tât cả có ý nghĩa hơn khi có lôi sông phù hợp hơn 
với bản chât căn bản hòa nhã của con người chúng ta". 


"Nếu bản chất cốt lõi là hòa nhã và tình thương, Tôi hỏi "Tôi chỉ băn khoăn làm sao Ngài 
có thê giải thích tât cả những xung đột và cách ứng xử hung hăng chung quanh chúng ta " 


Đức Đạt Lai Lạt Ma gật đầu tư lự một lúc rồi trả lời " Đương nhiên chúng ta không thể 
bỏ qua sự thực là luôn luôn có những mâu thuẫn và căng thắng, không chỉ trong phạm vi 
tâm trí cá nhân mà còn trong phạm vi gia đình, khi chúng ta tác động qua lại với người 
khác, và ở mức xã hội, mức quôc gia, và mức toàn câu. Cho nên nhìn vào đây, một sô 
người kết luận bản tính con người căn bản là hung hăng. Họ có thê chỉ vào lịch sử con 
người đem so sánh với các loài có vú khác, ứng xử của con người hung hãn hơn nhiều. 
Hay, họ có thể nói, "Tuy tình thương là một phần của tâm, nhưng nóng giận cũng là một 
phần của tâm. Chúng đồng đều là một phần bản tính của chúng ta, cả hai ít nhiều đều ở 
cùng một mức độ"."'Tuy nhiên, nhoài người về phía trước, ra sức một cách tỉnh táo, Ngài 
quả quyết "Tôi vẫn vững tâm bản tính con người chủ yếu là tình thương, hòa nhã. Đó là 
nét đặc thù trội hơn hẳn trong bản tính con người." Nóng giận, bạo lực, và hung hãn có 
thể phát sinh, tôi nghĩ nhưng điều đó chỉ là phụ, hay Ở bề ngoải nhiều hơn,về một ý nghĩa 
nào đó chúng phát sinh khi chúng ta nản lòng trong cô gắng muốn giành được tình yêu và 
tình cảm. Chúng không phải là phần bản tính căn bản tiềm ân của chúng ta. 


"Cho nên mặc dầu sự gây hân có thê xây ra, nhưng tôi tin là những xung đột này không 
nhất thiết vì bản tính con người mà đúng hơn là kết quả của tri thức con người - trí thông 
minh con người mất quân bình, sử dụng sai trí thông minh của chúng ta, khả năng sáng 
tạo của chúng ta. Bây giờ hãy nhìn vào sự tiến hóa của loài người, tôi nghĩ rằng nêu đem 
so sánh với một số thú vật khác, thể chất của chúng ta có lẽ rất yếu. Nhưng vì sự phát 
triển của trí thông minh con người, chúng ta đã có thể sử dụng nhiều dụng cụ và khám 
phá ra nhiều phương pháp để chiến thắng những hoàn cảnh môi sinh có hại. Khi xã hội 


loài người và điều kiện môi sinh càng ngày càng trở nên phức tạp, vấn đề này đòi hỏi trí 
thông minh và khả năng nhận thức của chúng ta đóng một vai trò to lớn hơn để đáp ứng 
được những đòi hỏi không ngưng của môi trường phức tạp. Cho nên, tôi tin tiềm ẩn hay 
bản tính cơ bản hay tiềm ấn của chúng ta là tính hòa nhã và trí thông minh là cái phát 
triển sau. Và tôi nghĩ rằng nếu khả năng con người, trí thông minh con người, phát triển 
theo chiều hướng không quân bình, không được cân bằng bằng tình thương, thì nó sẽ trở 
thành phá hoại. Nó sẽ dẫn đến thảm họa. 


"Nhưng, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải công nhận rằng nếu những xung đột của 
con người gây ra do sử dụng sai lầm trí thông minh thì chúng ta cũng có thê dùng trí 
thông minh để tìm ra cách thức và phương tiện để khắc phục những xung đột ấy. Khi trí 
thông minh con người và lòng tốt hay tình cảm con người được sử dụng cùng với nhau, 
tất cả những hành động của con người trở thành xấy dựng. Khi chúng ta phối hợp một 
trái tim nông hậu với kiến thức và giáo dục, chúng ta sẽ biết tôn trọng quan điểm và 
quyền của người khác. Điều này trở thành cơ sở cho tinh thần hòa giải nhằm khắc phục 
sự gây hân và giải quyết những vụ xung đột của chúng ta. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại và nhìn vào động. hồ của Ngài."Cho nên, Ngài kết luận, dù 
cho bạo lực nhiều đến đâu hay bao nhiều điều tồi tệ mà ta phải chịu đựng, tôi tin là giải 
pháp tối hậu cho những xung đột, cả bên trong lẫn bên ngoài, nằm trong sự quay về của 
bản tính cơ bản hay tiềm ân của con người, đó là hòa nhã và tình thương 


Lại nhìn vào đồng hồ, Ngài bắt đầu cười một cách rất thân mật " Vậy, chúng ta ngưng tại 
đây, quả là một ngày dài!". Ngài xỏ lại đôi giây Ngài đã cởi ra trong lúc đàm thoại, và trở 
về phòng. 


-—=OÔ0O--- 


VÁẦN ĐÈ BẢN TÍNH CON NGƯỜI 


Trên vài thập kỷ qua, quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma về bản tính từ bi tiềm ấn của 
con người dường như tiến bộ rất chậm tại Phương Tây, mặc dầu đã có sự tranh đấu. Khái 
niệm vê cách ứng xử của con người chủ yêu là ích kỷ, cơ bản là tìm kiếm cho chính 
mình, đã ăn sâu vào tư tưởng Tây Phương. Tư tưởng ấy không chỉ chúng ta vốn ích kỷ 
mà còn hung hăng và thù nghịch là một phần bản tính căn bản con người đã ngự trị văn 
hóa chúng ta nhiều thế kỷ. Đương nhiên, theo lịch sử có rất nhiều người có quan điểm đối 
nghịch. Chăng hạn, vào giữa thế kỷ thứ 17, David Hume viết rất nhiều về "lòng nhân từ 
tự nhiên" của con người. Và vào thế kỷ sau, ngay chính Charles Darwin cho rằng " bản 
năng đồng cảm" là của loài người. Nhưng vì một lý do nào đó, quan điểm bi quan hơn về 
nhân tính đã bén rễ trong nền văn hóa của chúng ta, ít nhất từ thế kỷ thứ 17, đưới ảnh 
hưởng của các triết gia như Thomas Hobbes, người đã có một quan điểm khá tối tăm về 
loài người. ông hình dung loài người như là hung bạo, tranh đua, luôn luôn trong xung 
đột, và chỉ quan tâm đến quyền lợi bản thân. Hobbes nồi tiếng coi nhẹ bất cứ khái niệm 
nào về lòng tốt căn bản của con người, một lần bị bắt gặp đang cho tiền cho một người ăn 
xin tại hè phố. Khi được hỏi về sự bốc đồng rộng lượng đó, ông nói "Không phải tôi làm 


như vậy để giúp đõ hắn, tôi làm vậy là để giảm bớt khổ đau của tôi khi nhìn thấy sự 
nghẻo nàn của người đó”. 


Tương tự như vậy, vào đầu thế kỷ này, George Santayana, một triết gia sinh ra tại Tây 
Ban Nha, viết rằng những thôi thúc hào phóng, giúp đỡ, trong thời gian người ta tồn tại, 
thường là rất yếu, phù du, và không vững vàng trong bản tính của loài người nhưng, "chỉ 
cần phanh phui một chút dưới bê mặt đó bạn sẽ thấy một con người tàn bạo, cô chấp, hết 
sức ích kỷ ." Bất hạnh thay, khoa học và tâm lý học Tây Phương chộp lấy khái niệm đó, 
thừa nhận thậm chí khuyến khích quan điểm ích kỷ ấy. Ngay trong những ngày đầu của 
khoa học tâm lý hiện đại, đã có sự thừa nhận cơ bản chung tiềm ẩn là tất cả các động cơ 
thúc đây của con người chủ yếu là ích kỷ, hoàn toàn dựa vào quyên lợi bản thân. 


Sau khi hoàn toàn chấp nhận tính ích kỷ chủ yếu của chúng ta là một tiền đề, một số khoa 
học gia lỗi lạc hơn trăm năm qua đã tăng thêm niềm tin vào điều này về bản tính thực 
chất hung hăng của con người. Freud nói rằng "khuynh hướng hung hăng là một thiên 
hướng trước tiên, tự tồn tại và bản năng." Ở cuối thế kỷ này, hai nhà văn, Robert Ardrey 
và Konrad Lorenz, nhìn vào kiểu hoạt động sinh vật ở một số loài ăn thịt sống, kết luận 
con người căn bản cũng là loài ăn thịt sống, có ham muốn bâm sinh hay bản năng tranh 
giành lãnh thổ. 


Tuy nhiên trong những năm gần đây, xu thế có vẻ chống lại quan điểm hết sức bi quan về 
nhân loại tỏ ra gần hơn với quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma về bản tính tiềm ân của 
chúng ta là hòa nhã và tình thương. Trên hai hay ba thập niên qua, đã có đến hàng trăm 
nghiên cứu khoa học cho thấy tính hung hăng không nhất thiết là bẩm sinh và cách cư xủ 
bạo lực bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố về sinh học, xã hội, địa dư và môi trường. Có lẽ 
báo cáo bao quát nhất về nghiên cứu mới nhất được tổng kết trong bản Tuyên Bồ Seville 
1986 về Bạo Lực do 20 khoa học gia đứng hàng đầu trên khắp thế giới soạn thảo và ký. 
Đương nhiên trong tuyên bố này họ thừa nhận cách cư xử bạo lực đang xây ra, nhưng họ 
khẳng định /à /heo khoa học khi nói rằng chúng ta kế thừa khuynh hướng để gây chiến 
tranh và bạo lực là sai. Cách cư xử ấy không phải do di truyền đặt vào bản tính con 
người. Họ nói rằng dù chúng ta có bộ máy thần kinh bạo hành thì cách cư xử ấy cũng 
không tự động hoạt động. Không có gì trong sinh lý học thần kinh bắt buộc chúng ta bạo 
hành. Khảo sát vấn đề bản tính căn bản của con người, hầu hết các nhà nghiên cứu trong 
lãnh vực này hiện cảm thấy cơ bản là chúng ta có tiềm năng phát triển thành người hòa 
nhã, chu đáo hay bạo lực, hung hăng, khuynh hướng hành động được nhân mạnh nhiều 
vào vấn đề huân luyện. 


Những nhà nghiên cứu đương đại nay đã bắt bẻ không chỉ khái niệm về tính hung hãn 
bâm sinh của con người, mà cả khái niệm con người bâm sinh vị kỷ và ích kỷ cũng bị 
công kích. Những người điều tra nghiên cứu như C. Daniel Batson hay Nancy Eisenberg 
của Đại Học Tiểu Bang Arizona đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu trong những năm 
vừa qua cho thấy con người có khuynh hướng về cách đối xử vị tha. Một số nhà khoa học 
như Tiến sĩ xã hội học Linda Wilson cũng tìm cách khám phá tại sao điều này lại như 
vậy. Đức tính vị tha theo lý thuyết của bà là một phần bản năng sinh tồn - hết sức đối lập 
với lý thuyết của những nhà tư tưởng trước đây cho rằng thái độ thù nghịch và hung hãn 
là tiêu chuẩn xác nhận bản năng sinh tồn của chúng ta. Nhìn vào trên hàng trăm thảm họa 


tự nhiên, Tiến sĩ Wilson tìm thấy một mẫu hình mạnh mẽ về lòng vị tha trong số những 
nạn nhân thảm họa dường như là một phần của tiến trình khôi phục. Bà thấy răng cùng 
nhau làm việc giúp đỡ lẫn nhau có khuynh hướng tránh các khó khăn tâm lý sau này có 
thể xây ra do chân thương. 


Khuynh hướng liên kết chặt chẽ với những người khác, hành động vì phúc lợi của người 
khác cũng như cho chính mình, đã ăn sâu trong bản tính con người, được tôi luyện trong 
quá khứ xa xăm khi người ta cùng liên kết lại và trở thành thành viên của một nhóm có 
cơ may sống sót cao hơn. Nhu cầu thiết lập quan hệ xã hội chặt chẽ vẫn còn dai đẳng cho 
đến ngày nay. Trong những cuộc nghiên cứu, như trong cuộc nghiên cứu của Tiến Sĩ 
Larry Scherwitz, khảo sát những nhân tố rủi ro về bệnh động mạch vành tim, cho thấy 
những người ng nôi bật (những người thường nhắc mình bằng cách dùng những đại từ 
như "Tôi", và "của tôi" trong các cuộc phỏng vấn) dễ bị bệnh động mạch vành nhiều hơn, 
cả khi những cách đối xử đe dọa sức khỏe được kiềm chế. Các nhà khoa học khám phá ra 
rằng những người ít có mối liên hệ xã hội, đường như bị kém sức khỏe yếu, mức độ bất 
hạnh phúc cao hơn, và dễ bị căng thăng hơn. 


Chìa tay giúp đỡ người khác có thể là cần thiết cho bản tính chúng ta cũng như giao tiếp. 
Ta có thể làm một sự so sánh với sự phát triển ngôn ngữ, giống như khả năng có tình 
thương và lòng vị tha, là một trong những nét đẹp của loài người. Những khu vực đặc 
biệt của bộ não dành riêng cho tiềm lực về ngôn ngữ. Nếu chúng ta được đặt vào hoàn 
cảnh môi trường phù hợp, tức là, một xã hội biết nói, thì những nơi kín đáo của não bắt 
đầu phát triển và hoàn thiện và khả năng về ngôn ngữ tăng trưởng. Cũng giống như vậy, 
tất cả ai cũng được phú cho "hạt giống của tình thương". Khi được đặt vào hoàn cảnh 
thích hợp - ở nhà, hay ở ngoài xã hội nói chung, và sau đó nhờ vào những cô gắng rõ rệt 
của mình - "hạt giỗng" ấy sẽ thăng hoa. Với khái niệm ấy trong tâm, các nhà nghiên cứu 
hiện đang tìm cách khám phá ra những hoàn cảnh môi sinh tốt nhất đề hạt giông quan 
tâm và tình thương chín muôi nơi con cái. Họ đã nhận biết một số nhân tố: có những bậc 
cha mẹ có thê điều hòa được cảm xúc, làm gương về cách đối xử chu đáo, dạy bảo giới 
hạn về tư cách đạo đức của con cái, truyền đạt cho chúng hiểu trách nhiệm về tư cách của 
chúng, và dùng lý luận để giúp con cái hướng sự lưu tâm tới các trạng thái cảm xúc hay 
những hậu quả về cách đối xử của chúng đối với người khác. 


Nhìn lại sự thừa nhận cơ bản của chúng ta về bản tính tiềm ân của con người, từ bản tính 
thù nghịch đến có ích, có thê mở ra nhiều khả năng. Nếu chúng ta bắt đầu bằng việc thừa 
nhận mô hình tư lợi trong tất cả các cách ứng xử của con người, thì một đứa trẻ nhỏ có 
thể là một thí dụ hoàn hảo làm "bằng chứng" cho lý thuyết này. Sanh ra, đứa trẻ hình như 
đã được lập trình việc duy nhất trong tâm chúng: /hỏa mãn nhu câu của chính chúng, đồ 
ăn, tiện nghi vật chất và vân vân...Nhưng nếu chúng ta không theo sự ích kỷ căn bản này, 
một búc tranh hoàn toàn mới sẽ hiện ra. Chúng ta có thê dễ dàng nói đứa trẻ này sanh ra 
đã được lập trình cho một điều duy nhất: có khả năng và mục đích là đem lạc thú và niềm 
vui đến cho người khác. Chỉ cần quan sát một đứa trẻ khỏe mạnh, rất khó có thể chối bỏ 
bản tính hiền hòa tiềm ân của con người. Từ ưu thế mới này, chúng ta có thể tán thành 
khả năng mang niềm vui cho người khác, người chăm sóc, là bâm sinh. Thí dụ, ở đứa trẻ 
sơ sinh,khứu giác phát triển chỉ bằng 5 phần trăm của người lớn, và vị giác phát triển rất 
ít. Nhưng ở các trẻ sơ sanh cái tồn tại ở những giác quan đó hướng về mùi và vị của sữa 


mẹ. Việc cho con bú không những cung cấp dinh dưỡng cho đứa trẻ, mà còn làm giảm 
căng thăng cở ngực. Cho nên chúng ta cũng có thê nói đứa trẻ sinh ra với khả năng bâm 
sinh đem lạc thú cho người mẹ băng cách giảm thiêu sự căng thăng của nhũ hoa. 


Về mặt sinh học, đứa trẻ sanh được lập trình là để nhận biết và phản ú ứng trước các gương 
mặt, chỉ có một số ít người không tìm thấy niềm vui đích thực khi thấy trẻ nhỏ ngây thơ 
nhìn vào mắt họ, và mỉm cười. Một số nhà dân tộc học đã đề ra lý thuyết về điều này, cho 
rằng khi một đứa trẻ mỉm cười với người chăm sóc nó hay nhìn thắng vào mắt người này 
thì đứa trẻ đó đang theo đuôi " kế hoạch sinh học" sâu xa theo bản năng, "đưa ra" cách 
ứng xử quan tâm, hòa nhã, dịu dàng từ người chăm sóc nó, người đó cũng đang tuân hành 
snhiệm vụ bản năng bắt buộc tự nhiên. Vì có thêm nhiều nhà điều tra nghiên cứu phấn 
đầu khám phá một cách khách quan bản tính của con người, khái niệm đứa trẻ ít có tính 
ích kỷ, một bộ máy ăn và ngủ, đang phải nhường chỗ cho cách nhìn nhận một con người 
ra đời với bộ máy bâm sinh là để làm vừa lòng người khác, chỉ cần đến điều kiện môi 
trường thích hợp để cho "hạt giống tình thương" tiềm ấn và tự nhiên được nẫy mầm và 
phát triển. 


Một khi chúng ta kết luận bản tính căn bản của nhân loại là tình thương hơn là hung 
hăng, mối quan hệ với thế giới chung quanh chúng ta thay đổi tức khắc. Nhìn những 
người khác như căn bản là thương yêu thay vì thù nghịch và ích kỷ giúp chúng ta bớt 
căng thẳng, tin tưởng, sống thoải mái, làm chúng ta hạnh phúc hơn. 


-—-oÔO--- 
SUY NGÃM VỀ MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI 


Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma ngồi ở sa mạc Arizona tuần này, nghiên cứu bản tính con người 
và quan sát tâm con người với sự xem xét kỹ lưỡng của một khoa học gia, một sự thật 
đơn giản dường như lóe lên và sáng tỏ mọi bàn cãi: zc đích cuộc đời là hạnh phúc. Câu 
nói đơn giản này có thể sử dụng như một công cụ có sức mạnh giúp chúng ta vượt qua 
khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Từ viễn cảnh ấy, nhiệm vụ của chúng ta là loại bỏ 
những điều dẫn đến khổ đau và tích lũy những điều dẫn đến hạnh phúc. Phương pháp, 
thực hành hàng ngày này dẫn đến tăng dần dần ý thức và hiểu biết của chúng ta về những 
gì thực sự dẫn đến hạnh phúc và những gì không dẫn tới hạnh phúc. 


Khi đời sống trở nên quá phức tạp và chúng ta cảm thấy không chịu nỗi, thường là rất 
hữu ích nếu chúng ta dừng lại và nhớ lại toàn bộ mục đích, toàn bộ mục tiêu của chúng 
ta. Khi đương đầu với cảm giác trì trệ và bối rối, bỏ một giờ hay một buổi chiều, thậm chí 
vài ngày chỉ nghĩ xem điều đó thực sự đem hạnh phúc sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều, và 
rồi thì sắp đặt lại sự ưu tiên trên cơ sở đó. Việc này sẽ đem cuộc sống của chúng ta trở lại 
khung cảnh thích hợp có một cái triển vọng mới, và giúp chúng ta nên đi hướng nào. 


Thỉnh thoảng chúng ta phải đương đầu với những quyết định then chốt có thể ảnh hưởng 
suốt cuộc đời. Chăng han ch úng ta quyết định lập gia đình, có con, hay theo một môn 
học để trở thành luật sư, nghệ sĩ, hay thợ điện. Quyết tâm mạnh mẽ để đạt được hạnh 
phúc - biết những nhân tố dẫn đến hạnh phúc và làm những bước tích cực để xây dựng 


một cuộc sống hạnh phúc hơn - đúng là một quyết định như vậy. - Chỗ ngoặt hướng tới 
hạnh phúc vì một mục tiêu có giá trị và quyết định có ý thức tìm cầu hạnh phúc theo một 
cách thức có hệ thống có thể thay đồi sâu xa phần còn lại cuộc đời của chúng ta. 


Sự hiểu biết về những nhân tố sẽ dẫn đến hạnh phúc của Đức Đạt Lai Lạt Ma dựa vào 
suốt cuộc đời quan sát tâm có phương pháp của Ngài, khảo sát bản chất thân phận con 
người, và điều tra nghiên cứu những sự việc này trong khuôn khổ mà Đức Phật lần đầu 
tiên thiết lập từ trên 25 thế kỷ qua. Và từ quá trình này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi đến kết 
luận rõ ràng về những hoạt động và tư tưởng nào có giá trỊ nhất. Ngài tóm tắt niềm tin 
cuả Ngài vào những lời nói sau có thể dùng làm sự suy ngẫm. 


Đôi khi gặp những bạn cũ, nó nhắc nhở cho tôi thời gian qua mau như thế nào. Và điều 
này cũng làm cho tôi băn khoăn tự hỏi liệu chúng ta có sử dụng thì giờ đứng đắn hay 
không. Sử dụng đứng đắn thì giờ rất quan trọng. Trong khi chúng ta có thân xác này, và 
nhất là bộ Óc con người hết sức đáng ngạc nhiên này, tôi nghĩ răng mỗi phút là thứ gì quý 
báu. Cuộc sông từng ngày quá nhiều hy vọng, mặc dù không có _gì bảo đảm cho tương lai. 
Không có gì bảo đảm là ngày mai cũng vào giờ này chúng ta vân ở đây. Nhưng chúng ta 

vẫn làm việc vì điều đó hoàn toàn trên cơ sở hy vọng. Cho nên chúng ta cân phải sử dụng 
thì giờ hữu hiệu nhất. Tôi tin rằng sử dụng đúng thì giờ là như thế này: nếu bạn có thể 
phục vụ người khác, những chúng sinh khác. Nếu không, ít nhất hãy kiềm chế đừng làm 
hại chúng, tôi nghĩ đó là toàn bộ căn cứ triết lý của tôi. 


"Cho nên, hãy suy ngẫm về những gì có giá trị thực sự cho đời sống, những gì đem ý 
nghĩa cho đời sống, và hãy đặt sự ưu tiên trên cơ sở Ấy. Mục tiêu cuộc sống cần phải tích 
cực. Chúng ta sinh ra không phải có mục đích gây rắc rồi làm hại người khác. Đề đời 
sông chúng ta có giá trị, tôi nghĩ răng chúng ta phải phát triển những đức tính tốt căn bản 
của con người - nhiệt tình, tử tế và từ bi. Rôi đời sống của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa 
và an lạc hơn - hạnh phúc hơn. 


-ooOoo- 


PHẢN II - NHIỆT TÌNH VÀ TÌNH THƯƠNG CỦA CON 
NGƯỜI 


CHƯƠNG 5 - KIÊU MẪU MỚI CHO SỰ THÂN THIỆN 
CÔ ĐƠN VÀ QUAN HỆ 
Tôi vào phòng khách của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại khách sạn, và Ngài ra hiệu cho tôi ngôi. 
Trà được rót ra, Ngài tuột đôi giây Rockport mâu bơ và ngôi thoải mái trên một chiêc ghê 


lớn. 


"Sao?" Ngài hỏi tôi với môt giọng thường lệ thay đổi ngữ điệu có ý là Ngài đã sẵn sàng 
cho bất cứ điều gì. Ngài mỉm cười và giữ im lặng. Chờ đợi. 


Mấy phút trước đây, trong khi ngồi tại hành lang khách sạn, chờ đến giờ gặp gỡ, tôi lơ 
đăng nhặt một tờ báo địa phương bỏ lại nơi đây; tờ báo đã được lật tới mục "Việc Riêng”. 
Tôi liếc qua mục quảng cáo dây đặc hết trang này đến trang khác tìm người, hết SỨC 
mong có liên hệ tới một người nào khác Vẫn hãy còn nghĩ tới những quảng cáo ấy lúc 
ngôi xuống bắt đầu cuộc gặp với Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi đột nhiên quyết định bỏ qua 
một bên những câu hỏi đã được chuẩn bị, và hỏi Ngài: "Có bao giờ Ngài cảm thấy cô đơn 
không?" 


"Không" Ngài trả lời đơn giản. Tôi đã không chuẩn bị trước cho câu trả lời này. Tôi cho 
răng câu trả lời của Ngài phải là những dòng sau: "Đương nhiên”, mọi người ai cũng có 
lúc có lúc cảm thấy lẻ loi.." Rồi tôi dự định hỏi Ngài làm sao Ngài đối phó với cô đơn. 


Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi lại gặp một người không bao giờ cảm thấy cô đơn. 
"Không" tôi hỏi Ngài lần nữa, ngờ vực 

"Không" 

"Ngài cho điều đó là cái gì? 


Ngài nghĩ một chút."Tôi nghĩ rằng một nhân tố mà tôi nhìn vào bất cứ ai là từ một khía 
cạnh tích cực; tôi cô găng tìm kiêm những khía cạnh tích cực của họ. Thái độ này tạo 
ngay một cảm giác đông cảm, một loại liên hệ. 


"Một phần là vì lẽ về phần tôi Ít có sự e sợ, ít sợ hãi hơn, và nếu tôi hành động theo một 
cách thức nào đó, có thê mât đi sự kính trọng hay nghĩ răng tôi là người xa lạ Cho nên vì 
thường là không có loại e sợ và sợ hãi đó, thì sẽ có loại cởi mở. Tôi nghĩ đó là nhân tô 
chính." 


Phân đấu đề lãnh hội phạm vi và khó khăn trong việc áp dụng một thái độ như vậy, tôi 
hỏi "Nhưng làm sao Ngài có thê cho rằng người ta có khả năng để cảm thấy thoải mái với 
người khác, lại không có sự sợ hãi và e sợ bị người ta không thích hay phán xét. Phải 
chăng có phương pháp đặc biệt để một người trung bình có thê sử dụng đề phát triển thái 
độ ây?" 


"Niềm tin căn bản của tôi là trước tiên bạn cần hiểu sự ích lợi của từ bi."Ngài nói với một 
giọng quả quyết. "Đó là nhân tố chính. Một khi bạn chấp nhận sự thật là từ bi không phải 
là một thứ ngây ngô con nít hay tình cảm, một khi mà bạn hiểu từ bi là cái thực sự đáng 
giá, hiểu giá trị sâu xa của nó, thì bạn phát triển ngay sự lôi cuốn hướng về nó, thiện ý đề 
trau đồi nó. 


"Và một khi bạn kích thích tư tưởng từ bị trong tâm, một khi tư tưởng đó trở thành tích 
cực, thì thái độ của bạn đối với người khác tự động thay đổi. Nếu bạn gần gũi người khác 
với tư tưởng từ bị, sự sợ hãi tự động giảm thiểu và bạn sẽ cởi mở với người khác. Cởi mở 
tạo một bầu không khí tích cực và thân hữu. Bằng thái độ Ấy, bạn tiễn tới mối quan hệ mả 
chính bạn là người đầu tiên tạo ra khả năng nhận sự cảm tình hay sự đáp ứng tích cực của 
người khác. Và với thái độ Ấy, cho dù người ta không thân thiện với bạn hoặc bạn không 


được đáp ứng bạn một cách tích cực, thì ít nhất bạn cũng đã gần gũi người với cảm giác 
cởi mở làm cho bạn linh hoạt và tự do thay đổi cách tiếp xúc cần thiết. Loại cởi mở ấy ít 
nhất cho bạn khả năng có cuộc đối thoại đầy ý nghĩa với họ. Nhưng không có thái độ từ 
bi, nếu bạn cảm thấy như mậc cảm, tức tối hay lãnh đạm, thì dù người bạn thân nhất đến 
với bạn, bạn vẫn cảm thấy không thoải mái. 


"Tôi nghĩ rằng trong nhiều trường hợp, người ta có khuynh hướng mong người khác đáp 
họ một cách tích cực trước, hơn là tự mình chủ động tạo ra khả năng đó. Tôi cảm thấy thế 
là sal, nó dẫn đến khó khăn và sẽ trở thành rào cản làm tăng thêm cảm giác lẻ loi và cô 
đơn. Vậy, nếu bạn muốn khắc phục cảm giác lẻ loi và cô đơn ấy, tôi nghĩ rằng thái độ 
tiềm ấn của bạn có thê tạo Ta sự khác biệt to lớn. Gần gũi người khác với tư tưởng từ bi 
trong tâm là phương cách tốt nhất để làm điều này. 


Sự kinh ngạc của tôi về việc Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng Ngài chẳng bao giờ cô đơn 
hoàn toàn tương xứng với niềm tin của tôi vào sự lan tràn của cảnh cô đơn trong xã hội 
của chúng ta. Niềm tin này không chỉ sanh ra từ cảm giác chung về sự cô đơn của riêng 
tôi hay sợi chỉ xuyên suốt sự cô đơn hình như là chủ đề quan trọng nhưng ít được chú ý 
trong toàn bộ cơ cấu hành nghề y khoa tâm thần của tôi. Trong 20 năm qua, các nhà tâm 
lý học đã bắt đầu nghiên cứu về sự cô đơn trong cách thức khoa học, thực hiện nhiều 
khảo sát và nghiên cứu về đề tài này. Một trong những khám phá nồi bật về những nghiên 
cứu này là hầu như tất cả mọi người đều cho biết họ đã kinh nghiệm qua sự cô đơn, hiện 
thời hoặc trong quá khứ. Trong một cuộc thăm dò rộng rãi, một phân tư những người 
trưởng thành tại Hoa Kỳ cho biết họ cảm thấy hết sức cô đơn ít nhất một lần trong hai 
tuần. Mặc dù, chúng tôi thường nghĩ rằng cô đơn kéo dài là mối ưu phiền đặc biệt lan 
rộng nơi người già, lẻ loi trong các khu nhà trống trải hay ở khu sau của viện dưỡng lão, 
nhưng công cuộc nghiên cứu cho thấy những thiếu niên và thanh niên cũng cho biết họ 
cũng cô đơn như người g1à. 


Vì mức độ cô đơn lan tràn, những người điều tra nghiên cứu bắt đầu xem xét những thay 
đổi phức tạp góp phần. gây ra cô đơn. Chẳng hạn, họ đã tìm ra những người cô đơn 
thường có những. vân đề mặc cảm, gặp khó khăn trong giao tiếp với người khác, ít chịu 
lắng nghe, và thiếu khéo léo trong việc giao tế xã hội như chọn lựa cách cư xử thông tục 
(biết khi nảo gật đầu, đáp lại thích hợp, hay giữ im lặng). Sự nghiên cứu này đề xuất một 
chiến lược khắc phục cô đơn là tác động vào cải tiến kỹ năng giao tế xã hội. Tuy nhiên 
chiến lược của Đức Đạt Lai Lạt Ma dường như là tránh tác động vào kỹ năng giao tế xã 
hội hay cách ứng xử đến từ bên ngoài, ủng hộ phương pháp đi thăng vào tâm - nhận thức 
giá trị của từ bi và trau dồi nó. 


Bắt chấp sự ngạc nhiên lúc ban đầu của tôi, khi tôi nghe thấy Ngài nói bằng sự quả quyết 
như vậy, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Ngài không bao giờ cô đơn. Có những bằng chứng 
hậu thuẫn cho lời tuyên bố của Ngài. Tôi thường chứng kiến tác động của Ngài với người 
lạ, bao giờ cũng tích cực không thay đôi. Bây giờ thì rõ ràng là những tác động qua lại 
không phải là ngẫu nhiên hay chỉ là kết quả của một cá tính thân thiện tự nhiên. Tôi cảm 
thấy Ngài đã bỏ ra nhiều thời gian suy tư về tầm quan trọng của từ bi, thận trọng trau dồi 
nó, dùng nó đề làm phong phú và mềm dẻo vấn đề trong kinh nghiệm hàng ngày, làm đất 


trở nên phì nhiêu và sẵn sàng tiếp nhận những tương tác tích cực với người khác - một 
phương pháp thực tê có thê được sử dụng bởi bât cứ ai đau khô vì cô đơn. 


-—-oÔO--- 
DỰA VÀO NGƯỜI KHÁC SO VỚI TỰ LỰC 


Trong tất cả chúng sanh, có hạt giống toàn thiện. Tuy nhiên, từ bị cần kích hoạt, hạt 
giông ấy vốn có trong tim và óc chúng ta.. "Bằng điều đó Đức Đạt Lai Lạt Ma giới thiệu 
đề tài từ bi trước một cuộc họp yên lặng. Thuyết giảng trước một cử tọa ngàn rưởi người 
gồm phần lớn những học sinh mộ Đạo Phật, Ngài bắt đầu thảo luận học thuyết Phật Giáo 
vê Lãnh Vực Công Đức. 


Trong ý nghĩa Phật Giáo, Công Đức được mô tả như một dấu ấn tích cực về tâm của con 
người, hay "sự tiệm tiến tỉnh thần" xuất hiện do những hành động tích cực. Đức Đạt Lai 
Lạt Ma giải nghĩa Phước Điền Công Đức là nguồn, hay nền tảng mà từ đó người ta có thể 
tích lũy công đức. Theo lý thuyết Phật Giáo, chính kho công đức của một người quyết 
định hoàn cảnh tốt đẹp cho những tái sanh của một người đí trong tương lai. Ngài giải 
thích bằng học thuyết Phật Giáo về Công Đức định rõ hai Phước Điền Công Đức: Phước 
Điền Công Đức của các vị Phật, và Phước Điền Công Đức của chúng sanh. Một phương 
pháp tích lũy công đức liên quan đến việc tạo ra sự kính trọng, đức tin, và lòng tin vào 
Chư Phật, những bậc Giác Ngộ. Những phương pháp khác liên quan đến việc tu tập như 
lòng tốt, rộng lượng, khoan dung, và vân vân.. và có ý thức kiềm chế các hành động tiêu 
cực như sát sinh, trộm cắp, và nói đối. Tạo dựng phương pháp thứ hai này đòi hỏi sự tác 
động qua lại với người khác, hơn là tác động qua lại với Chư Phật. Trên ccơ sở đó Đức 
Dạt Lai Lạt Ma chỉ ra rằng người khác sẽ là sự giúp đỡ chúng ta rất nhiều để tích lũy 
công đức. 


Những người khác là Phước Điền công đức mô tả của Đức Đạt Lai Lạt Ma có một đặc 
tính đẹp, trữ tình đối với điều đó, hình như chính nó làm phong phú thêm hình ảnh. Lập 
luận trong sáng của Ngài và sự quả quyết đẳng sau những lời nói của Ngài hợp lại thành 
sức mạnh đặc biệt và ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của Ngài chiều đó. Khi tôi nhìn 
quanh phòng, tôi thấy nhiều cử tọa xúc động rõ rệt. Chính tôi không say mê bằng. Do các 
cuộc đàm thoại trước đây, tôi đã ở giai đoạn hiểu biết sơ đăng về tầm quan trọng sâu xa 
của từ bi, tuy vẫn còn bị ảnh hưởng nặng bởi những năm dài trong tiến trình khoa học 
duy lý, làm cho tôi coi bất cứ cuộc nói chuyện gì về lòng tốt hay từ bi chỉ là chút đa cảm 
vì ý thích của mình. Nghe Ngài nói, tâm trí tôi bắt đầu nghĩ lan man. Tôi bắt đầu ngắm 
ngâm nhìn quanh phòng, tìm các bộ mặt nổi tiếng, đáng chú ý, hay quen thuộc. \n một 
bữa cơm quá no trước cuộc nói chuyện, tôi bắt đầu buồn ngủ. Tôi vật vờ lúc tỉnh lúc 
không. Có lúc trong buôi nói chuyện, tâm trí tôi nghe thấy Ngài nói"... hôm nọ, tôi đã nói 
về những nhân tố cần thiết để có một cuộc đời hạnh phúc và sung sướng. Những nhân tố 
như sức khỏe, của cải vật chất, bạn bè vân vân... Nếu bạn điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng, 
bạn sẽ thấy tất cả những thứ đó lệ thuộc vào người khác. Muốn giữ sức khỏe, bạn đưa 
vào thuốc men do người khác làm, và chăm sóc sức khỏe do người khác lo liệu. Nếu bạn 
xem xét tất cả những tiện nghỉ bạn sử dụng để hưởng thụ cuộc sống bạn sẽ thấy hầu như 
không có đồ vật nào không liên hệ đến người khác. Nếu bạn suy nghĩ cần thận, bạn sẽ 


thấy tất cả những hàng hóa ấy có được là do có gắng của nhiều người hoặc trực tiếp hoặc 
gián tiếp. Nhiều người đã tham gia đến để làm những thứ đó thành tựu. Không cần phải 
nói khi chúng ta đề cập về bạn tốt, là một nhân tố cần thiết khác cho cuộc đời hạnh phúc, 
chúng ta đang nói đến sự tác động qua lại với những chúng sanh khác, những con người. 
khác. 


"Cho nên bạn có thê thấy rằng tất cả những nhân tố đó gắn chặt với những nỗ lực và hợp 
tác của những người 


khác. Những người khác là không thể thiếu. Cho nên, dù thực tế là tiến trình giao tiếp với 
người khác có thể có gian khổ, cãi cọ, và khó chịu, chúng ta vẫn phải cố duy trì một thái 
độ thân thiện và niềm nở để có lối sống có đủ tác động qua lại với người khác đặng vui 
hưởng một cuộc đời hạnh phúc." 


Khi Ngài nói, tôi cảm thấy một sự phản kháng theo bản năng. Mặc dầu tôi thường trân 
trọng và vui sướng với bạn bè và gia đình, nhưng tôi vẫn coi mình là một người độc lập. 
Tự lực Thật ra là hãnh diện về đức tính ấ Ấy. Ngắm. ngầm, tôi có khuynh hướng coi thường 
những người phụ thuộc quá mức - một dâu hiệu yêu kém. 


Tuy vậy, chiều này khi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng, đã xây ra một việc. Vì 'Tùy 
Thuộc Vào Người Khác" không phải là đề tài mà tôi ưa thích, tâm trí tôi lại bắt đầu lan 
man, tôi thấy tôi quên không cắt bỏ sợi chỉ lòng thòng trên tay áo sơ mi của tôi. Chú ý 
vào một lúc, tôi nghe thấy Ngài nói nhiều người đã tham gia vào việc làm ra tất cả những 
của cải của chúng ta. Khi nghe Ngài nói, tôi bắt đầu xem xét có nhiều người tham gia làm 
cái áo sơ mi của tôi. Tôi bắt đầu tưởng tượng đến người nông dân trồng bông. Kế tiếp 
người bán máy cầy cho người nông dân cây ruộng. Rồi vì việc đó hàng trăm hay thậm chí 
hàng ngàn người tham gia làm máy cày, gôm có người khai quặng để chế tạo các bộ phận 
bằng kim loại của xe máy cày và tất cả những người thiết kế máy cày. Rồi đương nhiên, 
người làm bông, người dệt, người cắt, người nhuộm, người may. Những người vận 
chuyền và tài xế xe tải giao áo đến tiệm, và người bán hàng bán cho tôi. Tôi chợt hiểu, 
hầu như mọi khía cạnh trong đời tôi xây ra đều là do nỗ lực của nhiều người. Sự tự lực 
quý giá cùa tôi hoàn toàn là một ảo tưởng, một ý nghĩ kỳ quặc. Khi sự nhận thức này 
bừng sáng trong tôi, tôi bị chinh phục bởi ý nghĩa sâu xa của sự liên kết và tùy thuộc lẫn 
nhau trong tất cả chúng sinh. Tôi cảm thấy dịu đi. Một điều gì đó; tôi không biết. Điều ấy 
làm tôi muốn khóc. 


-—=OÔ0O--- 


SỰ RIÊNG TƯ 


Chúng ta cho rằng cần phải vì người khác là nghịch lý. Cùng lúc văn hóa của chúng ta bị 
hút vào sự tận đương tính độc lập cao độ, chúng ta cũng mong mỏi sự riêng tư và mối 
liên hệ với người yêu đặc biệt nào đó. Chúng ta tập trung tất cả năng lực vào việc tìm 
kiếm một người với hy vọng có thể chữa cho ta khỏi cô đơn tuy vẫn chống đỡ cho ảo 
tưởng là chúng ta vẫn độc lập. Tuy mối liên hệ này rất khó đề đạt được thấm chí chỉ một 


người, nhưng tôi thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma có khả năng và giữ được sự thân mật với thật 
nhiều người mà Ngài có thể. Thực tế mục đích của Ngài là liên kết với mọi người. 


Gặp Ngài trong một phòng khách sạn tại Arizona vào một buổi xế chiều, tôi bắt đầu 
"Trong buổi nói chuyện truớc công chúng chiều qua, Ngài nói đến tầm quan trọng của 
những người khác, mô tả họ là Phước Điên Công Đức. Nhưng khi quan sát sự quan hệ 
với người khác, thực sự là có rất nhiều cách khác nhau dính dáng với nhau, nhiều loại 
quan hệ khác nhau..." 


"Rất đúng " Ngài nói. 


"Chắng hạn có một loại quan hệ hết sức được chuộng ở Phương Tây", tôi nhận xét " Đó 
là quan hệ có đặc điểm là mức riêng tư sâu giữa hai người, một người đặc biệt để chia sẻ 
cảm nghĩ thầm kín nhất, nỗi sợ hãi và vân vân...Người ta cảm thấy, nếu không có loại 
quan hệ ấy, họ sẽ thấy một điều gì thiếu thốn trong cuộc đời của họ. Thực ra, phép chữa 
bệnh băng tâm lý thường tìm cách giúp đỡ người ta biết cách phát triển loại quan hệ riêng 
tư này." 


"Vâng, tôi tin là loại riêng tư này có thể được nhìn nhận là tích cực". Đức Đạt Lai Lạt Ma 
đông ý." Tôi nghĩ răng người bị tước đoạt loại riêng tư ây có thê dân đên những vân đê”. 


"Tôi chỉ băn khoăn là ..." Tôi tiếp tục " khi Ngài lớn lên tại Tây Tạng, Ngài không những 
được coi như một ông vua mà còn được coI như một vị thánh. Tôi cho rằng dân chúng 
kinh sợ Ngài, có lẽ thấm chí là một chút bồn chồn lo lắng hay sợ hãi đứng trước mặt 
Ngài. Điều đó không tạo ra sự cách biệt cảm xúc nào đó với người khác chứ, cảm giác bị 
lẻ loi ? Ngoài ra Ngài cũng bị xa gia đình, được nuôi dưỡng như một nhà sư từ nhỏ, và là 
một nhà sư chưa bao giờ lấy vợ và vân vân... tất cả những sự việc ấy CÓ góp phần vào 
cảm giác cách biệt với người khác không? Có bao giờ Ngài cảm thấy mất cơ hội phát 
triển mức độ riêng tư cá nhân sâu hơn đối với người khác, hay với một người đặc biệt nào 
đó, như vợ chồng? 


Không chút ngập ngừng, Ngài trả lời:"Không. Không bao giờ tôi cảm thấy thiếu riêng tư. 
Đương nhiên, cha tôi mất đã nhiều năm qua, nhưng tôi cảm thấy rất gần gũi với mẹ tôi, 
Các vị thầy của tôi, các gia sư của tôi, và nhiều người khác. Và với nhiều trong số những 
người ấy, tôi có thê chia sẽ cảm nghĩ sâu xa nhất, sợ hãi và lo lắng. Khi tôi ở Tây Tạng, 
vào những địp lễ lớn trong nước hay công cộng, có một số thủ tục, một số nghi thức, nghĩ 
lễ ngoại giao được cử hành nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Có những lần, thí 
dụ, tôi thường xuống bếp và trở nên hết sức gần gũi với những người làm bếp và chúng 
tôi có thể đùa rỡn hay to nhỏ chuyện tầm phào, hay chia sẻ những sự việc, và như vậy rất 
thoải mái không có chút nghi thức nào hay cách biệt. 


Cho nên, khi tôi ở Tây Tạng hay từ khi tôi trở thành người tỊ nạn, tôi không bao giờ cảm 
thấy thiếu người mà tôi có thê chia sẻ mọi sự. Tôi nghĩ rằng nhiều việc liên quan đến bản 
tính của tôi. Với tôi chia sẻ sự việc với người khác rất dễ dàng, tôi không giữ bí mật tốt 
lắm đâu? Ngài cười" Đương nhiên đôi khi nó có thê là một điều tiêu cực. Thí dụ, có thể là 
một số thảo luận nào đó trong Kashag (Nội Các của Chính Phủ Lưu Vong Tây Tạng). Về 


những việc mật, tôi đem thảo luận ngay những việc ấy với người khác. Nhưng trên mức 
độ cá nhân, cởi mở và chia sẻ mọi sự sẽ rất lợi ích. Vì có bản tính như vậy, tôi có thê kết 
bạn một cách dễ dàng hơn, không phải là vấn đề biết người và có sự trao đôi bề ngoài mà 
thực sự là chia sẻ những vấn đề sâu kín nhất và đau khổ sâu xa của tôi. Và cũng như vấy 
khi tôi nghe được tin vui, tôi cũng chia sẻ ngay với người khác. Cho nên tôi cảm nhận 
thấy sự riêng tư và mối liên hệ với bạn bè. Đương nhiên, đôi khi đối với tôi thiết lập mối 
liên hệ với người khác thật đễ dàng vì thường thường họ rất sung sướng chia sẻ những 
khổ đau và niềm vui của họ với Vị Lạt Ma, 'Đức Tối Thượng Đạt Lai Lạt Mai. Ngài lại 
cười, làm sáng tỏ tước vị của Ngài." Dù sao, tôi cũng cảm nhận thấy mối liên hệ, sự chia 
sẻ với nhiều người. Chẳng hạn, trong quá khứ, nếu tôi cảm thấy thất vọng hay không hài 
lòng với đường lối chính trị của Chính Phủ Tây Tạng, hay tôi quan ngại vê một sô vấn 
đè, cả đến sự đe dọa xâm lăng của Trung Quốc, thì tôi trở về phòng và chia sẻ những việc 
ấy với người quét phòng. Theo một điểm nào đó, có lẽ dường như đúng là ngớ ngắn trước 
con mắt của một số người khi Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đứng đầu Chính Phủ Tây Tạng, 
đang đương đầu với những vấn đề quốc tế và quốc gia mà lại chia sẻ những chuyện này 
với một người quét nhà." Ngài lại cười nữa."Nhưng về mặt cá nhân tôi cảm thấy rất hữu 
ích vì lẽ những người khác tham dự và chúng ta cùng đương đầu với khó khăn hay đau 
khổ. „† 


-—-oÔO--- 
MỞ RỘNG VIỆC XÁC ĐỊNH VẺ SỰ RIÊNG TƯ 


Hầu hết tất cả những nhà nghiên cứu trong lãnh vực quan hệ con người đều đồng ý riêng 
tư là trung tâm của cuộc sống. Nhà tâm lý học người Anh có nhiều ảnh hưởng tên John 
Bowlby viết:"Sự gắn bó riêng tư với những người khác là trung tâm mà cuộc sống của 
một con người xoay quanh nó... Từ sự gắn bó riêng tư này người ta giành được sức mạnh 
và niềm vui cuộc sống, qua những gì người đó đóng góp, người đó mang lại sức mạnh và 
niềm vui cho người khác. Đó là những vấn đề mà khoa học hiện đại và trí tuệ truyền 
thống nhất trí." 


Rõ ràng là sự riêng tư thúc đây cả hạnh phúc thể chất lẫn tâm lý. Nhìn vào lợi ích sức 
khỏe trong sự quan hệ riêng tư, những nhà nghiên cứu y học thấy người có tình bạn thân, 
người mà họ tìm đến để được xác quyết, đồng cảm, và thương yêu rất có khả năng vượt 
những thách thức về sức khỏe như đau tim, những ca giải phẫu nghiêm trọng, và ít bị 
những chúng bệnh như ung thư hay bị lấy về hô hấp. Thí dụ trong một công cuộc nghiên 
cứu trên một ngàn bệnh nhân đau tim tại Trung Tắm Y Khoa Đại Học Duke thấy Tăng 
những người không có chồng hoặc vợ hay bạn tâm tình thân tín có khả năng tử vong gâp 
ba lần trong vòng năm năm khi chân đoán bị đau tim so với những người có vợ chồng 
hay bạn thân. Một cuộc nghiên cứu khác hàng ngàn người cư dân tại Quận Alameda, 
California, trong suốt thời kỳ chín năm cho thấy những người có hậu thuẫn xã hội và 
quan hệ riêng tư có tỷ lệ tử vong chung thấp hơn và tỷ lệ bệnh ung thư cũng thấp hơn. 
Một cuộc nghiên cứu hàng trăm người cao niên tại Đại Học Y Khoa tại Nebraska cho 
thấy những người có sự quan hệ riêng tư có chức năng miễn dịch tốt hơn và mức độ 
cholesterol thấp hơn. Trong khoảng thời gian mấy năm vừa qua, đã có nửa tá những cuộc 
điều tra nghiên cứu rộng rãi của một số các nhà nghiên cứu khác nhau nhắm vào sự tương 


quan giữa sự riêng tư và sức khỏe. Sau khi phỏng vẫn hàng ngàn người, tất cả những 
người điêu tra nghiên cứu đêu đi đên một kêt luận chung: Quan hệ mật thiệt thực tê làm 
tăng thêm sức khỏe. 


Sự riêng tư cũng quan trọng như việc duy trì tình trạng cảm xúc lành mạnh. Nhà phân 
tích tâm lý và triết học xã hội Erich Fomm cho rằng sự sợ hãi căn bản nhất của loài người 
là sự đe dọa bị tách khỏi những người khác. ông tin rằng. kinh nghiệm về tính riêng biệt, 
lần đầu vấp phải trong thời kỳ thơ âu, là nguôn gốc của tất cả những lo ấu trong đời sống 
con người. John Bowlby đồng ý, khi viện dẫn nhiều bằng chứng và nghiên cứu thực 
nghiệm hậu thuẫn cho khái niệm xa cách người chăm sóc - thường là mẹ hay cha- trong 
nửa cuối năm đầu tiên của cuộc đời, không thể tránh khỏi tạo ra sợ hãi và buồn bã nơi 
đứa trẻ. ông cảm thấy chia lìa và sự mất mát giữa cá nhân với cá nhân nằm ở chính nguồn 
gốc kinh nghiệm của con người về sợ hãi, buôn bã, và phiền muộn. 


Vậy thì căn cứ vào tầm quan trọng sống còn của sự riêng tư, làm sao chúng ta bố trí để 
đạt được sự riêng tư trong đời sông hàng ngày? Theo cách giải. quyết của Đúc Đạt Lai Lạt 
Ma phác họa ở Chương trước, dường như hợp lý là bắt đầu bằng học tập - hiểu được sư 
riêng tư là gì, tìm một định nghĩa và kiểu mẫu về sự Tiêng tư có thể thực hành được Tuy 
nhiên chờ khoa học trả lời, xem ra có vẻ là chỗ sự đồng ý kết thúc mặc dù có sự đồng ý 
chung giữa những người nghiên cứu về tầm quan trọng của sự riêng tư. Có lẽ nét nối bật 
nhất, trong khi điểm lại các nghiên cứu về sự riêng tư là tình trạng định nghĩa và lý thuyết 
về sự riêng tư chính xác là thê nào rất khác xa nhau. 


Ở phía quan điểm cụ thể nhất là tác giả Desmond Morris, ông viết về sự riêng tư từ một 
cái nhìn của một nhà động vật học được đào tạo về hoạt động động vật. Trong cuốn sách 
của ông, Hoạt Động Riêng Tư, Morris định nghĩa Sự riêng tư: "Muốn được riêng tư có 
nghĩa là gần gũi... Theo tôi, hành động trong sự riêng tư xây ra khi hai cá nhân đi vào tiếp 
xúc thân thê”. Sau khi định nghĩa sự riêng tư bằng sự tiếp xúc hoàn toàn thể chất, ông tiếp 
tục khảo sát vô số phương cách mà con người tiếp xúc thê chất với nhau, từ cái vỗ lưng 
mộc mạc đến cái ôm khiêu dấm. ông thấy sự đụng chạm là phương tiện để chúng ta an ủi 
lẫn nhau và được an ủi qua những cái ôm chặt hay vỗ tay, kh chúng ta không dùng được 
những cách đó, có những phương cách gián tiếp về sự tiếp xúc thể chất như cắt sửa móng 
tay. ông cũng lý luận răng những sự tiếp xúc thể chất với những vật thể chung quanh ta từ 
điều thuốc lá tới đồ trang sức, tới cái giường có đệm nước, hoạt động thay thế cho sự 
riêng tư. 


Hầu hết những người điều tra nghiên cứu không định nghĩa cụ thể về sự riêng tư, nhưng 
đống ý sự riêng tư không chỉ là sự gần gũi vật chất. Nhìn Minh gốc từ riêng tư, từ tiếng La 
Tỉnh intima có nghĩa là "bên trong" hay ở "tận trong cùng”, hầu như họ thường tán thành 
một định nghĩa rộng hơn, như một định nghĩa của Tiến Sĩ Dan MacAdams, tác giả của 
một số sách về đề tài riêng tư: Sự ham thích riêng tư là ham thích chia sẻ cái thâm kín 
nhất của mình với một người khác". 


Nhung định nghĩa về sự riêng tư không dừng ở đó. Ở phía quan điểm đối lập với 
Desmond Morris là các nhà chuyên gia như nhóm tỉnh thân cha/con, các bác sĩ Thomas 
Patrick Malone và Patrick Thomas Malone. Trong cuôn sách của họ, Nghệ Thuật vê Sự 


Riêng Tư, họ định nghĩa sự riêng tư là "kinh nghiệm về tính liên hệ". Sự am hiểu về riêng 
tư của họ bắt đầu với việc khảo sát kỹ lưỡng vê "tính liên hệ” của chúng ta với người 
khác, tuy nhiên, họ không giới hạn quan niệm riêng tư vào quan hệ con người. Định 
nghĩa của họ quá rộng, thực ra, nó gồm cả sự quan hệ của ta với các vật vô tri - cấy cối, 
tinh tú, và cả không gian. 


Những khái niệm về trạng thái riêng tư lý tưởng nhất cũng khác nhau khắp trên thế giới 
và lịch sử. Khái niệm lãng mạn về"Người Đặc Biệt" mà chúng ta có mối quan hệ riêng tư 
say đắm là sản phẩm của thời gian và văn hóa của chúng ta. Nhưng mâu riêng tư này 
không được mọi người chấp nhận trong tất cả những nền văn hóa. Chăng hạn, người Nhật 
dường như dựa nhiều vào tình bằng hữu để có được sự riêng tư, trong khi người Mỹ tìm 
nó trong quan hệ lãng mạn với bạn trai, bạn gái, hay người hôn phối. Nhận thấy vấn đề 
này, một số các nhà nghiên cứu cho rằng người Á Đông là những người ít khi nhắm vào 
cảm nghĩ cá nhân thí dụ như say mê và quan tâm nhiều hơn đến các khía cạnh thực tiễn 
của sự găn bó xã hội, hình như ít bị tôn thương trước sự vỡ mộng dẫn đến sự tan rã mối 
quan hệ. 


Thêm vào những khác nhau giữa những nền văn hóa, khái niệm về sự riêng tư cũng thay 
đôi một cách đột ngột theo thời gian. Trước đây tại thuộc địa Mỹ, mức độ về sự riêng tư 
vật chất và quan hệ gần gũi thường lớn hơn bây giờ, khi gia đình và kế cả những người lạ 
cùng chia sẻ một khoảng không gian nhỏ, ngủ cùng trong một căn phòng, dùng một 
phòng chung, để tắm, ăn và ngủ. Tuy nhiên mức giao tiếp thông thường giữa vợ chồng 
đúng là có nghi thức chuẩn mực như ngày nay - không khác biệt nhiều so với cách làm 
quen biết hay cách láng giềng nói chuyện với nhau. Chỉ ở thế ký sau đó, tình yêu và hôn 
nhân trở nên lãng mạn cao độ và sự tự bộc lộ chuyện riêng tư được cho là chất liệu cho 
bất cứ sự liên kết tình yêu nào. 


Những khái niệm được coi là cách ứng xử riêng tư và thân mật cũng thay đổi theo thời 
gian. Ở thế kỷ thứ 16 tại Đức chăng hạn, nột cặp chồng mới được yêu cầu qua đêm tân 
hôn trên một cái giường do những người làm chứng khiêng, những người sẽ công nhận 
giá trị của hôn nhân. 


Cách bày tỏ cảm xúc cũng đã thay đôi. Vào thời Trung Cổ, bày tỏ công khai rộng rãi cảm 
nghĩ với cường độ mạnh mẽ và trực tiếp - niềm vui, giận dữ, sợ hãi, lòng mộ đạo, thậm 
chí vui thú hành hạ và giết kẻ địch được coi là bình thường. Bày tỏ sự thái quá tiếng cười 
cuồng loạn, khóc lóc thảm thiết và cuồng bạo hơn được chấp nhận trong xã hội chúng ta. 
Nhưng sự bày tỏ cảm xúc và cảm nghĩ tầm thường trong xã hội ấy đã không chấp nhận 
khái niệm xúc cảm riêng tư, nếu phơi bày tất cả những cảm xúc một cách công khai và 
bừa bãi, thì không còn có cảm nghĩ riêng tư nào còn lại để biểu lộ cho một số ít người đặc 
biệt. 


Rõ ràng những khái niệm mà ta đương nhiên cho là sự riêng tư không phải là phổ thông. 
Chúng thay đôi theo thời gian và thường được hình thành do hoàn cảnh kinh tế, xã hội và 
văn hóa. Rất dễ bị nhằm lẫn bởi hàng loạt định nghĩa khác nhau về sự riêng ở Phương 
Tây đương đại - biểu hiện từ kiểu cắt tóc đến mối quan hệ của ta với những vằng trăng 


của Sao Hải Vương (Neptune). Vậy nên, vấn đề này đề chúng ta ở vị trí nào trong khi tìm 
hiệu thê nào là sự riêng tư? Tôi nghĩ sự hàm ý rât rõ ràng. 


Con người có nhiều vẻ khác nhau lạ kỳ giữa trong đời sống, những sự thay đổi vô hạn về 
cách con người trải nghiệm cảm giác gần gũi thân mật. Chỉ riêng hiểu biết này đã cho 
chúng ta cơ hội lớn. Có nghĩa là vào chính lúc này chúng ta đã có luôn nguồn vui to lớn 
về sự riêng tư. Sự riêng tư hoàn toàn ở quanh ta. 


Ngày nay quá nhiều người bị đè nặng bởi cảm thấy thiếu điều gì đó trong đời sống, quá 
đau khô vì thiếu riêng tư. Điều này đặc biệt đúng khi trải qua những thời kỳ không thê 
tránh được trong cuộc sống mà chúng ta lại không để tâm đến mối quan hệ lãng mạn nảo, 
hay khi sự đam mê tàn đi trong quan hệ. Có một khái niệm phổ biến trong văn hóa chúng 
ta là sự riêng tư sâu sắc đạt được hiệu quả nhất trong bối cảnh có mối quan hệ lãng mạn 
say đắm - Người Đặc Biệt nào đó mà chúng ta nâng cao hơn tất cả những người khác. 
Điều này có thể là một quan điểm giới hạn sâu xa, tách chúng ta khỏi những suôi nguồn 
riêng tư tiềm tàng và là nguyên nhân của nhiều thống khổ và bất hạnh phúc khi Người 
Đặc Biệt đó không ở đây. Nhưng trong phạm vi khả năng của chúng ta có những phuong 
tiện đê tránh điều này, chỉ cần chúng ta phải có can đảm mở rộng khái niệm riêng tư gôm 
cả tất cả những hình thái khác chung quanh chúng ta trên cơ sở hàng ngày. Bằng cách mở 
rộng định nghĩa về sự riêng tư, chúng ta tự bộc lộ để khám phá những cách thức mới và 
đủ vừa ý về sự quan hệ với người khác. Điều này mang chúng ta trở lại cuộc thảo luận 
đầu tiên về sự cô đơn với Đức Đạt Lai Lạt Ma, bật ra cuộc thảo luận bởi việc ngẫu nhiên 
đọc kỹ "Mục Việc Riêng” trên tờ báo địa phương, làm cho tôi băn khoăn. Vào đúng lúc 
những người ây viết lời quảng cáo, vật lộn tìm ra đúng chữ đề đưa lãng mạn vào đời sống 
và chấm dứt cô đon; bao nhiêu người trong số những người ấy đã được bạn bè, gia đình 
hay người quen xung quanh - những quan hệ được vun đắp thành quan hệ riêng tư đủ sâu 
sắc và đích thực ? Nhiều, tôi đoán chừng. Nếu điều mà ta tìm cầu trong đời sống là hạnh 
phúc, và sự riêng tư là thành tố quan trọng cho một cuộc sống hạnh phúc hơn thì rõ ràng 
là nó làm cho đời sống có ý nghĩa trên cơ sở kiểu riêng tư bao gồm càng nhiều hình thái 
liên kết với người khác càng tốt. Kiểu riêng tư của Đức Đạt Lai Lạt Ma căn cứ trên trên 
thiện chí bộc lộ mình với nhiều người khác, với gia đình, bè bạn và cả đến những người 
lạ, hình thành sự gắn bó chân thật và sâu xa căn cứ vào bản chất thông thường của con 
người. 


-ooOoo- 


CHƯƠNG 6 - LÀM ĐĂM THĂM THÊM QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA 
VỚI NGƯỜI KHÁC 


Một buôi chiều sau bài thuyết trình trước công chúng của Ngài, tôi đến phòng của Ngài 
tại khách sạn như đã được hẹn vào mỗi ngày, tôi đến sớm hơn một chút. Người thị giả kín 
đáo ra gặp tôi tại hành lang và cho tôi biết Ngài đang bận tiếp kiến riêng và ít phút nữa 
tôi mới vào được. Tôi làm ra vẻ vị trí quen thuộc của tôi là bên ngoài cửa phòng khách 
sạn và dùng thời gian này để kiểm lại những ghi chú sửa soạn cho cuộc hội kiến này, 
đồng thời cô gắng tránh cái nhìn chằm chằm nghỉ ngờ của người lính gác - cùng một cái 


nhìn như vậy vào những học sinh cấp 2 đang lảng vảng quanh giá tạp chí của những 
người bán hàng trong tiệm đô tiện dụng. 


Chỉ một lúc, cửa mở và một cặp vợ chồng tuổi trung niên ăn mặc lịch sự bước ra. Trông 
họ rất quen thuộc. Tôi nhớ tôi được giới thiệu văn tắt với họ một vài ngày trước đây. Tôi 
được biết người vợ là một người thừa kế nỗi tiếng và người chồng rất giàu có, một luật sư 
tăm tiếng tại Manhattan (Nữu Ước). Vào lúc giới thiệu chúng tôi chỉ trao đôi vài lời xã 
giao, nhưng tôi thấy cả hai con người này khinh người một cách lạ thường. Khi họ xuất 
hiện từ phòng khách sạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi nhận thấy có một sự thay đôi đáng 
sửng sốt. Không còn cái điệu bộ cao ngạo, và cái vẻ tự mãn thiên cận, và thay vào hai bộ 
mặt tràn đầy dịu dàng và xúc cảm. Họ như hai đứa trẻ. Những dòng lệ chây trên gương 
mặt họ. Mặc dầu tác động đến người khác của Đức Đạt Lai Lạt Ma thường không gây 
quá xúc cảm, tôi nhận thấy bao giờ những người khác cũng trả lời Ngài bằng sự thay đôi 
nào đó về cảm xúc. Từ lâu tôi đã kinh ngạc trước tài gắn kết với người khác của Ngài, dù 
Ở tầng lớp xã hội nào, và lập được sự trao đôi tình cảmsâu xa đầy ý ý nghĩa. 


-—-oÔO--- 
THIẾT LẬP SỰ THẦU CẢM 


Trong khi nói chuyện về tầm quan trọng của sự niềm nở và tình thương con người qua 
những cuộc đàm thoại tại Arizona, không đến mấy tháng sau tại nhà Ngài ở Dharamsala, 
tôi đã có cơ hội xem xét mối quan hệ con người chỉ tiết hơn cùng với Ngài. Vào lúc đó 
tôi rất nóng lòng muốn thấy liệu chúng tôi có thể khám phá ra được một tập hợp các 
nguyên tắc cơ bản mà Ngài sử dụng trong việc tác động qua lại với người khác không - 
những nguyên tắc có thê áp dụng đề cải thiện bất cứ môi quan hệ nào, dù là với người lạ, 
gia đình, bè bạn, hay người yêu. Nóng ruột để bắt đầu, tôi nhây ngay vào vấn đề: 


"Bây giờ về đề tài quan hệ con người ... Ngài sẽ nói gì về phương pháp hữu hiệu nhất hay 
kỹ thuật liên hệ với người khác bằng một phương pháp đầy ý nghĩa và giảm bớt mâu 
thuẫn với người khác?" Ngài trừng trừng nhìn tôi một lúc. Không phải là một cái nhìn 
trừng trừng không tốt nhưng nó làm cho tôi cảm thấy như tôi mới đòi Ngài cho tôi thành 
phần hóa học chính xác của bụi trên cung trăng. 


Sau khi đừng lại một chút Ngài trả lời:"Được, giao tiếp với người khác là một vấn đề rất 
phức tạp. Không có cách gì mà bạn có thể tìm thấy một công thức lại giải quyết tất cả 
mọi vấn đề. Cũng giống một chút như nấu ăn. Nếu bạn nấu một bữa cơm ngon, một bữa 
cơm đặc biệt, thì có nhiều giai đoạn trong việc nấu nướng. Trước hết. bạn phải trần rau 
riêng rồi bạn phải chiên rồi bạn phải nhào trộn một cách đặc biệt, rồi nêm gia vị vân 
vân... Và cuối cùng kết quả sẽ là món ăn ngon. Giống như vậy, để khéo léo trong, Việc 
giao tế với người khác, bạn cần phải có nhiều nhân tố. Bạn không thể chỉ nói "Đấy là 
phương pháp" hay "Đấy là kỹ thuật" 


Không chính xác là câu trả lời mà tôi mong muốn. Tôi nghĩ rằng Ngài lảng tránh, và cảm 
thây răng chăc chăn Ngài có điêu gì cụ thê hơn đê đưa ra. Tôi nhân mạnh tiêp:"Vậy thì 


không có một giải pháp nào để cải thiện mối quan hệ của chúng ta, có lễ những hướng 
dân chung chung hơn có thê là hữu ích chăng? 


Đức Đạt Lai Lạt Ma suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Đúng. Trước đây chúng ta có đề 
cập đến tầm quan trọng của việc tiếp xúc người khác bằng tâm tưởng từ bi. Điều đó rất 
quan trọng. Đương nhiên chỉ nói với một người,' Này từ bi là rất quan trọng, bạn phải có 
nhiều tình thương hơn nữa cũng chưa đủ. Một toa thuốc đon giản như vậy không có hiệu 
quả. Tuy vậy cách dạy dỗ hữu hiệu một người nào đó làm sao niềm nở hơn và từ bi hơn 
phải bắt đầu bằng cách dùng lý lẽ để giáo dục cá nhân ấy về giá trị và lợi lạc thực tiễn của 
từ bi, và cũng đề cho họ suy ngẫm xem họ cảm thấy ra sao khi một người nào đó tử tế với 
họ vân vân... Trong một ý nghĩa nào đó điều này chuẩn bị cho họ, cho nên sẽ có nhiều 
hiệu quả hơn khi họ tiến hành bằng nỗ lực của họ đề họ từ bi hơn. 


"Bây giờ nhìn vào những cách phát triển từ bi khác nhau, tôi nghĩ rằng thấu cảm là một 
nhân tố quan trọng. Khả năng cảm nhận được nỗi đau khổ của người khác. Thực ra, theo 
truyền thống, một trong những kỹ thuật của Phật Giáo đề tăng thêm lòng từ bi liên quan 
đến việc tưởng tượng tình trạng một chúng sanh đang đau khổ - chẳng hạn, giống như 
một con cừu sắp sửa bị người đô tế giết. Và có gắng tưởng tượng nôi đau khổ mà con cừu 
phải chịu đựng vân vân...Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng một chút để ngầm nghĩ, ngón tay lần 
chuỗi tràng hạt một cách lơ đãng. Ngài bình luận, "Tôi chợt nghĩ rằng khi tôi phải tiếp 
xúc với người rất hờ hững và lãnh đạm, thì loại kỹ thuật này không mấy hiệu quả. Dường 
như thê là bạn bảo người đồ tế làm việc tưởng tượng đó: người đồ tê quá chai sạn, quá 
quen với toàn bộ sự việc nên không có một tác động nào. Vậy nên, thí dụ, sẽ rất khó khăn 
giảng nghĩa và dùng kỹ thuật ấy với một số người Tây Phương quen thói đi săn hay đi 
câu cho vuI, như một hình thức của tiêu khiến.." 


"Trong trường hợp này", tôi đề nghị, "Có lẽ không phải là một kỹ thuật hiệu quả bảo khi 
bảo một người đi săn tưởng tượng sự đau khổ của con môi, nhưng người ta có thể thức 
tỉnh những cảm tính từ bi băng cách bảo người ấy mường tượng đến con chó săn yêu quý 
của anh ta bị sa vào bẫy và kêu la đau đớn..." 


"Vâng đúng như vậy..." Đức Đạt Lai Lạt Ma đồng ý, "Tôi nghĩ rằng tùy theo hoàn cảnh 
mà ta có thê thay đôi kỹ thuật. Chẳng hạn, người không có cảm tính mạnh mẽ về sự thấu 
cảm đối với loài vật, nhưng ít nhất cũng có phần. nào đồng cảm với người thân trong gia 
đình hay bạn bè. Trong trường hợp này người ấy có thể mường tượng đến tình trạng 
người thân yêu đang đau khổ hay đang trong tình trạng bi thảm và tưởng tượng. đến cách 
anh ấy hay chị ấy sẽ đối phó điều đó, phản ứng trước điều đó. Cho nên ta có thể có gắng 
tăng thêm lòng từ bi bằng cách cố găng đồng cảm với cảm nghĩ hay kinh nghiệm của 
người khác. 


"Tôi nghĩ rằng thấu cảm không những quan trọng vì là một phương tiện đề nâng cao lòng 
từ bi, mà tôi còn nghĩ rằng nói chung khi phải tiếp xúc với người khác ở bất cứ mức độ 
nào, nếu bạn gặp phải một số khó khăn, hết sức có ích là đặt mình vào địa vị người khác, 
và xem bạn sẽ phản ứng ra sao trong tình trạng ấy. Cho dù bạn không có kinh nghiệm 
thông thường về người khác hay có một lối sống khác biệt hắn, bạn vẫn có thê làm được 
nhờ tưởng tượng. Bạn có thể cần đến một chút sáng tạo. Kỹ thuật này liên quan đến khả 


năng tạm thời không áp đặt quan ‹ điểm riêng tư của mình mà tốt hơn là nhìn từ cách nhìn 
của người khác để tưởng tượng rằng tình trạng này sẽ ra SaO nếu mình ở trong tình cảnh 
của người đó, mình phải đối phó ra sao. Điều này giúp cho bạn phát triển sự tỉnh thức và 
tôn trọng cảm nghĩ của người khác, đó là một nhân tô quan trọng nhằm giảm thiểu mâu 
thuẫn và khó khăn với người khác. 


Cuộc phỏng vấn của chúng tôi chiều nay rất ngắn ngủi. Tôi đã được bố trí vào chương 
trình công việc bận rộn của Đức Đạt Lai Lạt Ma vào giấy phút cuối cùng và giông như 
một vài cuộc đàm thoại, nó xây ra muộn. Bên ngoài trời mặt trời bắt đầu lặn, căn phòng 
tranh tối tranh sáng, làm bức tường mầu vàng úa trở thành mâu hồ phách đậm, chiếu sáng 
những bức tượng Phật màu vàng quí giá trong phòng. Người thị giả của Ngài lặng lẽ 
bước vào phòng và ra hiệu cuộc gặp đã đến lúc chấm dứt. Hoàn thành cuộc thảo luận, tôi 
hỏi Ngài "Tôi biết chúng ta phải kết thúc, nhưng Ngài có lời khuyên nào khác hay 
phương pháp nào mà Ngài có thể sử dụng nhằm thiết lập sự đồng cảm với người khác 
không?” Những lời Ngài giảng trước đây cách đây mấy tháng còn vang vọng, với mỘt sự 
bình dị hiền hòa, Ngài trả lời "Bất cứ lúc nào, tôi gặp ai, tôi bao giờ cũng tiếp cận với họ 
bằng lập trường của các sự việc căn bản nhất mà chúng ta đều có. Mỗi người chúng ta 
đều cùng có cấu tạo vật chất, tâm trí và cảm xúc. Tất cả chúng ta sanh ra cùng một cách, 
và chúng ta đều phải chết. Tất cả chúng ta đều muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. 
Nhìn vào những người khác từ quan điểm ấy chứ không phải là nhân mạnh vào những dị 
biệt phụ ví như thực tế tôi là người Tây Tạng hay khác mầu da, tôn giáo, hay bối cảnh 
văn hóa, cho phép tôi có cảm nghĩ đang gặp một người nào đó cũng giông như tôi. Tôi 
thấy rằng liên hệ với người khác trên bình diện â ấy dễ dàng làm cho việc trao đôi và giao 
tiếp với nhau dễ hơn nhiều." Bằng điều đó, Ngài đứng dậy, mỉm cười, siết chặt tay tôi rất 
nhanh, và lui về nghỉ tối. 


Buôi sáng hôm sau, chúng tôi tiêp tục cuộc thảo luận tại nhà Ngài. 


"Tại Ar1zona, chúng ta nói đên nhiêu về sự quan trọng của từ bị trong quan hệ con người, 
và ngày hôm qua chúng ta thảo luận vê vai trò của thâu cảm đê cải thiện khả năng quan 
hệ với người khác..." 


"Phải", Đức Đạt Lai Lạt Ma gật đầu. 


"Thưa Ngài ngoài điều đó ra Ngài có thể cho thêm phương pháp hay kỹ thuật đăc biệt 
nảo không đê giúp người ta tiêp xúc với người khác hiệu quả hơn không? 


"Cũng như tôi có nói ngày hôm qua chẳng có cách nào mà bạn có thể tim thấy một hay 
hai kỹ thật đơn giản lại có thể giải quyết tất cả các vấn đề. Dầu răng nói là như vậy, tuy 
nhiên tôi nghĩ có một số nhân tô khác có thê giúp tiếp xúc với người khác một cách khéo 
léo hơn. Trước tiên, hiểu và đánh giá đúng những thông tin cơ bản mà bạn tiếp xúc là rất 
hữu ích. Ngoài ra cởi mở và thành thật hơn nữa là những đức tính rất có ích khi tiếp xúc 
với người khác." 


Tôi chờ đợi, nhưng Ngài không nói gì thêm nữa. 


"Ngài có thể cho biết phương pháp nào khác đề cải thiện mối quan hệ? 
Đức Đạt Lai Lạt Ma nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Không", Ngài cười. 


Tôi cảm thấy những lời khuyên ít ỏi ấy quá đơn giản và thực sự tầm thường. Tuy vậy khi 
điêu đó dường như là tât cả những gì Ngài đã nói vê đê tài cho đên lúc này, chúng tôi 
quay sang đề tài khác. 


Buổi tối hôm ấy, tôi được bạn hữu mời đến ăn cơm chiều tại nhà một người bạn Tây 
Tạng tại Dharamsala. Bạn tôi sắp xếp buổi tối hôm đó thật sôi nổi. Bữa ăn thật tuyệt, nổi 
bật với sự bày biện thật sững sờ các món ăn đặc biệt, món ăn chính của Tây Tạng gọi là 
Mo Mos, một loại thịt hấp ngon. Khi bữa ăn vẫn còn kéo dài, cuộc chuyện trò trở nên náo 
nhiệt hơn. Chăng mấy chốc, thực khách trao đôi những câu chuyện khó nghe về sự việc 
hết sức bối rối mà họ đã từng làm trong khi say. Một vài người khách được mời dự gồm 
có một cặp vợ chồng nỗi tiếng đến từ Đức, người vợ là kiến trúc sư và người chồng, là 
nhà văn, tác giả một tá sách. 


Thích sách, nên tôi đã tới gần tác giả và bắt chuyện. Tôi hỏi ông ta về việc viết văn của 
ông. Cấu trả lời của ông cộc lốc và chiếu lệ, ông không giữ lịch sự và lạnh lùng. Nghĩ 
răng ông không thân thiện mà còn có tính trưởng giả học làm sang, tôi tức khắc không 
thích ông. Ít ra tôi đã cố gắng liên hệ với ông, tôi tự an ủi và hài lòng rằng ông chỉ là một 
người khó chịu và tôi quay sang trò chuyện với một vài người khách dễ thương hơn. 


Ngày hôm sau, tôi tình cờ gập bạn tôi tại một quán cà phê trong làng, và trong lúc uống 
trà tôi kê lại những sự kiện tối hôm trước. 


"... Tôi thực sự vui với tất cả mọi người ngoại trừ Rolf, nhà văn ấy ... hình như quá tự cao 
tự đại hay đại loại như vậy... không thân thiện" "Tôi biết ông ta mấy năm nay rồi" bạn tôi 

ói ".. Tôi biết ông ta hay như vậy, nhưng đúng là ông ta hơi nhút nhát, và hơi dè dặt lúc 
đầu. ông ta thực sự là một người tuyệt vời nêu ông biết ông ta..." Bạn tôi chưa thuyết 
phục được tôi. Bạn tôi tiếp tục thanh minh, "Cho dù ông ta là một nhà văn thành công, 
ông đã trải qua nhiều khó khăn trong đời ông. Rolf thực sự bị đau khổ rất nhiều. Gia đình 
ông bị đau khổ khủng khiếp dưới bàn tay của Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ Hai. ông có 
hai người con mà ông hết sức tận tâm với chúng, lúc sinh ra bị chứng rối loạn di truyên ít 
thấy làm cho chúng tật nguyễn rất sớm về thể xác và tinh thần. Và thay vì trở nên cay 
đắng hay sống một cuộc đời đọa đầy, trước những khó khăn như thế ông đã chìa tay giúp 
đỡ mọi người, bỏ nhiều năm tận tụy làm việc với những người tàn tật với tư cách một 
người tình nguyện. ông quả là một người đặc biệt nếu ông biết ông ta". 


Hóa ra tôi lại gặp Rolf cùng vợ ông ta vào cuối tuần ấy tại một vùng đất nhỏ chạy dài 
dùng làm sân bay địa phương. Chúng tôi sẽ cùng đi trên chuyến. bay đi Đề Li, nhưng 
chuyến bay này bị hủy bỏ. Phải mất mây ngày nữa mới có chuyến bay khác., cho nên 
chúng tôi quyết định cùng nhau thuê một chiếc xe và đi Đề Li, một cuộc hành trình 10 
tiếng mệt nhoài. Một ít tin tức về tiêu sử mà bạn tôi cho tôi biết đã thay đổi cảm nghĩ của 
tôi về Rolf, và trong cuộc hành trình dài đi Đề Li tôi cảm thấy cởi mở hơn. Kết quả là tôi 
đã nỗ lực đàm thoại với ông. Lúc đầu thái độ của ông vẫn như vậy. Nhưng chỉ một chút 


ông cởi mở và bền chí, tôi sớm khám phá ra đúng như lời bạn tôi nói, sự lạnh lùng của 
ông là do tính nhút nhát hơn là tính trưởng giả học làm sang. Chúng tôi nói chuyện huyện 
thiên khi xe chạy trên con đường bụi bậm oi bức của miễn quê Bắc Ấn, càng đi sâu vào 
trò chuyện, ông càng chứng tỏ ông là một người ân cần, chân thật và là người bạn đồng 
hành đáng tin cậy 


Khi đến Đề Li, tôi nhớ lại lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma là "hãy tìm hiểu những 
thông tin cơ bản của một người" không phải là sơ đẳng và nông cạn như lúc đầu ta tưởng. 
Tuy, có lẽ nó tầm thường nhưng không đơn giản. Đôi khi nó là lời khuyên căn bản nhất 
và thăng thắn nhất, loại mà ta hay gạt đi vì cho là â âu trĩ, nó có thể là phương tiện hữu hiệu 
nhất đề thúc đây giao tiếp. 


Mấy hôm sau tôi vẫn còn ở lại Đề Li, trên chặng đường hai ngày trước khi trở về nhà. 
Thay đôi từ cái vên tịnh của Dharamsala làm tôi khó chịu, và tôi ở trong tâm trạng bực 
bội. Ngoài việc vật lộn với cái nóng ngột ngạt, ô nhiễm, và đông người, vỉa hè nhung 
nhúc những loại thú ăn thịt ở thành thị dành cho Phố Xá Lừa Bịp. Đi bộ trên đường phô 
nóng như thiêu ở Đề LI, một Người Phương Tây, một Người Ngoại Quốc, một Mục tiêu, 
bị xúm lại bởi hàng nửa tá gái điếm mỗi đoạn đường, làm cho tôi cảm thấy như thể tôi là 
người xăm chữ Ngồ trên trán. Quả là nản lòng Sáng hôm ây, tôi đã rơi vào mưu đồ bất 
lương của hai kẻ bịp trên đường phố. Một đứa lây sơn đỏ quẹt vào giầy tôi trong khi tôi 
không để ý. Đi xuông cuối đường, kẻ đồng lõa, một em bé đánh giầy giả bộ ngây thơ, chỉ 
cho tôi biết giầy tôi dính sơn và đề nghị tôi cho nó đánh giầy với giá thường lệ. Nó khéo 
léo đánh giầy tôi xong trong vòng ít phút. Sau khi xong, nó thản nhiên đòi tôi một số tiền 
lớn - bằng số tiền lương hai tháng của nhiều người tại Đề Li. Khi tôi không chịu, nó 
khẳng định là giá mà nó đã đề nghị trước. Tôi phản đối, và thằng nhỏ bắt đầu kêu rỗng 
lên, làm một đám đông bầu đến chung quanh tôi, nó khóc lóc và nói tôi từ chối không trả 
tiên công cho nó. Vào cuối ngày đó, tôi được biết đó là một sự lùa bịp thông thường hay 
xây ra với nhừng du khách vô tình, sau khi đòi số tiền lớn, thằng bé đánh giây cô ý làm 
om xòm đề người đi đường xúm đông lại, với ý đồ tống tiền du khách bị bối rỗi và muốn 
tránh cảnh tượng này. 


Chiều hôm ấy, tôi dùng bữa cùng với một bạn đồng sự tại khách sạn. Tôi đã quên hắn 
những chuyện xây ra sáng nay khi bà hỏi tôi về hàng loạt cuộc phỏng vấn gần đây của tôi 
với Đức Đạt Lạt Ma. Chúng tôi mải mê bàn luận những khái niệm của Đức Đạt Lạt Ma 
về sự thấu cảm và tầm quan trọng của việc đặt mình vào cách nhìn của người khác. Sau 
khi dùng bữa, chúng tôi nhây lên một xe taxi đi thăm một số bạn bè chung của chúng tôi. 
Khi xe bắt đầu đi, những ý nghĩ của tôi lại quay về vụ đánh giầy bịp bợm sáng nay, và 
khi những hình ảnh tăm tối hiện trong tâm tôi, đột nhiên tôi nhìn vào đồng hồ tính tiền 
Của Xe. 


"Ngưng lại Taxi! Ngưng lại" Tôi la lên. Bạn tôi giật nảy mình vì sự bộc phát thình lình. 
Người tải xê giận dữ nhìn tôi qua kính chiêu hậu. nhưng vân cho xe chạy. 


"Đậu lại đi" tôi yêu cầu, giọng nói của tôi run lên để lộ vẻ kích động. Bạn tôi hình như 
sửng sôt. Xe ngừng. Tôi chỉ vào đông hô tính tiên, giận dữ chém tay vào không khí: "Ong 
không chỉnh lại đông hô. Hơn 20 đông trên đông hô khi bắt đâu đi” 


"Xin lỗi Ngài" Người tài xế nói bằng một giọng buôn nản lạnh lùng càng làm tôi tức điên 
lên, "Tôi quên không vặn lại... Tôi sẽ bắt đâu lại" 


"Ông không vặn lại gì cả" Tôi bốp chát: "Tôi chán ngây các người đang cố gắng làm tăng 
tiền xe, chạy, vòng vòng, hay làm bắt cứ cái gì có thê làm được đề đánh lừa người ta... Tôi 
thật chán ngây". Tôi lắp bắp và nỗi đóa với một xúc cảm ra vẻ cao đạo. Trông bạn tôi có 
vẻ bối rối. Người tài xế chăm chằm nhìn tôi với cùng cái vẻ thách thức thường thấy ở 
những con bò linh thiêng đi lang thang giữa đường phô Đề Li tấp nập này, chúng ngưng 
lại như có ý định nổi loạn để cản trở giao thông. Anh ta nhìn tôi cứ như thể là cơn giận 
của tôi chỉ là mệt nhọc và buồn bực. Tôi ném vài ru pi vào ghế trước và không bình luận 
gì thêm nữa, mở cửa xe cho bạn tôi xuống xe ra ngoài. Chỉ vài phút sau, chúng tôi lại gọi 
một taxi khác và chúng tôi lên xe tiếp. tục cuộc hành trình. Nhưng tôi không thể bỏ qua. 
Khi chúng tôi đi qua các dẫy phó tại Đề Li, tôi tiếp tục phàn nàn là làm sao mà "ai" tại Đề 
Li này cũng lừa đảo du khách, chúng tôi chăng là gì cả mà chỉ là con mỗi. Người bạn 
đồng sự của tôi lặng lẽ nghe khi tôi huênh hoang và nói say sưa. Cuối cùng bà nói "Được, 
hai mươi Ru Pi chỉ khoảng 25 xu (tiền Mỹ). Tại sao phải nỗi giận chứ?" Tôi sôi lên với 
sự phẫn nộ đạo đức giả. "Nhưng đó là nguyên tắc đáng quan tâm " Tôi tuyên bố: "Tôi 
không hiểu sao mà bà lại có thể bình tĩnh trước toàn bộ sự việc này khi lúc nào nó cũng 
xây ra. Bà không thấy khó chịu sao?" 


"Được, bà nói chậm rãi," Khó chịu một phút thôi, nhưng tôi bắt đầu nghĩ tới những gì 
chúng ta nói chuyện trong bữa ăn trưa, về Đức Đạt Lai Lạt Ma nói đến tầm quan trọng 
khi nhìn nhận vân đề bằng cách nhìn của người khác. Khi bạn nóng giận thì tôi cô găng 
nghĩ về những gì tôi có thể cũng giống như người tài xế taxi Cả hai chúng tôi đều muốn 
ăn ngon, ngủ ngon, cảm thây dễ chịu, được yêu mến vân vân... Rồi tôi cô gắng tôi tưởng 
tượng chính mình là người tài xế taxi, tôi ngồi suốt ngày trong chiếc xe ngột ngạt không 
máy lạnh, có thể tôi cáu kinh và ganh ghét với người ngoại quốc giàu CÓ... và cách tốt 
nhật mà tôi có thể nghĩ tới là cố găng làm cho sự việc "công bình", để được hạnH phúc là 
tìm cách lừa gạt để lấy tiền. Nhưng vấn đề là, đù cho nó thành công, bóp nặn được vài Ru 
Pi của du khách vô tình, tôi không thể tưởng tượng nôi ngưới ta lại thỏa mãn với cách đó 
để được hạnh phúc hơn hay một cuộc sông vừa ý hơn... Dù sao, tôi càng nghĩ mình là 
người tài xế taxi, tôi càng bớt giận anh ta. Cuộc sông anh ta có vẻ buôn buồn ..có nghĩa 
là, tôi vẫn không đồng Ỷ về điều anh ta đã làm, và chúng ta có quyền ra khỏi xe, nhưng 
đúng là tôi không thể nôi giận đến mức ghét anh ta về chuyện đó... 


Tôi im lặng. Giật mình, thực ra tôi chưa hấp thụ được bao nhiêu từ Đức Đạt Lai Lạt Ma. 
Lúc này, tôi bắt đầu hiểu giá trị thực tiễn trong lời khuyên của Ngài, như "hiểu biết tiểu 
sử người khác", và đương nhiên, tôi đã tìm được sự mẫu mực về cách thực hiện những 
nguyên tắc này trong cuộc đời của Ngài đang truyền cảm hứng. Nhưng khi tôi nghĩ lại về 
hàng loạt cuộc thảo luận với Ngài, bắt đầu từ Arlzona, và bây giờ tiếp tục tại Án Độ, tôi 
nhận ra rằng ngay từ lúc đầu, những cuộc phỏng vấn của chúng tôi có vẻ có không khí 
bệnh viện, như thê tôi hỏi Ngài về khoa giải phẫu, ở trong trường hợp này, đó là khoa giải 
phẫu tâm trí và tính thần của con người. Tuy nhiên cho đến lúc này, không biết làm sao 
mà tôi vẫn chưa nấy ra ý áp dụng đầy đủ tư tưởng của Ngài vào đời sông của tôi, Ít ra 
không phải là lúc này - Tôi luôn có một ý định mơ hồ sẽ cố gắng thực hiện những khái 


niệm của Ngài trong đời tôi ở một lúc nào đó trong tương lai, có lẽ khi tôi có nhiều thì 
giờ hơn. 


-—-oÔO--- 
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ CỦA SỰ QUAN HỆ 


Những cuộc đàm thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Arizona bắt đầu bằng cuộc bàn thảo 
về nguồn gốc hạnh phúc. Mặc dầu thực tế là Ngài chọn cuộc sống làm một nhà sư, nhưng 
các cuộc nghiên cứu cho thấy hôn nhân góp phần thực tế mang đến hạnh phúc - mang 
đến sự riêng tư và mối liên kết chặt chẽ làm tăng thêm sức khỏe và thỏa mãn cách sông 
chung. Hàng ngàn cuộc thăm dò người Mỹ và Âu Châu cho thấy người có gia đình hài 
lòng và hạnh phúc với cuộc sống hơn người độc thân hay người góa.- nhất là so với 
những người ly dị hay ly thân. 


Một cuộc thăm dò cho thấy sáu trong số mười người Mỹ đánh giá hôn nhân của họ là "rất 
hạnh phúc" và cũng xem cuộc đời họ nói chung là "rất hạnh phúc". Trong cuộc bàn luận 
về đề tài quan hệ con người, tôi nghĩ rằng nếu đưa ra vấn đề là nguồn hạnh phúc chung 
cũng rất quan trọng. 


Ít phút trước giờ ấn định phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi ngồi với một người bạn ở 
hành lang lộ thiên của một khách sạn tại Tuscon uống một ly nước mát giải khát. Đề cập 
đến chủ đề lãng mạn và hôn nhân mà tôi dự định nêu lên trong cuộc phỏng vấn của tôi, 
bạn tôi và tôi động lòng trắc ân nghĩ đến những người độc thân. Trong khi chúng tôi trò 
chuyện, một cặp vợ chồng trẻ trông có vẻ lành mạnh, có thể là những người chơi gôn, 
sung sướng nghỉ hè vào lúc cao điểm của mùa du lịch, ngồi bàn bên cạnh chúng tôi. 
Trông họ có vẻ như đã lấy nhau khá lâu - không còn ở trong tuần trăng mật nữa, nhưng 
vẫn còn trẻ và chắc chắn hãy còn mặn nồng. Rất tốt đôi, tôi nghĩ như vậy. 


Nhưng vừa ngôi xuông họ bắt đâu cãi nhau. 


.. Tôi đã bảo anh anh chúng ta bị trễ rồi", người thiếu phụ buộc tội một cách gay gắt, 
giọng nói của cô ta khàn lạ thường, tiếng rè của dây thanh bị ngâm bởi nhiều năm thuốc 
lá và rượu."Bây giờ chúng ta không có đủ thì giờ mà ăn. Tôi không thể ăn ngon miệng 
được." 


"... nêu cô không chuân bị quá lâu ..." người đàn ông phản pháo một cách vô ý thức băng 
một giọng nhỏ nhẹ hơn, nhưng môi âm nặng tru khó chịu và hăn học. 


Đốp lại."Tôi đã sẵn sàng từ nửa giờ trước rồi. Chính anh mới là người chậm trễ vì phải 
đọc xong tờ báo” 
Và cứ như thế lời qua tiếng lại không ngừng. Giống như nhà soạn kịch Hy Lạp Euripides 


nói, "Hôn nhân có thể tốt đẹp. Nhưng khi hôn nhân thất bại, thì những người đó ở nhà 
như trong địa ngục” 


Tranh luận, nhanh chóng leo thang, rồi chấm dứt bằng nhữn lời than vãn về cuộc sống 
đôc thân. Bạn tôi đảo mắt và trích một câu trong SeifEld, nói "Ơ phải, tôi muôn lây vợ 
thật sớm!" 


Chỉ ít phút trước đây, tôi có ý định bắt đầu cuộc gặp bằng cách xin Đức Đạt Lai Lạt Ma ý 
kiến về niềm vui và ưu điểm của tình yêu lãng mạn và hôn nhân. Thay vì như thế, khi vào 
phòng của Ngài tại khách sạn, và sắp sửa ngôi xuống, tôi lại hỏi:"Tại sao Ngài lại cho là 
mâu thuẫn hình như thường trong hôn nhân phát sinh?" 


"Khi đề cập đến mâu thuẫn, đương nhiên có thể là rất phức tạp". Đức Đạt Lai Lạt Ma giải 
thích.""Có thê có nhiều nhân tố liên quan. Cho nên, khi chúng ta xử trí bằng cách có gắng 
tìm hiểu những vấn đề quan hệ, giai đoạn đầu tiên trong tiến trình này đòi hỏi phải suy 
ngầm kỹ lưỡng về bản chất và cơ sở căn bản của mối quan hệ ấy. 


"Vậy, trước tiên, ta phải công nhận có nhiều loại quan hệ khác nhau vả hiểu biết những dị 
biệt giữa chúng. Thí dụ, hãy để qua một bên vấn đề hôn nhân, ngay cả trong phạm vi tình 
bạn bình thường, chúng ta cũng phải công nhận có những loại tình bạn khác nhau. Có khi 
tình bạn dựa vào của cải, quyền thế, hay địa vị. Trong những trường hợp này, tình bạn 
còn tiếp tục với điều kiện là bạn còn giữ được quyền thế, của cải và địa vị. Khi những căn 
cứ ây không còn, thì tình bạn cũng sẽ bắt đầu biến mất. Mặt khác có một loại tình bạn 
khác. Tình bạn này không căn cứ vào tính toán về của cải, quyền thế và địa vị mà đúng ra 
là cảm tính thực sự con người, một cảm tính gần gũi trong đó có ý thức chia sẻ và quan 
hệ. Loại tình bạn hữu này là cái mà tôi gọi là tình bạn chân chính vì nó không bị ảnh 
hưởng bởi tình trạng của cải, quyền thế và địa vị của một cá nhân dù nó tăng hay giảm. 
Nhân tố giữ vững tình bạn chân chính là cảm tính và tình cảm. Nếu bạn thiếu điều đó, 
bạn không thê giữ được tình bạn chân chính. Chắc chắn chúng ta đã nói đến điều này 
trước đây và tất cả điều đó là rất rõ ràng, nhưng. nếu bạn đi vào vấn đề quan hệ, thường 
thường sẽ rất hữu ích nếu biết dừng lại và suy ngẫm về cơ sở của mối quan hệ ấy. 


Cũng giống như vậy, nếu ai đó vấp phải khó khăn với chồng mình hoặc vợ mình, sẽ rất 
hữu ích nêu biết nhìn vào cơ sở căn bản của mối quan hệ. đó. Chăng hạn, bạn thường 
thấy nhiều mối quan hệ chỉ căn cứ vào sự lôi cuốn giới tính ngay từ đầu. Khi một cặp mới 
gặp nhau, chỉ gặp nhau vài lần, họ có thể yêu nhau say đắm và rất hạnh phúc." Ngài cười 
" nhưng bất cứ quyết định nào về hôn nhân vào lúc ấy rất đễ lung lay. Về một ý nghĩa nào 
đó cũng như người ta có thể trở nên mất trí, vì sức mạnh của cơn giận hay hận thù mãnh 
liệt, về một ý nghĩa, người ta cũng có thể bị mất trí bởi sức mạnh của đam mê hay ham 
muốn. Và đôi khi bạn có thể thấy trạng thái mà một cá nhân có thê cảm thấy, "ôi người 
bạn trai của tôi, hay người bạn gái của tôi thực sự không phải người tốt, không phải là 
người tử tế, nhưng tôi vân cảm thấy bị lôi cuốn bởi anh ấy hay cô ấy". Cho nên sự quan 
hệ dựa vào cái lôi cuốn ban đầu thật không thê tin cậy được, thực sự không vững vàng vì 
nó căn cứ vào nhiều hiện tượng tạm thời. Cảm giác này tôn tại rất ngăn ngủi, và sau một 
thời gian, cảm giác này không còn nữa". Ngài bật tách tách ngón tay.. 'Cho nên đừng quá 
ngạc nhiên nếu kiểu quan hệ như thế rơi vào chuyện rắc rối, và hôn nhân căn cứ vào điều 
đó cuối cũng rơi vào rắc rồi ...Nhưng ông nghĩ thế nào? 


"Vâng, tôi phải đồng ý với Ngài về việc đó", tôi trả lời." Hình như trong bất cứ mối quan 
hệ ngay cả những môi quan hệ nồng cháy, sự say mê lúc ban đầu cuối cùng cũng nguội 
đi. Một số nghiên cứu cho thấy những người coi sự say mê và lãng mạn lúc ban đầu là tối 
cần thiết cho quan hệ của họ, cuối cùng đi đến vỡ mộng và ly dị. Ellen Bercheid, nhà tâm 
lý học xã hội của Đại Học Minnesota,đã xem xét vấn đề và kết luận rằng không đánh giá 
đúng phân nửa thời gian có giới hạn của tình yêu say đắm có thê hủy diệt mối quan hệ. 
Bà và những đồng sự của bà cảm thấy mức độ ly dị gia tăng trên hai mươi năm qua một 
phần liên quan việc người ta ngày càng coi trọng những kinh nghiệm cảm xúc rất được 
tin cậy trong đời họ - những kinh nghiệm giống như tình yêu lãng mạn. Nhưng có một 
vấn đề là những loại kinh nghiệm như vậy có thể rất khó đứng vững với thời gian..." 
"Điều này hình như rất đúng" Ngài nói."Cho nên khi đề cập đến những vấn đề quan hệ 
bạn sẽ thấy ý nghĩa quan trọng to lớn trong việc nghiên cứu và hiểu biết bản chất cơ bản 
của mối quan hệ. 


"Bây giờ, trong khi có một số quan hệ căn cứ vào sự lôi cuốn giới tính ngay từ đầu, thì 
mặt khác, bạn có thể có những kiểu quan hệ khác mà trong đó những người có tâm trạng 
điềm tĩnh có thể nhận thức rằng nói về thân thê bề ngoài bạn trai hay bạn gái của tôi có 
thể không hấp dẫn nhưng anh ấy hay cô ấy thực sự là một người tốt, một người tử tế hòa 
nhã. Sự quan hệ được xây dựng bằng điều đó hình thành loại liên kết lâu dài hơn vì nó 
thuộc loại glao tiếp thành thật ở mức thực sự riêng tư và con người giữa hai người..." 


Đức Đại Lai Lạt Ma ngưng một chút như thể nghiền ngẫm về vấn đề rồi nói thêm, 
"Đương nhiên tôi phải nói cho rõ ràng là người ta có thể có quan hệ tốt lành mạnh bao 
gồm cả sự lôi cuốn giới tính như là một thành tố. Cho nên hình như có loại quan hệ chính 
dựa vào vào sự lôi cuôn giới tính. Một loại hoàn toàn dựa vào sự ham muôn giới tính. 
Trong trường hợp này, động cơ hay sự thúc đây đằng sau sự liên kết thực sự chỉ là sự 
thỏa mãn tạm thời, sự vừa lòng trước mắt. Trong loại quan hệ này, các cá thể gắn liền với 
nhau không thật là con người mà đúng hơn là đối tượng. Loại quan hệ này không lành 
mạnh. Nếu sự quan hệ chỉ căn cứ trên sự ham muốn giới tính, không có thành tố tôn 
trọng lẫn nhau, thì sự quan hệ này hầu như trở thành mại dâm, trong đó cả hai bên dều 
không tôn trọng lẫn nhau. Sự quan hệ lúc đầu xấy dựng trên ham muốn giới tính giống 
như căn nhà xây dựng trên nước đá, đúng lúc đá tan ra, căn nhà xụp. 


"Tuy nhiên có một loại quan hệ thứ hai, cũng căn cứ trên sự lôi cuốn giới tính, nhưng 
trong đó sự lôi cuốn thể xác không phải là cơ sở chiếm ưu thế ưu tiên trong quan hệ này. 
Trong kiểu quan hệ thứ hai này, có sự đánh giá căn bản đúng về giá trị của nhau căn cứ 
vào cảm nghĩ người kia là người tốt, tử tế, và hòa nhã, và bạn có sự tôn trọng và phẩm giá 
của người kia. Bất cứ sự quan hệ nào căn cứ trên tinh thần ấy sẽ lâu bền và chắc chắn 
đáng tin cậy Loại này thích hợp hơn. Và muốn thiết lập loại quan hệ này, điều chủ yếu là 
phải dành đủ thì giờ để hiểu nhau với ý thức chân thật, hiểu biết những đặc tính căn bản 
của nhau. 


"Cho nên, khi những bạn bè tôi hỏi tôi về hôn nhân của họ, tôi thường hỏi lại họ đã quen 
nhau bao lâu rồi. Nếu họ nói mới có mấy tháng, thì tôi thường nói:"Vậy quá ngắn ngủi". 
Nếu họ nói một vài năm, thì tôi nói thế thì tốt. Bây giờ họ không những biết mặt hay bề 
ngoài, mà tôi còn nghĩ, hiểu bản tính sâu xa của nhau" "Điều đó hồ như nhà Văn Mark 


Twain đã nói "không có người đàn ông nào hay người phụ nữ nào thực sự hiểu tình yêu 
hoàn hảo là gì cho đên khi họ đã thành hôn với nhau trong một phân tư thê kỷ..." 


"Đức Đạt Lai Lạt Ma gật đầu và nói tiếp tục: Đúng.. cho nên, tôi nghĩ, nhiều vấn đề xây 
ra chỉ vì không đủ thì giờ để tìm hiểu lẫn nhau. Dù sao, /ôi nghĩ nêu ta tìm cách xây dựng 
mối quan hệ thực sự vừa ý, con đường tốt nhất dẫn tới điều đó là phải hiểu biết bản tỉnh 
sâu xa của người kia và quan hệ với anh ấy hay cô ấy trên mức độ đó, thay vì chỉ chú 
trọng đến những đặc điểm bên ngoài. Và trong kiêu quan hệ đó có vai trò của tình thương 
chân chính. 


"Bây giờ tôi nghe nhiều người nói hôn nhân của họ có ý nghĩa sâu xa hpn trên sự quan hệ 
giới tính, hôn nhân đòi hỏi hai người cố gắng liên kết với nhau, cùng nhau chia sẻ cuộc 
đời thăng trầm, chia sẻ niềm riêng tư mật thiết. Nếu lời nói đó là chân thật, tôi tin tưởng 
đó là cơ sở thích hợp để xấy dựng quan hệ. Quan hệ lành mạnh gồm có ý thức trách 
nhiệm và cam kết với nhau. Đương nhiên, sự tiếp xúc thể chất, sự quan hệ giới tính thích 
đáng và thông thường của một cặp vợ chồng, có thê đem đến một sự thỏa mãn nào đó, có 
thể có hiệu quả làm dịu tâm. Nhưng rốt cuộc nói về mặt sinh học, mục đích chính của 
quan hệ nhục dục là sinh sản. Và muôn thành công trong việc này, bạn cần phải có ý thức 
tận tâm với con cái, để cho chúng có thê tồn tại và mau lớn. Vậy, phát triển khả năng có ý 
thức trách nhiệm và cam kết có tính quyết định. Không có điều đó, sự quan hệ chỉ mang 
lại sự thỏa mãn tạm thời. Chỉ cho vui". Ngài cười, một nụ cười dường như kinh ngạc 
trước phạm vi mênh mông về cách ứng xử của con người. 


-—=OÔ0O--- 


QUAN HỆ DỰA VÀO TÌNH CẢM LÃNG MẠN 


Tôi cảm thấy kỳ quặc khi nói về tình dục và hôn nhân với một người nay đã trên sáu 
mươi tuôi mà suôt đời độc thân. Ngài không thây ghét những vân đê ây, nhưng có một sự 
xuy xét độc lập trong những bình luận của Ngài. 


Nghĩ về cuộc nói chuyện của tôi với Ngài sau tối hôm ấy, tôi chỉ nghĩ rằng còn một thành 
tố quan trọng trong quan hệ chưa được nói đến, và tôi tò mò tôi muốn biết quan điểm của 
Ngài đối với vấn đề này ra sao. Tôi đã nêu vấn đề này ra ngày hôm sau. 


"Ngày hôm qua, chúng ta thảo luận về các mối quan hệ và tầm quan trọng của việc đặt 
quan hệ thân thiết hay hôn nhân hơn cả vẫn đề nhục dục", tôi bắt đầu " Nhưng theo văn 
hóa Tây Phương, không phải chỉ là hành động xác thịt mà toàn bộ ý niệm lãng mạn.- ý 
niệm phải lòng ai, yêu say đắm người tình- được coi như một ham muốn cao độ. Trên 
màn ảnh, văn chương, và văn hóa đại chúng, người ta đề cao loại tình yêu lãng mạn này. 
Quan điềm của Ngài thế nào về vấn đề này? 


Không một chút do dự, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: "Tôi nghĩ rằng, chưa cần xét đến theo 
đuổi tình yêu lãng mạn có thể ảnh hưởng sâu xa đến sự phát triển tinh thần ra sao, thậm 
chí từ quan điểm của lỗi sống thông thường, lý tưởng hóa tình yêu lãng mạn có thể được 
coi là một cực đoan. Không giống như những quan hệ căn cứ trên tình cảm chu đáo và 


chân thật, đây là một vấn đề khác. Nó không thê được coi là tích cực, Ngài quả quyết."Nó 
dựa vào ảo tưởng, không thể đạt được, cho " nó là nguồn gốc của vỡ mộng. Vậy, trên 
cơ sở đó nó không thể được coi như tích cực". 


Giọng nói như kết thúc của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cho thấy Ngài không có gì để nói thêm 
về đề tài này nữa. Vì xã hội chúng ta đặt tầm quan trọng to lớn lên tình yêu lãng mạn, tôi 
cảm thấy Ngài bác bỏ sự cám dỗ của tình yêu lăng mạn quá nh nhàng vì Đức Đạt Lai Lạt 
Ma được dạy dỗ trong tu viện, tôi cho rằng Ngài không cảm nhận đầy đủ niềm vui của 
tình yêu lãng mạn, và hỏi Ngài về những vấn đề liên quan đến tình yêu lãng mạn thì cũng 
chẳng khác gì yêu cầu Ngài ra bãi đậu xe để Ngài giải quyết cái khó khăn của tôi về bộ 
truyền lực của xe. Không được vừa lòng lắm, tôi lóng ngóng với ít điểm ghi chép rồi 
chuyên sang đề tài khác. 


Cái gì đã làm cho tình yêu lãng mạn quyến rũ đến thế? Nhìn vào câu hỏi này, ta thấy 
Thần Ái Tình (Eros) - tình yêu lãng mạn, xác thịt, say đắm - trạng thái ngây ngất cuối 
cùng, là một ly cốc tay mạnh có các thành phần văn hóa, sinh học, và tâm lý. Trong văn 
hóa Tây Phương, khái niệm về tình yêu lãng mạn đã thăng hoa từ trên hai trăm năm qua 
dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn, một phong trào đã ảnh hưởng nhiều đến việc 
hình thành sự nhận thức của chúng ta về thế giới. Chủ nghĩa lãng mạn phát triển như là 
một sự bác bỏ Thời Đại Ánh Sáng đó, nhân mạnh đến lý trí con người. Phong trào mới 
này đề cao trực giác, xúc cảm, cảm tính và say mê. Nó nhân mạnh đến tầm quan trọng 
của thế giới giác quan, kinh nghiệm chủ quan của cá nhân, và có khuynh hướng về thế 
giới tưởng tượng, ảo tưởng, tìm cầu một thế giới không phải là - một quá khứ lý tưởng 
hay tương lai không tưởng. Quan niệm này không những đã có một tác động sâu xa vào 
văn học nghệ thuật mà còn vào cả chính trị và mọi mặt phát triển của văn hóa của Tây 
Phương hiện đại. 


Yếu tố hấp dẫn nhất trong khi theo đuôi tình yêu lãng mạn là cảm giác yêu phải lòng. 
Những ảnh hưởng mạnh mẽ hoạt động thúc đây chúng ta tìm kiếm cảm giác ấy, còn 
nhiều hơn cả sự suy tôn tình yêu lãng mạn mà ta thấy từ văn hóa. Nhiều nhà nghiên cứu 
cảm thấy những sức mạnh ấy đã được lập trình trong các gien từ lúc sinh ra đời. Cảm 
giác yêu phải lòng bao giờ cũng hòa lẫn với cảm giác của sự lôi cuốn xác thịt, có thể là 
thành phần bản năng do gien quyết định trong hành vi giao phối. Từ cái nhìn tiễn hóa 
chức năng cá nhân của sinh vật là sinh tồn, sinh sản, và bảo đảm sự tồn tại liên tục của 
giống loài. Vì lợi ích tốt nhất của giống loài, cho nên nếu chúng ta được lập trình để yêu, 
chắc chắn nÓ SẼ gia. tăng lợi thế mà chúng ta kết đôi và sinh sản. Vì vậy, chúng ta có 
những cơ cầu gắn liền giúp cho điều đó xây ra, đáp ứng một số tác nhân kích thích, não 
bộ sản xuất và tiết ra những hóa chất tạo thành cảm giác phân khích cái "đê mê" kết hợp 
với tình yêu. Và trong khi bộ não của chúng ta ngâm với những hóa chất ấy, cảm giác đó 
áp đảo chúng ta đến mức mọi thứ khác dường như bị ức chế . 


Ảnh hưởng tâm lý thúc đây ta tìm cảm giác tình yêu cũng hấp dẫn như ảnh hưởng sinh 
học. Trong tập khảo luận của Plato, Socrates kể một câu chuyện huyền thoại về 
Aristophanes liên quan đến nguồn gốc tình yêu xác thịt. Theo huyền thoại này, những cư 
dân đầu tiên trên trái đất là những sinh vật tròn có bốn tay, bốn chân, và cùng với lưng và 
hông làm thành hình tròn. Những sinh vật vô tính độc lập này rất cao ngạo và thường tân 


công các vị thần. Để trừng phạt chúng, Thần Zeus phóng sắm sét vào chúng và phân đôi 
chúng ra. Mỗi chúng sanh bây giờ là hai, nửa này mong mỏi hợp nhất với nửa kia. Thần 
Ái Tình (Eros) ham muốn tình yêu mê say, lãng mạn, có thế được xem là khao khát thời 
cổ muốn hợp nhất với nửa kia. Nó dường như là nhu cầu vô tình phổ biến của con người. 
Cảm tính đó kéo theo cảm giác hợp nhất với người kia, ranh giới bị phá tan, trở thành 
một với người mình yêu. Các nhà tâm lý học gọi đó là sự sụp đô ranh giới cái tôi. Một số 
người nghĩ rằng tiễn trình này bắt nguồn từ kinh nghiệm sớm nhất của ta, một cô gắng vô 
thức để tái tạo kinh nghiệm có từ lúc còn thơ âu, trạng thái căn bản mà trong đó đứa trẻ 
hoàn toàn gần gũi với cha mẹ hay người nuôi nâng lúc đầu 


Bằng chứng cho thấy những đứa trẻ sơ sinh không phân biệt chính chúng với phần còn lại 
của thế giới. Chúng không có ý thức nhận dạng cá nhân hay ít ra cũng nhận dạng được 
mẹ, những người khác hay những đồ vật chung quanh. Chúng không biết đâu là giới hạn 
của chúng và đâu là chỗ bắt đầu của những cái khác. Chúng không biết gì là đồ vật đang 
tồn tại: đồ vật không có sự tồn tại độc lập, nếu chúng. không tác động qua lại với một đồ 
vật, đồ vật này không tồn tại. Thí dụ, đứa trẻ đang câm cái lúc lắc, nó nhận biết cái lúc 
lắc là một phần của chính nó, và nếu cái lúc lắc bị lấy đi hay dấu đi, với nó cái lúc lắc đó 
không còn tôn tại. 


Vào lúc mới sanh bộ não chưa hoàn toàn "kết nối chắc chắn" nhưng khi đứa bé lớn lên thì 
bộ não trưởng thành, sự tác động qua lại với thế giới trở nên tỉnh vi hơn và đứa bé dần 
dần phát triển ý thức nhận dạng riêng, biết "tôi" hay đối lập với "cái khác". Cùng với điều 
đó, ý thức riêng biệt phát triển, dần dà đứa bé phát triển nhận thức về giới hạn của mình. 
Sự hình thành cá tính đương nhiên tiếp tục phát triển qua thời kỳ thơ âu và thời kỳ thanh 
niên rồi đứa trẻ vào đời. Ý thức về mình là ai xuất hiện là kết quả của sự phát triển những 
hình dung bên trong, phần lớn đã hình thành do cảm nghĩ về những tác động qua lại lúc 
ban đầu với những người quan trọng sống VỚI nÓ, Và suy nghĩ về vai trò của chúng trong 
xã hội nói chung. Dần dần cá tính riêng, và cấu trúc nội tâm lý trở nên phức tạp hơn. 


Nhưng một số người vẫn tìm cách đi ngược trở lại trạng thái cuộc sống trước đó, một 
trạng thái hạnh phúc trong đó không có cảm giác bị cô lập, không có cảm giác bị phân 
cách. Nhiều nhà tâm lý hiện đại cảm thấy kinh nghiệm có "tính tổng thể" được đưa vào 
tiềm thức, và khi trưởng thành nó thấm vào sự tưởng tượng vô thức và riêng tư của mình. 
Họ tin là hòa mình vào với người yêu khi một người "đang yêu” gợi nhớ lại kinh nghiệm 
hòa hợp với người mẹ thời thơ âu. Nó tái tạo cảm nghĩ kỳ diệu, một cảm nghĩ tuyệt đối, 
như thê là mọi sự đều có thê làm được. Một cảm nghĩ như thế khó mà đây lùi. 


Thảo nào mà sau này sự theo đuổi một mối tình lãng mạn lại mạnh mẽ như thế. Vậy vẫn 
đề này là thê nào, và tại sao Đức Đạt Lai Lạt Ma lại dê dàng quả quyêt cho răng theo đuôi 
môi tình lãng mạn là chuyện tiêu cực? 


Tôi coi vấn đề quan hệ dựa vào tình yêu lãng mạn, nương vào tình cảm lãng mạn là 
nguồn gốc của hạnh phúc. Một bệnh nhân trước đây của tôi, David, hiện ra trong tâm trí 
tôi. David, một kiến trúc sư 34 tuổi về ngành xấy dựng vườn hoa và công viên, đến 
phòng bệnh của tôi với triệu chứng điển hình của một sự suy nhược nghiêm trọng. Anh ta 
giải thích sự suy nhược này là do một sỐ công việc lặt vặt làm cho anh bị căng thắng, 


nhưng "đại loại là mới bắt đầu" Chúng tôi chọn cách dùng thuốc chống suy nhược, anh ta 
đồng ý, và chúng tôi cho anh thử thuốc chống suy nhược bình thường. Thuốc chứng tỏ có 
hiệu quả, trong vòng ba tuần lễ triệu chứng đau cấp tính của anh đã thuyên giảm và anh 
trở lại làm việc bình thường. Tuy nhiên trong khi tìm hiểu bệnh sử của anh chảng mấy 
chốc tôi nhận thức ra rằng thêm vào cái suy nhược cấp tính anh đã bị suy nhược nhẹ 
(dysthymia), một dạng suy nhược kinh niên ở mức độ thấp ấm ỉ từ nhiều năm. Sau khi 
bình phục chứng suy nhược cấp tính, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu tiểu sử của anh, đặt nền 
móng giúp chúng tôi tìm hiểu những động lực tâm lý bên trong đã gây ra chứng suy 
nhược nhẹ từ nhiều năm. Sau một vài lần khám bệnh, một hôm David vào phòng tôi với 
bộ dạng hớn hở. Anh nói " tôi cảm thấy tuyệt vời", "tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy từ 
nhiều năm nay ". 


Phản ứng của tôi về tin vui này là ngay lập tức đánh giá xem liệu có phải là anh đã đi vào 
giai đoạn tính khí rôi loạn thât thường không, tuy nhiên điêu đó không đúng. 


Anh nói với tôi " Tôi đang yêu. Tôi gặp nàng tuần trước tại chỗ tôi đấu thầu. Nàng là 
người đẹp nhât mà tôi đã từng được thây". 


Tuần này đêm nào chúng tôi đều đi chơi với nhau, quả thật chúng tôi là một cặp tâm hồn 
- hoàn toàn hợp với nhau. Tôi thật không thể tin là như vậy! Tôi không hẹn hò gì hai ba 
năm nay, và đi đến chỗ nghĩ rằng sẽ không bao giời có thể gặp được ai vùa ý, rồi thì bỗng 
nhiên có nàng”. 


Trong suốt buổi nói chuyện với tôi, David liệt kê những ưu điểm đáng chú ý của người 
bạn gái mới của mình."Tôi nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn hợp nhau trên mọi phương 
diện. Không phải chỉ về xác thịt, chúng tôi quan tâm giống nhau đến mọi sự, thật là dễ sợ 
sao mà chúng tôi lại suy nghĩ giống nhau đến thế. Đương nhiên, tôi rất thực tế, và tôi hiểu 
rằng chắng ai mười phân vẹn mười. Một đêm nọ tôi hơi khó chịu một chút vì tôi nghĩ 
nàng có vẻ cợt nhả vài gã trong câu lạc bộ mà chúng tôi đến chơi tại đây... nhưng cả hai 
chúng tôi đều uống quá nhiều và cô ấy chỉ muốn vui mà thôi. Chúng tôi bàn cãi về 
chuyện ấy, và sau mọi chuyên ồn thỏa". 


David trở lại phòng mạch tuần lễ sau đó và báo cho tôi biết anh đã quyết định thôi không 
chữa bệnh nữa." Mọi sự đều tuyệt vời trong đời tôi, tôi không thây còn gì phải nói về 
chữa bệnh” Anh giải thích."Chứng suy nhược của tôi đã hết, tôi ngủ như một đứa trẻ, tôi 
trở lại làm việc rất tốt, tôi có quan hệ tuyệt vời, đường như càng ngày càng tốt hơn. Tôi 
nghĩ rằng tôi đã được lợi ích gì đó trong những lần chữa bệnh, nhưng nay tôi thấy không 
thể tốn kém tiền bạc để chữa bệnh khi không còn gì phải làm". 


Tôi nói với anh tôi rất vui biết mọi việc tốt đẹp với anh nhưng cũng nhắc anh lưu ý đến 
một vài vẫn đề gia đình mà chúng ta nhận biết có thể dẫn đến bệnh suy nhược kinh niên. 
Suốt lúc ấy những thuật ngữ tâm thần thông thường như "đề kháng" và "bảo vệ" bắt đầu 
hiện ra trong tâm trí tôi. 


Anh không tin: "Được đây; có thể là những chuyện mà một ngày nào đó, tôi sẽ xét đến" 
Anh nói. "Nhưng tôi thực sự nghĩ răng phân lớn do sự cô đơn, một cảm giác thiêu ai đó, 
cân phải có một người đặc biệt đê chia sẻ mọi thứ, và nay tôi đã tìm thây nàng." 


Anh nhất quyết muốn chấm dứt việc chữa trị vào ngày đó. Chúng tôi sắp xếp để vị bác sĩ 
gia đình của anh theo dõi chê độ thuôc men, phê duyệt và châm dứt khám bệnh, tôi kêt 
thúc với sự bảo đảm là phòng mạch của tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiêp đón anh. 


Một vài tháng sau, David trở lại phòng mạch của tôi. 


"Tôi hết sức đau khổ", anh nói với một giọng buôn nản. "Lần trước, tội gặp ông, mọi sự 
đều tuyệt vời. Tôi thực sự nghĩ răng tôi đã tìm được người bạn đời lý tưởng thậm chí tôi 
đã nghĩ đến việc hôn nhân. Nhưng dường như tôi càng tiễn gần bao nhiêu thì nàng lại 
càng lùi xa bây nhiêu. Cuối cùng nàng đã chấm dứt quan hệ với tôi. Quả thật tôi bị suy 
nhược một đôi tuần sau đó. Thậm chí tôi bắt đầu gọi điện thoại chỉ để nghe giọng nói của 
nàng, và lái xe đến chỗ nàng làm việc chỉ để xem xe của nàng có ở đây không. Sau 
khoảng một tháng tôi ốm vì làm việc đó - thật là quá nực cười - và dù sao triệu chứng suy 
nhược của tôi cũng tăng lên. Tôi vẫn ăn uống, ngủ nghỉ tốt, vẫn đi làm tốt, và tôi vẫn có 
dồi dào sức lực nhưng tôi vẫn cảm thấy như thể là mất mát một phần nào trong tôi. Giống 
như tôi lại trở về với tình trạng trước đây, giống như cảm tưởng mà tôi đã bị nhiều năm. 


Tôi lại bắt đầu điều trị cho anh. 


Dường như rõ ràng là nguồn hạnh phúc, tình ái lãng mạn để lại nhiều điều khắc khoải. Và 
có lẽ Đức Đạt Lai Lạt Ma đã biểu lộ sự bác bỏ khái niệm tình yêu lãng mạn là cơ sở để 
quan hệ và Ngài mô tả tình yêu lãng mạn chỉ là "ảo tưởng không thê đạt được", không 
đáng nỗ lực. Quan sát kỹ lưỡng hơn, có lẽ Ngài đã mô tả bản chất của tình yêu lãng mạn 
một cách khách quan chứ không phải dưa ra phán xét giá trị tiêu cực bị ảnh hưởng sau 
nhiều năm tu tập với tư cách một nhà sư. Ngay cả nguôn tham khảo khách quan như tự 
điển cũng chứa đựng MẠI tá định nghĩa về "lãng mạn", "mơ mộng", có quá nhiều cách nói 
như "truyện hư câu", "sự cường điệu”, "sự bảy tỏ sai làm", "không có thật hay tưởng 
tượng", "không thực tiễn", "không có cơ sở thực tế" " tiêu biểu cho hay bận tâm với sự 
làm tình hay tỏ tình được lý tưởng hóa" vân vân... Hiển nhiên dọc tiến trình văn minh 
Tây Phương đã có một sự thay đổi. Quan niệm thời cỗ Thần Ái Tình (Eros), với ý nghĩa 
cơ bản hợp thành một, hay hợp nhất với người kia, nay đã có ý nghĩa mới. Tình yêu lãng 
mạn chỉ đạt được phẩm tính giả tạo, có hương vị gian lận và dối trá, một phẩm tính khiến 
Oscar Wilde chán nản nhận xét "Ki yêu, bao giờ cũng bắt đầu bằng cách tự lừa dối 
mình, rồi bao giờ cũng chấm dứt bằng cách lừa dối người khác. Đó là cái mà thể giới gọi 
là tình yêu lãng mạn”. 


Ở phần trước, chúng ta đã khảo sát vai trò của sự thân mật và riêng tư như một thành 
phân quan trọng trong hạnh phúc con người. Không có gì nghi ngờ gì về việc đó cả. 
Nhưng nếu tìm cách kéo dài sự thỏa mãn trong quan hệ, nền móng của quan hệ ấy phải 
vững chắc. Chính vì lý do đó mà Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyến khích chúng ta nên xét đến 
cơ sở căn bản của mối quan hệ, nếu chúng ta thấy mình đang ở trong quan hệ sắp trở 
thành tôi tệ. Sự lôi cuốn xác thịt, và thắm chí cả cảm tưởng mạnh của sự phải lòng nhau, 


có thể đóng vai trò trong việc hình thành sự ràng buộc đầu tiên giữa hai người, thu hút họ 
gắn bó với nhau, giống như keo dán, tác nhân liên kết đầu tiên cần phải kết hợp với 
những chất liệu khác trước khi chúng có thê dính chặt lâu dài nhau. Nhận biết ra những 
chất liệu này, chúng ta quay trở lại với cách giải quyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma là phải 
xây dụng môi quan hệ mạnh mẽ - quan hệ của chúng ta dựa vào những đức tính về sự yêu 
mên, tình thương, tôn trọng lẫn nhau là con người. Quan hệ dựa trên những đức tính ây 
giúp chúng ta đạt được môi liên kết sâu xa và có ý nghĩa không chỉ với người tình, hay 
chồng vợ mà còn với bạn bè, người quen, và cả những người lạ - thực tế là bất cứ con 
người nào. Nó mở ra vô số khả năng và cơ hội cho việc giao tiếp. 


-ooOoo- 


CHƯƠNG 7 - GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH CỦA TỪ BI 
ĐẶC ĐIÊM CỦA TỪ BI 


Khi các cuộc thảo luận của chúng tôi tiếp diễn, tôi khám phá thấy sự phát triển từ bi đóng 
một vai trò trong cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma lớn hơn chỉ là phương tiện để trau đồi 
cảm nghĩ nhiệt tình và tình cảm, một phuơng tiện cải thiện mối quan hệ với người khác. 
Thực ra rõ ràng, là với tư cách một người Phật Tử đang tu hành, phát triển lòng từ bi là 
một phần tối thiết trên con đường huân luyện tinh thần của Ngài. 


"Vì tầm quan trọng đó mà Phật Giáo coi từ bi là một phần thiết yếu trong việc phát triển 
tinh thân”, tôi hỏi" Ngài có thê định nghĩa rõ ràng hơn cái mà Ngài gọi là từ bi? 


Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời, "Từ bi có thể định nghĩa đại thê là trạng thái tâm không dùng 
bạo lực, không làm hại ai, và không hiếu chiến. Đó là một quan điểm tỉnh thần căn cứ 
vào sự mong muốn người khác thoát khỏi khổ đau, và kết hợp với ý thức tận tâm, trách 
nhiệm và tôn trọng đối với người khác. "Bàn đến định nghĩa về từ bị, tiếng Tây Tạng từ 
Tse-wa cũng có nghĩa là trạng thái tâm bao gồm một sự mong ước điều tốt lành cho chính 
mình. Trong việc phát triển từ bi, ta có thê bắt đầu bằng mong ước cho chính mình thoát 
khỏi khổ đau, và rồi thì đem cảm nghĩ tự nhiên này hướng về chính mình, trau đồi và 
nâng cao nó, mở rộng nó ra cho cả những người khác. 


"Bây giờ, khi người ta nói đến từ bi, tôi nghĩ rằng thường có nguy cơ lầm lẫn tình thương 
với lòng quyến luyến. Cho nên khi thảo luận về từ bi, trước tiên chúng ta phải phân biệt 
hai loại thương yêu hay tình thương. Một loại tình thương nhuốm màu luyến ái - cảm 
tưởng kiểm soát ai đó, hay thương yêu một người nào đó để người đó yêu lại mình. Loại 
thương yêu hay tình thương thông thường này khá không công bằng và thiên vị. Và sự 
quan hệ chỉ dựa vào điều đó không vững. bền. Loại quan hệ thiên vị dựa vào quan sát và 
nhận biết người đó là bạn, có thể dẫn đến một sự găn bó cảm xúc nào đó và cảm nghĩ 
muốn gần gũi. Nhưng trong tình trạng ấy chỉ cần nếu có một sự thay đổi nhỏ như bắt hòa, 
hay người bạn làm điều gì đó khiến cho bạn tức giận, thì đột nhiên tất cả dự định tinh 
thần đều thay đổi, khái niệm"bạn tôi" không còn nữa. Rồi bạn sẽ thấy sự gắn bó cảm xúc 
đó tan biến, và thay vì cảm giác thương yêu và lo lắng, bạn có cảm nghĩ căm ghét. Cho 
nên loại tình yêu dựa vào sự quyến luyến, có thể dính chặt chẽ với hận thù. 


"Nhưng có một loại từ bi thứ hai không có sự gắn bó quyến luyến như thế. Đó là từ bi 
chân chính. Loại từ bi này không dựa nhiều vào việc người này hay người kia thân mật 
với tôi. Đúng hơn là, từ b¡ chân chính dựa vào nhân tố căn bản là tất cả mọi người đều có 
một ham thích bâm sinh muốn hạnh phúc và khắc phục khổ đau, giống như chính tôi. Và 
cũng giống như chính tôi, tự nhiên họ có quyền thực hiện nhiệm vụ khao khát căn bản 
này. Trên cơ sở công nhận định sự bình đẳng và tính phổ biến của con người, bạn phát 
triển ý thức quan hệ và gần gũi với người khác. Trên cơ sở đó, bạn cảm thấy từ bi dù bạn 
nhìn người khác là bạn hay thù cũng vậy. Nó căn cứ trên quyền căn bản của con người 
hơn là dự tính tinh thần riêng của bạn. Trên cơ sở đó, bạn tạo ra tình thương và từ bị. Đó 
là từ bi chân chính. 


"Vậy ta có thể thấy cách phân biệt giữa hai loại từ bi này và trau dồi từ bi chân chính rất 
là quan trọng trong đời sông hàng ngày. Chẳng hạn, trong hôn nhân thường có thành 
phần gắn bó tình cảm luyễn á ái. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu có thành phần từ bi chân chính, 
dựa vào vào sự tôn trọng lẫn nhau như hai con người, hôn nhân sẽ lâu dài. Trong trường 
hợp gắn bó tình cảm không có từ bi, hôn nhân không vững vàng bằng và có thể chấm dứt 
mau chóng hơn ". 


Ý định phát triển một loại từ bi khác, phổ quát hơn, một loại từ bi có đặc điểm chung là 
tách khỏi cảm nghĩ cá nhân, dường như giỗng một nhiệm vụ quá nặng. Đắn đo như thể 
nói ra, tôi hỏi,"Nhưng tình yêu và từ bi là cảm nghĩ chủ quan. Dường như sắc thái tình 
cảm hay cảm nghĩ vê tình yêu và từ bị thì cũng như nhau dù chúng có pha chút luyến ái 
hay "chân thành". Vậy nếu một người kinh qua cùng một cảm xúc hay cảm nghĩ giống 
như thế trong cả hai loại, tại làm sao phân biệt giữa hai loại lại quan trọng? 


Bằng một giọng dứt khoát, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời, "Trước nhất tôi nghĩ rằng nét 
khác biệt giữa cảm nghĩ thương yêu chân chính hay từ bi và thương yêu căn cứ vào sự 
gắn bó. Nó không phải là cảm nghĩ giống nhau. Cảm nghĩ về từ bi chân chính mạnh mẽ 
hơn và rộng lớn hơn nhiều, nó có đặc tính rất sâu sắc. Ngoài ra tình yêu và từ bí chân 
chính vững vàng hơn nhiều và đáng tin cậy hơn. Thí dụ nêu bạn nhìn thấy một con vật 
đang bị đau đớn hết sức như con cá đang quăn quại vì lưỡi câu, cùng lúc bạn có thể có 
cảm nghĩ không thể chịu đựng được cái đau đớn như con cá đó. Cảm nghĩ đó không căn 
cứ vào mối liên tưởng đặc biệt nào đến riêng con vật đó, một cảm nghĩ, "Ô, con vật đó là 
bạn tôi". Trong trường hợp đó lòng từ bi của bạn chỉ dựa vào sự thật là chúng sanh cũng 
có cảm giác đớn đau, và có quyên không chịu cái đau đớn như vậy. Cho nên loại từ bi 
này không hòa lẫn với ham thích và luyến ái, có cơ sở hơn, và lâu bền hơn." 


Đi sâu vào chủ đê từ bị, tôi tiệp tục: "Bây giờ theo thí dụ của Ngài khi nhìn thây một con 
cá hêt sức đau đớn vì lưỡi câu móc trong miệng nó, Ngài đã nêu ra vân đê chính yêu - 
liên quan đên cảm nghĩ không thê chịu đựng được cái đau đớn của con cá” 


"Đúng" Ngài trả lời."Thực ra, trong một ý nghĩa nào đó ta có thể định nghĩa từ bi là cảm 
nghĩ không thể chịu đựng nỗi khi nhìn thấy người khác khổ đau, những chúng sanh khác 
khổ đau. Và để tạo ra cảm nghĩ ấy ta phải cảm nhận tính chất nghiêm trọng hay trạng thái 
đau khổ của người khác. Vì vậy, tôi nghĩ là cảng thấu triệt sự đau khổ, các loại đau khổ 
mả chúng ta phải chịu, thì mức độ từ bị cảng sâu ". 


Tôi đưa ra câu hỏi: "Được, tôi đánh giá cao sự thật là càng nhận thức được khổ đau của 
người khác có thê nâng cao khả năng có tâm từ bi. Thực ra, theo định nghĩa, từ bi đòi hỏi 
mở rộng lòng mình trước sự khổ đau của người khác. Chia sẻ nỗi khổ đau của người 
khác. Nhưng có một câu hỏi căn bản hơn: Tại sao chúng ta chạnh lòng trước cái khô đau 
của người khác mà lại không quan ngại đến khổ đau của chính chúng ta? Tôi muốn nói là 
đa sô chúng ta sẵn sàng làm mọi việc để tránh cái đau đớn và khổ đau của chính mình, 
thậm chí đến chỗ dùng ma túy vân vân... Tại sao chúng ta lại cố ý quan tâm đến khổ đau 
của người khác? 


Không chút ngập ngừng, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: "Tôi nghĩ rằng có sự khác biệt quan 
trọng giữa cái khổ đau của chính mình và cái khổ đau mà bạn có thê nếm trải trong trái 
thái từ bi khi bạn quyết định chia sẻ niềm đau của người khác - khác biệt trong tính chất". 
Ngưng một chút, và như thể là dễ dàng nhằm vào cảm nghĩ riêng tư của tôi, Ngài tiếp tục: 
"Khi bạn nghĩ về đau khổ của chính bạn, bạn có cảm giác hoàn toàn bị lân áp. Có cảm 
giác nặng trữu, bị cái gì đó dồn ép - một cảm tưởng bất lực. Có một sự buôn nản, cứ như 
thể là tất cả năng lực của bạn đã trở thành tê liệt. 


"Bây giờ, để tạo ra lòng từ bi, khi bạn nhận lây cái khổ đau của người khác, bước đầu bạn 
cũng có thể thấy khó chịu ở một mức độ nào đó, một cảm giác bực bội hay không chịu 
đựng nồi. Nhưng trong trường hợp có lòng từ bi, cảm giác lại khác hăn., bên dưới cảm 
nghĩ khó chịu là tính hoạt bát quyết tâm ở mức độ rất cao vì bạn tự nguyện và chủ ý chấp 
nhận cái khổ đau của người khác vì mục đích cao cả hơn. Bạn sẽ thấy liên đới và ràng 
buộc, chìa tay ra giúp người khác, một cảm giác sảng khoái chứ không buôn nản. Giống 
như người lực sĩ trong khi tập luyện nghiêm ngặt, người lực sĩ phải trải qua nhiều thứ - 
lập kế hoạch, đồ mồ hôi, gắng sức. Tôi nghĩ răng nêm trải điều đó đúng là khó nhọc và 
mắt nhiều công sức Nhưng người lực sĩ không coi đó là sự nêm trải khổ đau. Người lực sĩ 
hiểu điều đó là một thành quả to lớn, mộtsự nếm trải liên kết với cảm giác vui sướng. 
Nhưng nếu cũng con người ấy phải làm công việc lao động thân thể không phải là một 
phần tập luyện thể thao, thì người lực sĩ ấy sẽ nghĩ rằng: "Ỏ, tại sao tôi phải chịu sự thử 
thách khủng khiếp này?" Vì vậy, thái độ tinh thần gây ra sự khác biệt to lớn." 


Những lời nói đó, được nói bằng sự quả quyết như vậy, đã kéo tôi ra khỏi cái cảm giác bị 
đè nén thành người tìm cách giải quyết khổ đau, vượt qua khổ đau. 


"Ngài nói bước thứ nhất trong việc tạo ra loại từ bi đó là cảm nhận đúng sự khổ đau. 
Nhưng có kỹ thuật đặc biệt nào khác trong Phật Giáo dùng đê nâng cao lòng từ bị của 
một con người không? 


"Có. Thí dụ trong truyền thống của Đại Thừa Phật Giáo, chúng tôi thấy có hai loại kỹ 
thuật chính đề trau đồi từ bi. Chúng là phương pháp "bây điểm nhân và quả" và phương 
pháp quan điểm và bình đăng giữa ta và người" ' Phương pháp "quan hệ và bình đăng là kỹ 
thuật bạn có thể tìm thấy tại chương tám trong cuôn "Chỉ dẫn về lôi sống của Bồ Tát" của 
Shantideva. Nhưng, nhìn vào đồng hồ tay của Ngài, Ngài thấy. đã hết giờ, Ngài nói " Tôi 
nghĩ chúng ta sẽ thực hành một vài bài tập hay thiền định về từ bi trong các cuộc nói 
chuyện trước công chúng vào cuối tuần này. 


Nói xong, Ngài mỉm cười nồng hậu và đứng lên chấm đứt cuộc thảo luận. 
---o00--- 
GIÁ TRỊ THỰC SỰ CỦA ĐỜI SÓNG CON NGƯỜI 


Tiếp tục thảo luận về từ bi trong buổi gặp sau đó, tôi bắt đầu: "Bây giờ chúng ta đang nói 
về tầm quan trọng của từ bi", về niềm tin mà Ngài cho rằng tình cảm con người, thân 
thiện, tình bạn, và vân vân.. cả những diều kiện tối thiết chÓ hạnh phúc. Nhưng tôi băn 
khoăn - thí dụ, một thương gia giàu có đến gặp Ngài và nói " Thưa Ngài, Ngài nói rằng 
muốn hạnh phúc thì thân thiện và từ bi là rât quyêt định. Nhưng bản tính của tôi không 
phải là người ân cần và dễ thương. Thành thực mà nói, tôi thực sự không cảm thấy động 
lòng hay có lòng vị tha. Tôi có khuynh hướng đúng hơn là người khá lý trí, thực tiễn và 
có lẽ là một người trí thức, và không cảm thấy những loại xúc cảm như vậy. Tuy nhiên 
tôi cảm thấy dễ chịu về cuộc sống của tôi, tôi cảm thây hạnh phúc về điều kiện sống của 
tôi. Tôi rất thành công trong thương mại, bạn hữu, và tôi chu câp đầy đủ cho vợ con, và 
tôi có mối quan hệ tốt với họ. Tôi không cảm thấy thiếu thốn gì. Phát triển từ bi, vị tha, 
ân cần và vân Mon nghe có vẻ hay lắm, nhưng với tôi vấn đề ấy là thế nào? Dường như 
chỉ là quá ủy mịỊ..." 


“Trước hết" Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời " nếu ai đó nói điều đó, tôi vẫn còn ngờ rằng liệu 
người ấy có thực sự hạnh phúc trong thực tế không. Tôi thật sự tin là từ bí cung câp cơ sở 
cho sự sinh tồn của con người, giá trị thực sự của đời sống con người, không có điều đó 
sẽ thiếu một bộ phận căn bản. Hết sức nhậy cảm trước cảm nghĩ của người khác là một 
yếu tô của thương yêu và từ bi. và không có nó, thí dụ, tôi nghĩ người đó gặp khó khăn 
trong quan hệ với vợ. Nếu một người thực sự có thái độ lãnh đạm đôi với đau khổ và cảm 
nghĩ của người khác, dù cho là tỷ phú, có học vân, không có vấn đề gì với vợ và con, và 
được quấy quân bởi bạn bè, những thương gia giàu có, chính trị gia, và những nhà lãnh 
đạo quốc gia, tôi nghĩ bất chấp những thứ đó, hiệu quả của tất cả những thứ tích cực đó 
chỉ ở trên trên bề mặt. 


Nhưng nếu người đó vẫn tiếp tục không cảm thấy từ bi, không cảm thấy thiếu thôn gì 
...thì có thể là có chút khó khăn giúp cho người ấy hiểu được sự quan trọng của từ bi... 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ngừng lại hồi lâu để suy nghĩ. Thỉnh thoảng ngừng lại trong suốt 
những buổi đàm đạo, không tạo sự im lặng khó xử nào, mà đúng hơn là những lúc ngừng 
lại này giống như lực hấp dẫn, thấu thập thêm sức thuyết phục và ý nghĩa cho những lời 
của Ngài khi cuộc đàm đạo tiếp nói trở lại. 


Cuối cùng Ngài tiếp tục, "Tuy nhiên cho đù là đúng, vẫn. có một vài điều mà tôi cần lưu 
ý. Trước nhất, tôi có thể gợi ý cho người đó suy nghĩ về kinh nghiệm của chính mình. 
Người â ây sẽ thấy rằng nếu có một người nào đó đối xử với mình bằng lòng từ bi và tình 
cảm, điều đó sẽ làm cho người ấy cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy nên trên cơ sở kinh 
nghiệm â Ấy, nó sẽ giúp cho người ây nhận ra răng người khác cũng cảm thấy vui khi được 
đối xử ân cần và từ bi. Cho nên, công nhận sự việc này sẽ làm cho người ây tôn trọng hơn 
nữa độ nhậy cảm xúc của người khác và làm cho người ấy thiên về việc đem từ bi và ân 


cần đến cho người khác. Đồng thời người ấy khám phá ra rằng mình càng ân cần với 
người khác bao nhiêu thì mình lại càng nhận được nhiều ân cần bây nhiêu. Tôi không 
nghĩ rằng phải mất nhiều thời gian người đó mới nhận thức ra điều đó. Thành thử, điều 
này trở thành cơ sở cho tình bạn và sự tin cậy lẫn nhau. "Bây giờ, giả dụ người này có tất 
cả những điều kiện thuận lợi cụ thể nảy, thành công trong đời, bạn hữu xum vây, tài 
chính bảo đảm, và vân vân..., tôi nghĩ thắm chí có thê là gia đình con cái đều nương tựa 
vào người ấy và hồ như thỏa mãn vì người ấy thành công, và họ có nhiều tiền bạc và một 
cuộc sông sung túc. Tôi nghĩ rằng ở mức độ nào, đó thậm chí không cần có cảm xúc ân 
cần và tình cảm của con người, người ấy không nếm mùi cảm giác thiếu thốn. Nhưng nếu 
người ây cảm thấy mọi thứ đều ôn thỏa, không thực sự cần phát triển từ bi, tôi cho rằng 
cách nhìn đó là do vô minh và thiển cận. Dù cho có vẻ là những người khác phải nương 
nhờ vào người ấy khá nhiều, trên thực tế những gì đang xây ra là quá nhiều quan hệ hay 
tác động qua lại của những người đó với người ấy chỉ căn cứ trên sự nhận thức răng 
người ây là nguồn thành công giàu có. Họ có thể chịu ảnh hưởng bởi của cải và quyền thế 
của người ây và chỉ liên hệ vói người ấy về những thứ đó chứ không phải là chính người 
ấy. Cho nên trong một ý nghĩa TiảO đó, mặc dầu họ không nhận được sự ân cần và tình 
cảm của người ây, nhưng họ vẫn bằng lòng, và có thể không mong muốn gì hơn nữa. 
Nhưng điều gì sẽ xây ra khi cơ đồ của người ấy bị sa sút, lúc ây cơ sở của sự quan hệ sẽ 
Suy yÊu. Rồi người ấy sẽ bắt đầu thấy hậu quả của sự không có ân cần và lập tic bắt đầu 
đau khổ. 


"Tuy nhiên, nếu có lòng từ bi, đương nhiên đó là điều mà họ có thể trông cậy vào, cho dù 
có những khó khăn kinh tế, và sự giàu có xuống dốc, họ vẫn có điều gì đó để chia sẻ với 
đồng loại. Kinh tế thế giới lúc nào cũng mong manh và chúng ta phải chịu quá nhiều mất 
mát trong đời sông, nhưng thái độ từ bi là điều chúng ta lúc nào cũng phải mang theo với 
chúng ta". 


Người thị giả mặc áo choàng nấu sâm vào phòng và lặng lẽ rót trà, trong khi Đức Đạt Lai 
Lạt Ma tiếp tục, "Đương nhiên muốn giảng giải cho ai đó về sự quan trọng của từ bị, 
trong một sô trường hợp, bạn phải đối đầu với người rất cứng rắn, cá nhân chủ nghĩa và 
ích kỷ, người đó chỉ biết đến mình, quyền lợi của mình. Và thậm chí có thể là có những 
người không có khả năng thông cảm ngay cả những người mà họ thương yêu hay gân gũi 
với họ. Nhưng ngay cả với những người như thể, vẫn có thể bày tỏ tầm quan trọng của từ 
bi và tình thương trên cơ sở răng đó là cách tốt nhất để đáp ứng lợi ích cho bản thân họ. 
Họ mong muốn có sức khỏe tốt, sống lâu, và an tâm, hạnh phúc và sung sướng. Và nếu 
đây là những thứ mà họ ham thích, tôi nghe nói rằng có cả băng chứng khoa học là những 
thứ đó có thê được tôn lên bởi cảm nghĩ thương yêu và từ bi... Nhưng là một bác sĩ, bác sĩ 
tâm thần, có lẽ ông phải biết nhiều hơn về những xác nhận khoa học này?" 


"Thưa vâng", tôi đồng ý, "Tôi cho răng rõ ràng là có băng chứng khoa học hậu thuẫn cho 
những xác nhận vê lợi ích vật chât và cảm xúc từ những trạng thái từ bi của tâm". 


"Cho nên tôi nghĩ rằng giáo dục ai đó về những sự việc ấy và các nghiên cứu khoa học tất 
sẽ khích lệ một sỐ người trau dồi trạng thái tâm từ bi...", Đức Đạt Lai Lạt Ma bình luận." 

Nhưng tôi nghĩ rằng ngoải những nghiên cứu khoa học, có những lập luận khác cho rằng 
con người có thể hiểu và cảm nhận từ những những kinh nghiệm thực tiễn hay trực tiếp 


hàng ngày. Thí dụ, bạn có thể vạch ra rằng không có từ bi sẽ dẫn đến một sự tàn nhẫn nào 
đó. Có nhiều thí dụ cho thấy trong một số thực tế ở một mức độ nào đó, người tàn nhẫn 
thường bất hạnh phúc và không vừa lòng như Stalin và Hitler. Những người như vậy 
thường chịu đựng cảm giác khó chịu bất an và sợ sệt dai dẳng. Thậm chí khi họ ngủ tôi 
cho là họ vẫn cảm thấy sợ hãi... Tất cả những điều đó có thê khó hiểu, nhưng một điều 
mà bạn có thể nói là những người như vậy thiếu một cái gì mà bạn có thê tìm thấy ở một 
người từ bi hơn - ý thức về tự do, ý thức xả bỏ, cho nên khi bạn ngủ bạn sẽ nguội đi và 
không nghĩ nữa. Người tàn nhẫn không bao giờ có được kinh nghiệm ấy. Một cái gì đó 
lúc nào cũng kìm kẹp họ, ảnh hưởng tới họ, và họ không thể có được cảm nghĩ buông bỏ, 
ý thức vê tự do." Ngài ngừng một chút, lơ đăng gãi đầu, và tiếp tục."Mặc dầu tôi mới chỉ 
ức đoán, nhưng tôi nghĩ răng nếu bạn hỏi một số người tàn nhẫn: Lúc nào thấy hạnh phúc 
hơn khi ở thời thơ ấu được mẹ chăm sóc và được gần gũi gia đình nhiều hơn hay bây giờ 
khi có nhiều quyền uy hơn, ảnh hưởng và địa vị hơn? Tôi nghĩ rằng họ sẽ trả lời họ thích 
hơn lúc còn nhỏ. Tôi nghĩ rằng cả đến Stalin cũng được thương yêu bởi người mẹ khi còn 
thơ âu." 


Tôi nhận xét, "Đưa Stalin ra, tôi nghĩ Ngài đã tìm ra một thí dụ điển hình chứng minh 
điều Ngài nói, về hậu quả của cuộc sống không từ bi. Ai ai cũng biết hai đặc điểm trong 
trong cá tính của ông ta là tàn nhẫn và nghi kị. Stalin xem tàn nhẫn là một đức hạnh, thực 
tế là ông ta đã đổi tên Djugashvili thành Stalin, có nghĩa là "con người thép" Và trong 
cuộc đời ông ta ông càng tàn nhẫn ông ta lại càng trở nên nghỉ kị. Sự nghi kị của ông ta ai 
cũng biết. Rốt cuộc sợ hãi và nghi kị người khác dẫn đến những cuộc thanh trừng lớn và 
những chiến dịch chống lại nhiều nhóm người khác ở đất nước ông ta, dẫn đến tù đầy và 
hành quyết hàng triệu người. Nhưng ông vẫn thấy kẻ thù ở khắp nơi. Không lâu trước khi 
ông chết, ông ta đã nói với Nikita Khruschev, "tôi không tin ai cả, kể cả chính tôi nữa". 
Lúc cuối đời ông ta còn thù địch cả với bộ tham mưu tin cân nhất của ông. Rõ ràng là 
cảng tàn nhẫn và oai quyền, ông ta càng bất hạnh phúc. Một người bạn của ông đã nói 
cuối cùng nét nhân tính duy nhất của ông đề lại là sự bất hạnh của ông. Svetlana, con gái 
của ông mô tả ông sao mà khổ vì cô đơn và trống trải đến mức ông không còn tin tưởng 
là người ta có thể thực sự thành thực hay nhiệt tâm. 


"Dầu sao, tôi biết thật khó mà hiểu được một con người như Stalin và tại sao họ có thể 
làm được những việc kinh khủng như vậy. Nhưng một trong những điểm mà chúng ta nói 
tới là ngay cả những thí dụ cực đoan về người tàn nhẫn họ cũng luyến tiếc quá khứ khi 
nhìn lại một số khía cạnh êm đềm hơn trong thời thơ âu của họ, như tình thương yêu từ 
người mẹ. Nhưng sẽ ra sao đối với nhiều người không có tuổi thơ êm đềm hay không có 
người mẹ thương yêu? Những người bị ngược đãi vân vân? Hiện tại, chúng ta đang thảo 
luận về đề tài từ bi, Để mọi người phát tâm từ bi Ngài có nghĩ rằng họ cần được chăm sóc 
nuôi dưỡng bởi những bậc cha mẹ hay bảo mẫu có tính ân cần và tình cảm không?" 


"Vâng, tôi nghĩ điều đó rất quan trọng."Ngài ngưng một chút, tự động lần tràng hạt một 
cách khéo léo trong những ngón tay của Ngài và ngẫm nghĩ." Có một số người, ngay từ 
lúc đầu, chịu nhiều đau khổ và thiếu tình cảm của người khác.- cho nên sau này trong đời 
sông hầu như họ không có cảm tính con người, không có khả năng từ bị và tình cảm, 
những người đó rất nhần tâm và tàn bạo..." Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại nữa, và dường 
như cân nhắc vẫn đề một cách nghiêm chỉnh một lúc. Khi Ngài cúi xuống uống trà, ngay 


đường nét đôi vai Ngài cũng cho thấy Ngài đang suy nghĩ lung lắm. Ngài không chứng tỏ 
ra ý định tiếp tục ngay, và chúng tôi lặng lẽ uống trà. Cuối cùng Ngài nhún vai như thể 
thừa nhận Ngài không có giải pháp. 


"Vậy Ngài có nghĩ là những kỹ thuật nâng cao sự đồng cảm và phát triển từ bi sẽ không 
giúp ích gì cho hạng người có một quá trình khó khăn nhu vậy?" 


"Bao giờ các lợi ích cũng có mức độ khác nhau nhận được khi thực hành những phương 
pháp và kỹ thuật khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng biệt của môi người", Ngài 
giảng giải. "Cũng có thê trong một sô trường hợp những kỹ thuật ây hoàn toàn vô hiệu 
quả..." 


Cố gắng làm sáng tỏ, tôi cắt ngang: "Những kỹ thuật đặc biệt để nâng cao từ bi mà Ngài 
nói đên là...? 


"Đó là điều mà chúng ta vừa nói đến. Trước nhất, nhờ học hỏi, hoàn toàn hiểu biết giá trỊ 
của từ bi - nó cho bạn cảm tưởng tin chắc và quyết tâm. Rồi sử dụng các phương pháp 
nâng cao sự đồng cảm, như dùng óc tưởng tượng, sáng tạo và hình dung mình trong tình 
cảnh của người khác. Và cuôi tuân này trong cuộc nói chuyện trước công chúng, chúng ta 
sẽ bàn về một sỐ bài tập hay cách thực hành mà bạn sẽ tu tập như cách tu tập Tong-Len, 
dùng để củng cố từ bi của bạn. Nhưng tôi nghĩ rằng quan trọng là phải nhớ răng những kỹ 
thuật này như sự tu tập Tong Len,được phát triển đề giúp ích càng nhiều càng tốt, ít nhất 
cũng một phần nhân loại. Nhưng không bao giỜ CÓ thể mong ước là kỹ thuật ấy có thê 
giúp ích cho 100 phần trăm con người, toàn thê dân số con người. 


"Nhưng vấn đề chính thực ra là nếu chúng ta nói đến những phuơng pháp khác nhau để 
phát triển từ bi -- điều quan trọng là người ta có thành thực nỗ lực trong việc phát triển 
khả năng phát tâm từ bi không. Mức độ mà họ thực sự có thê trau dồi từ bi tùy thuộc vào 
quá nhiều sự thay đổi, ai có thể nói được? Nhưng nếu họ hết sức nỗ lực, nhằm tử tế hơn, 
để trau dôi từ bi, và làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, rồi thì đến cuối ngày, họ có thể nói 
"Ít nhất tôi đã làm hết mình". 


-—-oÔO--- 
LỢI ÍCH CỦA TỪ BI 


Trong những năm vừa qua đã có nhiều cuộc nghiên cứu ủng hộ ý kiến cho rằng phát triển 
từ bi và vị tha đã có một tác động tích cực về sức khỏe thể chất và cảm xúc. Thí dụ trong 
một thử nghiệm nổi tiếng, David MacClelland, một nhà tâm lý học thuộc Đại Học 
Harvard cho một nhóm sinh viên xem cuốn phim về Mẹ Teresa hoạt động giúp những 
người đau yếu và nghèo khổ tại Calcutta. Những sinh viên này thuật lại cuỗn phim kích 
thích cảm nghĩ từ bị. Sau đó nhà tâm lý học này phân tích nước bọt của các sinh viên này 
và phát hiện ra có sự gia tăng chất immuno-globulin-A, một kháng thể có thể giúp chống 
lấy nhiễm đường hô hấp. Trong một cuộc khảo cứu khác của James House tại Trung Tắm 
Nghiên Cứu của Đại Học Michigan, những nhà nghiên cứu thấy làm những công việc 
thiện nguyện đều đặn, tương tác với người khác bằng thái độ từ bi và ân cần, tăng tuổi 


thọ thêm và chắc chắn là tăng sức sống chung. Nhiều nhà nghiên cứu khác trong lĩnh vực 
mới về tâm-thê trong y học đã chứng minh những khám phá tương tự, dân chứng trạng 
thái tích cực của tâm có thê cải thiện sức khỏe thê chât của chúng ta. 


Thêm vào hiệu quả lợi ích về sức khỏe thê chất của ta, có bằng chứng là từ bi và ứng xử 
chu đáo có lợi cho sức khỏe xúc cảm. Những cuộc nghiên cứu cho thấy chìa tay ra giúp 
đỡ người khác có thể đem lại cảm giác hạnh phúc, điềm tĩnh hơn, và ít chán nản hơn 
Trong một cuộc nghiên cứu ba mươi năm của một nhóm tốt nghiệp tại Đại Học Harvard, 
nhà nghiên cứu George Vaillant kết luận, thực tế áp dụng lối sống vị tha là một thành tố 
cốt yêu có lợi cho sức khỏe tỉnh thần. Một cuộc khảo sát khác của Allan Luks, được tiến 
hành với vài ngàn người thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người 
khác, cho thấy hơn 90 phần trăm những người tình nguyện ây báo cáo họ “hân hoan" liên 
tưởng đến hoạt động này, có đặc điểm là cảm thấy ấm áp tình người, nhiều nghị lực hơn, 
hồ như phớn phở. Họ cũng cảm thấy cảm giác bình thản rõ ràng, và nâng cao giá trị của 
mình sau hành động mà cách ứng xử chu đáo không chỉ mang lại tác động nuôi dưỡng 
xúc cảm mà người ta còn thấy rằng sự điềm tĩnh của người giúp đỡ liên quan đến sự giảm 
bớt các loại rồi loạn thể chất do căng thăng. 


Trong khi rõ ràng bằng chứng khoa học là hậu thuẫn cho lập trường Đức Đạt Lai Lạt Ma 
về giá trị thực sự và thực tiễn của từ bị, ta không cần phải chỉ dựa vào những công cuộc 
thử nghiệm và khảo sát để xác định sự đứng đắn của quan điểm này. Chúng ta có thể 
nhận ra sự liên quan chặt chế của quan tâm, từ bi, và hạnh phúc riêng tư trong. đời sống 
của chúng ta và đời sông của những người chung quanh. Joseph, một nhà thầu xấy cất sáu 
mươi tuổi, mà tôi gặp vài năm nay, là một minh họa tốt cho việc này. Trong ba mươi 
năm, Joseph điều khiển công việc kiếm tiền dễ dàng, lợi dụng việc xây cất tăng vọt 
dường như vô tận tại Ar1zona để trở thành triệu phú. Tuy nhiên vào cuối thập niên 80, 
việc buôn bán bất động sản địa óc đồ vỡ tôi tệ nhất trong lịch sử Ar1zona. Joseph bị thiệt 
hại nặng và mất mọi thứ. Cuối cùng ông phải tuyên bố phá sản Những khó khăn về tài 
chánh gây căng thăng trong hôn nhân của ông, dẫn đến ly dị sau 25 năm chung sống. 
Không đáng ngạc nhiên lắm, Joseph đã không chịu đựng được mọi sự. ông bắt đầu uống 
rượu nhiều. May mắn là cuối cùng ông đã bỏ được rượu nhờ sự giúp đỡ của Hội Bài Trừ 
Rượu (AA). Là thành viên trong hoạt động của Hội này, ông trở thành người bảo trợ, và 
giúp người khác chừa rượu. Ông nhận ra ông rất vui trong vai trò bảo trợ, chìa tay giúp 
người khác, và tình nguyện gia nhập vào các tô chức khác. ông đã đem kinh nghiệm làm 
ăn của ông đề giúp đỡ những người bị thiệt thòi kinh tế. Nói về đời sống hiện tại, ông nói, 
"Hiện tôi có một cơ sở tân trang nhỏ Cơ sở này có thu nhập vừa phải, nhưng tôi hiểu rằng 
tôi sẽ không bao giờ giàu có băng trước đây. Điều nực cười là tuy vậy tôi thực sự không 
muốn có tiền như truớc đây nữa. Tôi muốn dành nhiều thì giờ tình nguyện làm cho các 
đội ngũ khác nhau, trực tiếp làm việc với mọi người, và giúp đỡ họ bằng tất cả khả năng 
của tôi. Những ngày này, tôi cảm thấy hoàn toàn vui sướng từng ngày hơn là cả tháng 
kiếm được nhiều tiền. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời tôi." 


-—=OÔO--- 


THIÊN ĐỊNH VẺ TỪ BI 


Như đã hứa trong khi đàm đạo, đúng theo lời Ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma kết thúc bài 
giảng trước công chúng bằng một cuộc hành thiền về từ bi. Đó là một bài tập đơn giản. 
Tuy vậy bằng một lối nói mạnh mẽ và tao nhã, đường như Ngài tóm tắt và kết tỉnh lại 
cuộc thảo luận về từ bi trước đây, biến nó thành một buổi tập chính thức trong năm phút, 
trực tiếp vào ngay điểm. 


Muốn phát tâm từ bi, bạn bắt đầu bằng cách công nhận bạn không muốn khổ đau và bạn 
có quyền có hạnh phúc. Điều này có thể được kiểm chứng hay được công nhận là đúng 
bằng kinh nghiệm của bạn. Rồi bạn công nhận những người khác, cũng giống như bạn, 
cũng không muốn khổ đau và cũng có quyền có hạnh phúc. Vậy nên việc đó trở thành cơ 
sở để bạn phát tâm từ bi. 


"Vậy... hôm nay chúng ta hãy thiền định về từ bi. Bắt đầu mường tượng đến một người 
hết sức đau khổ, một người đau đớn hay ở trong một tình trạng rất bất hạnh. Trong ba 
phút đầu thiền tập, suy ngẫm về đau khổ của một cá nhân theo phép phân tích - hãy nghĩ 
đến sự đau khổ dữ dội và tình trạng sống bắt hạnh của người ấy. Sau khi nghĩ đến sự đau 
khổ của người ấy trong vài phút, kế đến, cố gắng liên hệ việc đó đến chính mình, nghĩ 
rằng cá nhân ấy cũng có khả năng chứng nghiệm đau khổ, niềm vui và hạnh phúc, và 
cũng đau khổ như mình đau khổ. Rồi, có gắng để câu trả lời tự nhiên của bạn phát sinh - 
một cảm tính từ bi tự nhiên đối với người ấy. Cố gắng đi đến kết luận, hãy nghĩ xem bạn 
mong muốn người ấy thoát khỏi khổ đau mạnh đến đâu. Giải quyết điều đó sẽ giúp người 
đó thoát khỏi khổ đau. Cuối cùng, hãy trụ tâm vào loại kết luận hay giải pháp đó, và trong 
mấy phút cuối cùng của buổi thiền tập, cố gắng phát tâm trong một trạng thái từ bi hay 
thương yêu." 


Với lời giảng trên, Đức Đạt Lai Lạt Ma khoanh chân ngồi trong tư thế thiền định, hoàn 
toàn bất động Ngài hành thiền cùng với cử tọa. Một sự im lặng hoàn toàn. Nhưng có điều 
gì đó đang khơi dậy trong khi ngôi ở cuộc họp sáng đó. Tôi nghĩ rằng cả đến người cứng 
CỎI nhất cũng không thể tránh bị lay chuyền khi bị vấy quanh bởi một nghìn rưởi người, 
mỗi người đều năm giữ tư tưởng từ bị trong tâm. Sau một vài phút, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
thốt lên một câu kinh bằng tiếng Tây Tạng, giọng của Ngài trầm trầm, nhịp nhàng, lên 
bồng xuống trầm gây lắng dịu và khoan khoái. 


-ooOoo- 


PHÀN II - CẢI ĐI SỰ KHỎ ĐAU 
-ooOoo- 
CHƯƠNG 8 - ĐÓI ĐẦU VỚI KHÔ ĐAU 
Vào thời Đức Phật, một phụ nữ tên Kisagotami đau khổ vì đứa con duy nhất của bà bị 


chết. Không thể chấp nhận sự việc ấy, bà chạy gặp hết người này đến người khác để tìm 
thuôc cứu đứa bé sông lại. Người ta đôn Đức Phật có loại thuôc đó. 


Kisagotami liền tìm đến Đức Phật, bà cung kính chào Ngài và thưa: "Thưa Ngài, có phải 
Ngài có thê làm ra thứ thuôc cứu được đứa con của tôi phải không?" 


Đức Phật trả lời: "Ta biết thứ thuốc đó, nhưng muốn làm ra thứ thuốc đó, ta cần phải một 
sô chât liệu." 


Nhẹ người, bà hỏi: "Ngài cần chất liệu gì? 
"Mang cho ta một năm hạt cải" 


Người đàn bà này hứa sẽ mang đến cho Ngài nhưng khi bà sắp sửa đi, Ngài nói thêm " Ta 
cân hạt giông cải lây từ một gia đình không có con cái, chông vợ, cha mẹ, hay người làm 
đã chết" 


Bà ta đồng ý và bắt đầu đi đến hết nhà này đến nhà kia đề tìm xin hạt cải. Nhà nào cũng 
đồng ý cho bà hạt giống, nhưng khi bà hỏi trong nhà này có ai đã chết không, thì bà 
không thể tìm ra nhà không có ai chết - nhà này thì con gái chết, nhà kia thì người làm 
chết, nhà nọ thì chồng hay cha mẹ chết. Kisagotami không thể tìm được một nhà nào 
thoát khỏi sự đau đớn của cái chết. Thấy không phải chỉ mình bà đau khổ, bà đã thôi 
không giữ thi hài của đứa con và quay về với Đức Phật, với tâm lòng đại bi Ngài nói: 
"Không phải chỉ mình bà mất con, chết là một qui luật đối với tất cả chúng sanh, không 
có cái gì trường tồn". 


Cuộc tìm kiếm đã dạy cho bà biết không ai thoát khỏi khổ đau và mất mát. Không phải 
chỉ mình bà chịu bất hạnh khủng khiếp đó. Hiểu thấu bản chất vấn đề cũng không loại bỏ 
được đau khổ không tránh được do mất mát, nhưng nó giảm bớt đau đớn do cố gắng 
chống lại thực tế buồn thảm của cuộc đời. 


Mặc dù đau đớn và khổ đau là hiện tượng phổ biến của con người, nhưng không có nghĩa 
là chúng ta đễ dàng chấp nhận chúng. Con người đã chế ra một kho tàng rộng lớn những 
chiến lược để tránh phải chịu đau khổ. Đôi khi chúng ta dùng những phương tiện bên 
ngoài như hóa chất - làm giảm hay dùng thuốc cho những cảm xúc đau đớn bằng thuốc 
men hay rượu cồn. Chúng ta còn có một loại cơ cấu bên trong - phòng thủ tâm lý, thường 
là vô thức, làm vật đệm cho chúng ta không cảm thấy xúc cảm quá đau đớn và buôn bã 
khi chúng ta đối đầu với khó khăn. Đôi khi những cơ cấu phòng thủ này rất thô sơ, như 
dễ dàng từ chối không công nhận đang có khó khăn. Có những lúc, chúng ta có thể mơ hồ 
công nhận chúng ta có khó khăn nhưng lại vùi đầu vào nhiều trò giải trí hay tiêu khiển để 
khỏi bận tâm đến nó. Hay chúng ta có thể đoán già đoán non không thê chấp nhận chúng 
ta gặp khó khăn, vô tình đồ lỗi cho họ và trách cứ họ về sự đau khô của chúng ta."Vâng, 
tôi khổ sở, nhưng không phải là tôi có khó khăn, mà các người cũng có khó khăn. Nếu 
không phải là ông chủ chết tiệt đó lúc nào cũng làm tôi gặp khó khăn (hoặc "đối tác phớt 
lờ tôi"... ) thì tôi sẽ không sao cả". 


Khổ đau chỉ có thể tạm thời tránh được. Nhưng giống như bệnh nan y không thể chữa 
khỏi hăn được (hoặc có lẽ thuôc men chỉ chữa được trên bê mặt nhưng lại che dâu triệu 
chúng không chữa khỏi được căn bệnh cơ bản) chứng bệnh cứ nhức nhôi và nặng thêm. 


Cảm giác phân khích do ma túy hay rượu tất nhiên làm giảm đau một lúc, nhưng tiếp tục 
dùng chúng, thân thể sẽ suy tàn và phương hại đến xã hội có thể gây nên nhiều đau khổ 
còn hơn cả sự bất mãn càng ngày càng lớn hay đau khổ nhiều về tình cảm dẫn chúng ta 
đến những chất say ấy ngay lúc đầu. Sự phòng thủ tâm lý bên trong như sự phủ nhận hay 
Sự Ức chế có thê che chở và bảo vệ chúng ta không cảm thấy đau khổ lâu hơn một chút, 
nhưng vẫn không làm cho khổ đau biến mắt. Randall mất người cha bị bệnh ung thư hơn 
một năm qua. Anh rất gần gũi với người cha, và vào lúc ấy ai cũng ngạc nhiên thấy anh 
vững vàng trước cái chết của cha anh đến như thế. Anh giải thích băng một giọng nói 
trầm tĩnh: "Đương nhiên tôi buôn, nhưng tôi thực sự không sao cả, tôi sẽ rất nhớ ông, 
nhưng dòng đời vẫn trôi chảy. Dầu sao tôi cũng không thể tập trung vào việc nhớ ông 
ngay bây giờ, tôi phải thu xếp tang lễ và trông nom tài sản của ông cho mẹ tôi...Nhưng tôi 
sẽ không sao cả," anh làm mọi người yên tâm. Tuy nhiên một năm sau, ngay sau ngày giỗ 
của cha anh, Randall bắt đầu rơi vào tình trạng buồn phiền nghiêm trọng. Anh đến Ấp tôi 
và giải thích: "Tôi không hiểu nổi cái gì sinh ra sự buôn phiền này. Hiện giờ mọi việc đều 
tốt đẹp. Không thể là do cái chết của cha tôi, ông mất đã hơn một năm rồi tôi đã chấp 
nhận cái chết của ông. Tuy nhiên chỉ cần chữa bệnh chút ít, vấn đề đã trở nên rõ ràng, 
trong lúc có kìm nén cảm xúc, để "đứng vững ' anh chưa bao giờ đối phó đầy đủ với cảm 
giác mất mát và đau buồn. Những cảm giác đó tiếp tục phát triển và cuối cùng hiện 
nguyên hình là trạng thái buồn nản quá sức chịu đựng bắt buộc anh phải đối phó. 


Trong trường hợp của Randall, bệnh trầm cảm của anh tan đi khá nhanh khi chúng ta tập 
trung vào sự đau đớn và cảm nghĩ mất mát của anh, và anh hoàn toàn có thể đương đầu 
và trải qua sự đau buồn của anh. Tuy nhiên, đôi khi, vô tình là những chiến lược nhằm đề 
tránh vấp vấn đề của chúng ta phải khó khăn lại càng làm trầm trọng thêm - ăn sâu vào cơ 
cầu ứng phó và khắc sâu vào cá tính của chúng ta và rất khó trục xuất nó ra khỏi. Ví dụ 
đa số chúng ta có người bạn bè, người quen hay người nhà tránh khó khăn bằng cách đồ 
cho người khác và trách cứ họ - buộc tội người khác mà thực ra chính mình là người có 
lỗi. Chắc chắn đây không phải là một phương pháp hữu hiệu để loại bỏ khó khăn, tuy 
nhiên, nhiều người đã phải sống một đời bất hạnh chừng nào mà họ còn tiếp tục theo kiểu 
ây. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa ra chi tiết cách giải quyết vấn đề khổ đau của con người - cách 
giải quyết cơ bản là bao gồm niềm tin vào khả năng thoát khỏi khổ đau nhưng bắt đầu 
bằng sự chấp nhận khổ đau là một sự thật tự nhiên trong cuộc sống của con người, và can 
đảm đương đầu với các khó khăn gặp phải. 


Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khó khăn nhất định phát sinh. Những khó khăn 
lớn nhất trong đời sống là những khó khăn không thể tránh được phải đương đầu như già, 
bệnh và chết. Cố gắng tránh các khó khăn hay đơn giản là không nghĩ đến chúng chỉ có 
thể dịu đi tạm thời, nhưng tôi nghĩ có một cách giải quyết vấn đề tốt hơn. Nếu bạn trực 
tiếp đối đầu với khổ đau, bạn sẽ ở trong một vị thế tốt để đánh giá đúng chiều sâu và bản 
chất của vấn đề. Nếu bạn ở trong một trận đánh chừng nào mà bạn vẫn không hiểu tình 
trạng kẻ địch và khả năng chiến đấu của địch, bạn sẽ hoàn toàn không sẵn sàng và tê liệt 
bởi sợ hãi. Tuy nhiên nếu bạn biết rõ khả năng chiến đấu của đối thủ, loại vũ khínào kẻ 
địch sử dụng vân vân..., bạn sẽ ở trong một vị thế tốt hơn nhiều khi bạn lắm trận. Cũng 


giống như vậy, nếu bạn phải đương đầu với những khó khăn thay vì tránh chúng, bạn sẽ ở 
trong một vị thê tôt hơn đê đương đâu với chúng." 


Cách giải quyết những khó khăn này rõ ràng hợp lý, nhưng nhân mạnh vấn đề thêm một 
chút nữa, tôi hỏi: "Vâng, nhưng ngộ nhớ có lúc Ngài phải trực tiêp đôi đâu với hó khăn, 
mả không tìm ra được giải pháp thì sao?" Thật khó mà dôi phó " 


"Nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn vẫn là phải đương đầu với nó”. Ngài trả lời với một tinh 
thần thượng võ."Thí dụ như, bạn có thể coi những vấn đề già và chết là tiêu cực, không ai 
mong muôn, và cố găng quên chúng đi. Nhưng cuối cùng, những chuyện ấy vẫn đến. Và 
nêu bạn tránh không nghĩ đến chúng, vào một ngày nào đó, một trong những chuyện đó 
xây ra, bạn sẽ bị xôc nguyên nhân của tình trạng khó chịu tinh thần không chịu đựng nỗi. 
Tuy nhiên, nếu bạn bỏ chút ít thì giờ nghĩ về tuôi già, cái chết, và những điều bất hạnh 
khác, tâm bạn sẽ vững vàng hơn khi những chuyện đó xây đến vì bạn đã quen thưộc với 
những vấn đề ấy và các loại đau khổ và đã lường trước chúng sẽ xây ra. 


"Đó là lý do tại sao tôi tin là rất hữu ích khi tự mình chuẩn bị trước để không bị ngỡ 
ngàng trước những khổ đau mà bạn phải gặp. Lại sử dụng phép so sánh với trận chiến 
một lần nữa suy ngẫm về khổ đau có thể được coi như cuộc tập trận. Người chưa bao giờ 
nghe nói về chiến tranh, súng ống, bom đạn và vân vân sẽ hết sức sợ hãi khi ra chiến 
trường. Nhưng qua các tập luyện quân sự, tâm bạn có thể làm cho tâm trí bạn quen với 
những gì có thê xây ra, cho nên nếu chiến tranh nổ ra, nó sẽ không quá khắc nghiệt đối 
với bạn" 


"Vậy thì, tôi có thê hiểu cách làm quen với những loại khổ đau mà chúng ta gặp phải có 
một tác dụng giảm bớt sợ hãi, nhưng hình như là đôi khi không có sự chọn lựa nào khác 
ngoài khổ đau có thê xây ra trong một số tình thế khó xử. Làm sao chúng ta có thê tránh 
lo lắng trong những trường hợp ấy?" 


"Hãy thí dụ một trường hợp khó xử? 


Tôi ngừng lại để cân nhắc ." Như thế này, thí dụ, một người đàn bà mang thai và qua xét 
nghiệm nước ối (amniocentesis) người ta phát hiện ra đứa trẻ sẽ bị khuyết tật bẩm sinh 
nghiêm trọng. Họ nhận ra đứa trẻ sẽ bị tàn tật nặng về tinh thần hay thân thể. Cho nên, 
hiển nhiên là người đàn bà sẽ hết sức lo ấu vì không biết phải làm gì. Bà ta có thể chọn 
cách làm điều gì đó trước tình trạng ấy và có thê phá thai, để đứa trẻ khỏi phải suốt đời 
đau khổ nhưng người đàn bà đó sẽ bị dày vò bởi cảm nghĩ mắt mát lớn lao và đau đớn và 
có thê trải qua những cảm nghĩ khác như tội lỗi. Hoặc, bà ta có thể chọn cách đề sự việc 
đi theo tiến trình tự nhiên và đứa bé ra đời. Nhưng rồi bà ta sẽ phải đối đầu suốt cuộc đời 
khó khăn và đau khổ cho chính mình và đứa con." 


Đức Đạt Lai Lạt Ma chăm chú lắng nghe khi tôi nói. Bằng một giọng có phần đăm chiêu, 
Ngài trả lời, " Cách giải quyết những vấn đề này dù là theo cách nhìn Tây Phương hay 
Phật Giáo thì những loại tình trạng khó xử này quả là rất khó khăn, rất khó khăn. Bây giờ 
theo thí dụ của ông về quyết định phá thai vì khuyết tật bẩm sinh - không ai thực sự biết 
rút cục là cái gì có thể tốt hơn. Thậm chí nếu đứa trẻ sinh ra tật nguyên, rút cục điều đó 


có thể là tốt hơn cho người mẹ, hay cho gia đình hay chính đứa trẻ. Nhưng cũng có thể là 
tính đến hậu quả về lâu về dài sau này, tốt hơn là nên phá thai, vì rút cục điều đó có thê là 
tích cực. Nhưng ai là người quyết định đây? Quả là khó khăn. Thậm chí từ quan điểm 
Phật Giáo, loại phán xét đó vượt quá khả năng lý trí của chúng tôi." Ngài ngưng một chút 
và thêm, "tuy nhiên tôi nghĩ hoàn cảnh và niềm tin của họ sẽ đóng một vai trò trong cách 
ứng phó loại tình trạng khó khăn của những người đặc biệt này." 


Chúng tôi ngồi im lặng. 


Lắc lắc cái đầu, cuối cùng Ngài nói, "Bằng cách suy ngẫm về các loại khổ đau mà ta đề 
cập đến, bạn có thể chuẩn bị tinh thần trước những vấn đề đó ở một mức độ nào đó, bằng 
cách tự mình nhớ đến những sự việc mà bạn có thê tình cờ biết về những loại tình trạng 
khó xử trong đời. Cho nên bạn có thê chuẩn bị tỉnh thần trước. Nhưng bạn đừng nên quên 
sự thật là điều này không làm nhẹ bớt tình hình. Nó có thể giúp bạn có tỉnh thần đề đối 
phó, giảm thiêu sợ hãi vân vân... nhưng tự nó không giảm bớt khó khăn. Chăng hạn, nếu 
một đứa trẻ bị khuyết tật bâm sinh sẽ ra đời, dầu cho trước đó tinh thần bạn có mạnh thế 
nào đi nữa, bạn vẫn phải tìm cách đối phó vấn đề. Cho nên. việc này vẫn còn khó khăn." 


Trong khi Ngài nói, giọng ngài có vẻ buồn bã.- hơn là một nốt nhạc mà có lẽ là một hợp 
âm. Nhưng bên dưới giai điệu này, không phải là một giai điệu vô vọng. Trọn một phút 
Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng nói, nhìn chằm chằm qua cửa sô như thê tìm cái gì ngoài thế 
giới bao la, rồi lại tiếp tục, "Thực ra không có gì có thể tránh khỏi sự thật khổ đau là một 
phần trong đời sống. Và đương nhiên chúng ta có khuynh hướng tự nhiên không thích 
khổ đau và khó khăn. Nhưng tôi nghĩ rằng người bình thường không quan niệm chính 
bản chất của cuộc sống có đặc tính khổ đau..".Đức Đạt Lai Lạt Ma bỗng nhiên bắt đầu 
cười "Tôi có ý nói là vào ngày sinh nhật của bạn, người ta thường nói,"Chúc Ngày Sinh 
Nhật vui vẻ" khi thực tế là ngày sinh nhật là ngày sự ra đời khổ đau của bạn. Nhưng 
không ai nói "Chúc Mừng sinh nhật khổ đau " Ngài đùa. 


"Chấp nhận khổ đau là một phần của cuộc sống hàng ngày, bạn có thể bắt đầu xét đến 
những nhân tô thường gây cho bạn cảm nghĩ không thỏa mãn và bất hạnh tinh thần. Nói 
chung, chẳng hạn, bạn cảm thấy VUI Sướng nếu bạn hoặc người thân của bạn nhận được 
những lời khen, danh tiếng, của cải, và những chuyện thích thú khác. Và bạn cảm thấy 
không hạnh phúc, và bắt mãn, nếu bạn không đạt được những thứ â ấy hay nếu địch thủ của 
bạn lại có những thứ ấy. Tuy nhien nếu bạn nhìn vào cuộc sông thường ngày, bạn thường 
thấy có quá nhiều các nhân tố và hoàn cảnh gây đau đớn, khô sở và cảm tưởng bất toại 
nguyện, trong khi những hoàn cảnh đem niềm vui và hạnh phúc thì lại tương đối hiếm. 
Đó là điều mà ta phải chịu đựng dù thích hay không thích. Vì đó là thực tế của cuộc sống 
của chúng ta, thái độ đối với khổ đau của ta cần được thay đôi. Thái độ đối với khổ đau 
trở nên rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cách ta phải đối phó với khổ đau khi nó phát 
sinh. Bây giờ, thái độ thông thường của chúng ta vôn rất ghét và không chịu dược đau 
đớn và đau khổ của chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể thay, đổi thái độ của chúng ta 
đổi với khổ đau, áp dụng một thái độ để ta chịu đựng được nó tốt hơn, như vậy nó có thể 
giúp chúng ta nhiều trong việc chống lại những cảm tưởng bắt hạnh, bất toại nguyện và 
bắt mãn về tỉnh thân 


"Cá nhân tôi, sự tu tập giúp chịu đựng khô đau mạnh và có hiệu quả nhất là thấy và hiểu 
khổ đau là bản chất tiềm ấn của samsara (luân hồi) [*J khói cuộc sông chưa giác ngộ. Bây 
giờ khi bạn kinh qua đau đớn về thê xác hay những vấn đề khác, đương nhiên ngay lúc ây 
bạn có cảm nghĩ, " ôi chao, nỗi đau này quá khó chịu' Có một cảm giác không chấp nhận 
liên quan đến khổ đau đó, hồ như cảm nghĩ, 'ôi, tôi không thể chịu đựng được. Nhưng 
vào lúc ấy, nếu bạn nhìn vào tình huống dưới một góc độ khác, và nhận ra rằng chính xác 
thân này, Ngài đập tay lên đề biểu thị là có cơ sở thực sự của khổ đau thì bạn sẽ bớt cảm 
nghĩ không chấp nhận - cái cảm nghĩ đường như bạn không đáng phải đau khổ, và bạn là 
nạn nhân. Cho nên một khi bạn hiểu và chấp nhận thực tế, thi việc chịu đựng khổ đau chỉ 
là một điều bình thường tự nhiên . 


[*J Samsara (Tiê lễng Sanskrit, luân hôi) mà đặc điểm của nó là tình trạng cuộc 
sống có chu kỳ sông, chết và tái sanh vô tận. Từ này cũng nhắc đến tình trạng 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta có đặc tính là khô đau. Tắt cả chúng sanh đều 
ở trong trạng thái đó, bị đẩy tới bởi những dấu ấn của nghiệp từ những hành 
động quá khứ và những trạng thái "ảo tưởng" tiêu cực của tâm, cho đến khi ta 
loại bỏ được tắt cả những khuynh hướng tiểu cực trong tâm và đạt được tình 
trạng giải thoái. 


"Vì thế, thí dụ, khi đối phó với vấn đề khổ đau mà người dân Tây Tạng đã phải chịu 
đựng, ở một mức độ nào đó bạn có thể nhìn vảo tình thế và cảm thấy choáng váng, băn 
khoăn lo lắng."Làm sao điều , đó có thể xây ra trên thế gian này ?" Nhưng từ một góc cạnh 
khác bạn cũng có thê suy ngẫm về sự thật là Tây Tạng cũng ở trong luân hồi" „ Ngài cười, 

"như hành tỉnh này và toàn thê giải Ngân hà". Ngài lại cười. "Vì vậy nên, dầu Sao, tÔI 
cũng nghĩ là cách bạn nhận thức cuộc sống nói chung đóng một vai trò trong thái độ đối 
với khô đau. Chẳng hạn, nếu cách nhìn căn bản của bạn là rằng đau khổ là tiêu cực và 
phải cố tránh với bất cứ giá nào, trong một ý nghĩa nào đó, đây là dấu hiệu thất bại, như 
vậy nó sẽ thêm phần lo âu và kém sức chịu đựng khi bạn gặp hoàn cảnh khó khăn, một 
cảm giác bị áp đảo. Mặt khác, nếu cơ bản là bạn nhìn nhận khổ đau là một phần tất yếu 
trong cuộc sông của bạn, thì chắc chắn điều đó làm cho bạn chịu đựng được nhiều hơn 
những nghịch cảnh của cuộc đời. Và không có sức chịu đựng nảo đó đối VỚI khổ đau, đời 
sông của bạn trở nên khổ sở, tựa như bạn trải qua một đêm bất hạnh. Đêm ấy dường như 
bất tận và đường như không bao giờ chấm dứt." 


"Dường như đôi với tôi khi Ngài nói vê bản chât tiêm ân của cuộc sông có đặc điêm là 
khô đau, căn bản là bât toại nguyện, có vẻ là một quan điêm khá bị quan, thực sự làm nản 
lòng”. Tôi nhận xét. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma nhanh chóng làm sáng tỏ: "Khi tôi nói đến bản chất bất toại nguyện 
của cuộc sống, ta cần hiểu rằng đây là bối cảnh chung của Đạo Phật. Những suy ngâm đó 
phải được hiểu trong bối cảnh thích hợp, trong khuôn khổ Đạo Phật. Nếu quan điêm khổ 
đau phải được nhìn nhận trong bối cảnh thích hợp, tôi đồng ý là có một nguy cơ hoặc 
thậm chí có khả năng hiểu lầm cách giải quyết này là khá bi quan và tiêu cực. Do đó, 
quan trọng là phải hiểu được lập trường căn bản của Phật Giáo đối với toàn bộ vấn đề 
khổ đau. Chúng ta thấy trong những lời giáo huân trước công chúng của Đức Phật, vẫn đề 


đầu tiên Ngài dạy là nguyên tắc của Tứ Diệu Đế, Đề thứ nhất là chân lý về khổ đau. Nơi 
đây nhân mạnh về sự hiểu biết bản chất khổ đau của cuộc sống. 


"Vấn đề phải nhớ là lý do tại sao phải suy ngẫm về khổ đau lại quá quan trọng là vì có 
khả năng thoát ra, có sự lựa chọn. Có khả năng thoát khỏi. Bằng cách loại bỏ nguyên 
nhân của khổ đau, có thể đạt được tình trạng giải thoát, tình trạng thoát khỏi khô đau. 
Theo tư tưởng Phật Giáo,nguyên nhân căn bản của khổ đau là do vô minh, tham ái và sân 
hận. Những điều này được gọi "tam độc của tâm". Những từ này có ý nghĩa rộng đặc biệt 
trong văn cảnh Phật Giáo. Thí dụ, vô minh' không có nghĩa là thiếu tin tức được dùng 
theo nghĩa quen thuộc hàng ngày mà là nói đến nhận thức sai lầm căn bản về bản chất 
thực sự của cái ngã và tất cả các hiện tượng. Bằng cách phát triển tuệ giác vào bản chất 
thực sự của thực tế và loại bỏ trạng thái phiền não của tâm như tham và sân, ta có thể 
thanh lọc hoàn toàn tâm, thoát khỏi khổ đau. Trong phạm vi Phật Giáo, khi suy nghĩ về 
cuộc sông hàng ngày của một người có đặc điểm là khổ đau, điều này khuyến khích ta 
nên tu tập đề loại bỏ nguyên nhân căn bản gây khổ đau. Mặt khác không có hy vọng, hay 
không có khả năng thoát khổ chỉ suy ngẫm khổ đau không thôi sẽ chỉ làm tư tưởng trở 
nên bệnh hoạn, và đúng là tiêu cực." 


Nghe ngài nói, tôi bắt đầu cảm thấy cách suy nghĩ về "bản chất khổ đau" của chúng ta 
đóng một vai trò trong việc chấp nhận một đời sông không tránh được phiền não và thậm 
chí có thể có được một phương pháp có giá trị khi đặt những vấn đề hàng ngày của chúng 
ta vào một cách đáng giá đúng mức Và tôi bắt đầu nhận thức khổ đau được nhìn nhận ra 
sao trong một phạm vi rộng hơn là một phần của con đường tinh thần lý tưởng hơn nhất 
là về mô hình Phật Giáo công nhận khả năng thanh lọc tâm và cuối cùng đạt được tình 
trạng không còn khổ đau. Nhưng, không muốn nhìn vào những suy đoán triết lý to lớn, 
tôi tò mò muốn biết cách Đức Đạt Lai Lạt Ma đối phó với khô đau ở mức độ cá nhân 
hơn, làm sao Ngài có thể đối phó khi mất một người thân chẳng hạn. 


Khi lần đầu tôi viếng thăm Dharamsala nhiều năm trước đây, tôi có cơ hội biết Lobsang 
Samk, người anh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi rất thích ông ấy và rất buồn nghe tin ông 
chết đột ngột máy năm trước đây. Biết Đức Đạt Lai Lạt Ma và ông rất gần gũi tôi nói ' 
Tôi tưởng tượng cái chết của anh Ngài Lobsang làm Ngài rất đau đớn." 

"Vâng" 


"Tôi không biết làm sao Ngài có thể đối phó được việc đó?". 


"Đương nhiên, tôi rất buồn, rất buồn khi biết tin anh tôi chết " Ngài nói một cách thanh 
thản. 

"Và làm sao Ngài đối phó với cảm nghĩ buồn rầu đó? Tôi muốn nói là có cái gì đặc biệt 
đã giúp Ngài vượt qua?" 


“Tôi không biết", Ngài nói có vẻ nghĩ ngợi. "Tôi cảm thấy buôn rầu mắt vài tuần, nhưng 
dần dần cảm nghĩ đó qua đi. Nhưng vẫn còn cảm nghĩ ân hận".." 


"Ân hận?" 


"Đúng, tôi đi văng lúc anh tôi chêt, và tôi nghĩ nêu tôi ở nhà, có lẽ tôi có thê làm cái gì đó 
được đê giúp anh tôi. Cho nên tôi có cảm giác ân hận". 


Cả một đời suy ngầm về sự khổ đau không thể tránh được của con người có thể đóng một 
vai trò trong việc giúp Đức Đạt Lai Lạt Ma chấp nhận sự mất mát, nhưng nó không tạo ra 
con người lạnh lùng vô cảm với sự cam chịu không gì lay chuyển trên khuôn mặt khổ 
đau. Sự buôn rầu trong giọng nói của Ngài cho thấy Ngài là người có xúc động con người 
sâu sắc. Đồng thời, tính bộc trực và cung cách chân thật của Ngài, hoàn toàn không chút 
than van hay tự cáo buộc tạo ra ân tượng không thể nhằm lẫn được về một con người 
chấp nhận hoàn toàn sự mất mát. 


Vào ngày hôm â ấy, cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn tiến tốt đẹp cho mãi đến tận chiêu. 
Luồng sáng vàng xuyên qua cửa chớp gô, đang từ từ tiến qua căn phòng tối. Tôi cảm thấy 
một bầu không khí u sầu tràn ngập căn phòng và biết cuộc thảo luận đã đến lúc chấm dứt. 
Nhưng tôi hy vọng sẽ hỏi Ngài cho chỉ tiết hơn về vấn đề mất mát, để xem Ngài có thể 
cho thêm lời khuyên về cách tiếp tục sống bình thường trước cái chết của một người thân, 
hơn là chỉ chấp nhận điều không tránh được về khổ đau của con người. 


Trong khi tôi sắp sửa mô rộng vẫn đề, Ngài có vẻ hơi bối rối, và tôi nhận thấy vẻ mệt 
nhọc quanh mặt Ngài. Ngay lúc đó, người thư ký của Ngài lặng lẽ vào phòng và nhìn tôi, 
đã nhiêu năm rèn kuyện trong thực tiên, điêu đó cho biệt đã đên giờ tôi phải ra vê. 


"Vâng...", Đức Đạt Lai Lạt Ma nói một cách xin lỗi, "có lẽ chúng ta nên cha ra... tôi cảm 
thây hơi mệt.' 


Ngày hôm sau, trước khi tôi có cơ hội trở lại đề tài trong buổi thảo luận riêng với Ngài, 
vấn đề đã được đưa ra trong bưổi nói chuyện trước công chúng của Ngài. Một cử tọa, rõ 
ràng đang đau đớn, hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma, "Ngài có ý kiến gì về cách ứng xử trước một 
sự mất mát to lớn, như mất một đứa con chẳng hạn?" 


Bằng một giọng từ tốn địu dàng, Ngài trả lời, "Ở một mức độ nào đó tùy theo niềm tin 
TiÊng của Con người. Nếu tin có tái sanh, theo nghĩ thì có cách giảm thiểu phiền não hay 
lo lắng. Họ có thể được an ủi về thực tế là người thân yêu của họ sẽ tái sanh. 


"Với những người không tin có tái sanh, tôi nghĩ rằng vẫn có một số cách đơn giản giúp 
cho đối phó với sự mất mát. Trước tiên, họ có thể suy nghĩ rằng nếu họ lo lắng quá nhiều, 
bị áp đảo bởi cảm giác mất mát và phiền muộn, và nêu họ tiếp tục cảm thấy bị áp đảo 
không những điều đó trở thành rất tiêu cực và có hại cho chính họ, Suy yếu sức khỏe của 
họ mà còn không có lợi ích gì cho người chết. 


"Thí dụ, chính trường hợp của tôi, tôi đã bị mắt vị gia sư kính yêu nhất của tôi, mẹ tôi và 
một trong những anh em tôi. Khi họ qua đời, dĩ nhiên tôi cảm thấy rất buồn, rất buồn. 
Nhưng tôi luôn luôn nghĩ rằng lo lắng quá cũng không ích gì, và nếu tôi quả thật thương 
yêu những người ấy, thì tôi phải làm tròn những mong ước của họ bằng môt tâm tư bình 


thản. Cho nên tôi nỗ lực làm như vậy. Vì thế tôi nghĩ. rằng nêu bạn mất một người rất 
thân với bạn, đó là cách thích hợp nhất đề giải quyết điều đó. Bạn thấy đây cách tốt nhất 
để giữ kỷ niệm về người Ấy, tưởng nhớ tốt nhất, là hãy xem liệu bạn có thể thực hiện 
những ước muốn của người ấy hay không. 


Lúc đầu, đương nhiên, cảm nghĩ đau buôn và lo ấu là sự phản ứng tự nhiên của con người 
trước sự mất mát. Nhưng nếu bạn đề cho những cảm nghĩ mắt mát và lo lắng tồn tại dai 
dẳng, sẽ có nguy cơ là, nếu không kiềm chế được những cảm nghĩ ấy chúng sẽ hồ như 
dẫn đến tự kỷ. Một tình trạng nơi mà chính bạn trở thành trọng điểm. Và khi việc đó xây 
ra, bạn bị tràn ngập bởi cảm nghĩ mất mát, và bạn cảm thấy chỉ có một mình bạn phải 
chịu đựng điều đó. Sự suy nhược phát sinh. Nhưng thực tế có nhiều người cũng phải chịu 
đựng cùng một loại kinh nghiệm như vậy. Vậy, nếu bạn thấy mình lo lắng quá nhiều, 
điều tốt cho bạn là nghĩ đến những người khác cũng trong cùng hoàn cảnh hay những 
trường hợp còn bị thảm hơn. Một khi bạn nhận thức như vậy, bạn sẽ không còn cảm thấy 
bị lẻ loi, như thể bạn đã tự mình nhắm vào để thoát ra. Điều đó có thể giúp cho bạn một 
phần nào an ủi. 


Mặc dầu tất cả chúng sinh đều phải trải qua đau đớn và khổ đau, tôi thường cảm thấy 
những người được nuôi dưỡng trong một số nền văn hóa Đông Phương, hình như chấp 
nhận và chịu đựng khổ đau tốt hơn. Một phần là do niềm tin của họ, nhưng có lẽ là vì khổ 
đau được thấy rõ rệt ở những quốc gia nghèo như Ấn Độ hơn là ở các quốc gia giàu có 
hơn Đói kém, nghèo nàn, bệnh tật và chết chóc diễn ra hàng ngày ngay trước mắt. Khi 
già cả và bệnh tật, họ không bị gạt ra lề đường, không bị đưa vào viện dưỡng lão đề được 
trông nom bởi những nhà y tế chuyên môn - họ vẫn ở lại trong cộng đồng và được săn 
sóc bởi gia đình. Những ai va chạm hàng ngày với thực tế của cuộc sông, không thể dễ 
dàng phủ nhận là đời sông có đặc tính khô đau, và đó là một phần tất yếu của cuộc sống. 


Khi xã hội Tây Phương đạt được khả năng hạn chế khô đau do điều kiện sống khó khăn 
gây ra, dường như đã mất đi khả năng đối phó với khổ đau còn lại. Những cuộc nghiên 
cứu của các khoa học gia xã hội đã nhân mạnh là hầu hết những người dân trong xã hội 
tân tiến Tây Phương hay có niềm tin là thế gian này là một nơi tốt đẹp đề sống, cuộc sống 
đó "hầu như là công bằng, và họ là những người tốt đáng được hưởng những điều tốt đẹp 
ngầu nhiên đến với họ. Niềm tin này đóng một vai trò quan trọng dẫn dắt một cuộc sông 
hạnh phúc và giàu có hơn. Nhưng khi sự phát sinh khổ đau không thể tránh được đã xói 
mòn niêm tin ây và sẽ gây khó khăn để tiếp tục sống hạnh phúc và thực tế. Trong bối 
cảnh â ấy, một chân thương tương đối nhẹ cũng có thể gây tác động tâm lý to lớn khi ta 
mất tin tưởng vào niềm tin căn bản về thế gian này là công bằng và rộng lượng. Kết quả 
là khổ đau tăng mạnh. 


Chắc chắn là với sự tiến bộ kỹ thuật, mức tiện nghi vật chất chung đã cải thiện rất nhiều 
tại xã hội Tây Phương. Chính vì vấn đề đó mà sự thay đôi chủ yếu về nhận thức xảy ra vì 
khổ đau trở nên kém rõ ràng hơn, nó không còn được coi là bản chất căn bản của chúng 
sinh - nhưng đúng hơn là một sự bất thường, một dấu hiệu cho thấy cái gì đó đã sai lầm 
nghiêm trọng, một dấu hiệu của "sự thất bại" trong hệ thống nào đó, một sự vi phạm vào 
quyền được bảo đảm hạnh phúc! 


Kiểu suy nghĩ như vậy nảy sinh những nguy hiểm ẩn tàng. Nếu chúng ta nghĩ rằng khổ 
đau là cái gì trái với tự nhiên, một thứ gì đó mà ta không phải nếm trải, thì đi tìm ai đó 
chịu trách nhiệm về cái khổ đau của chúng ta sẽ không bức thiết lắm. Nếu tôi không hạnh 
phúc, thì tôi phải là nạn nhân' của một người nào đó hay của một cái gì đó - môt khái 
niệm rất thông thường ở Tây Phương. Kẻ đối xử không công bằng có thể là chính phủ, hệ 
thống giáo dục, cha mẹ lộng hành, một gia đình tài quí, giông khác, hay người bạn đời 
không cần trọng. Hoặc chúng ta có thể tìm sự trách cứ vào bên tôi: Có cái gì sai, tôi là 
nạn nhân của bệnh tật, có lẽ là do gien khiếm khuyết. Nhưng nguy cơ tiếp tục tập trung 
vào việc định rõ sự khiến trách giữ lập trường của nạn nhân, là nhớ mãi khổ đau của 
chúng ta - với cảm nghĩ giận dữ, thất vọng và phẫn uất dai dăng. 


Đương nhiên, sự mong muốn thoát khỏi khổ đau là mục tiêu chính đáng của mỗi người. 
Nó là kết quả tất yếu vì chúng ta mong ước được hạnh phúc. Vì vậy nên, hoàn toàn chính 
đáng khi chúng ta tìm ra nguyên nhân của bất hạnh phúc, và làm tất cả những gì có thể 
được để làm nhẹ bớt các vẫn đề, tìm kiếm giải pháp ở tất cả mức độ - toàn cầu, xã hội, 
gia đình, và cá nhân. Nhưng chừng nào chúng ta còn xem khổ đau là một trạng thái trái tự 
nhiên, một hoàn cảnh khác thường mà ta sợ hãi, cô né tránh và không chấp nhận, chúng 
ta sẽ không bao giờ nhồ được gốc rễ của khổ đau để bắt đầu một cuộc sông hạnh phúc 
hơn. 


-ooOoo- 
CHƯƠNG 9 - CHUÓC LÁY KHỎÔ ĐAU 


Lần đầu tiên đến phòng mạch của tôi, có một quí ông trung niên bảnh bao, ăn mặc sang 
trọng trong bộ com lê Armani, rất giữ lịch sự khi ngồi xuống, ông bắt đầu kế những gì đã 
khiến ông tới chữa bệnh. ông nói khá dịu dàng bằng một giọng nói có cân nhắc và tự chủ. 
Tôi liền hỏi ông một loạt câu hỏi thường lệ: nêu lý do bất mãn, tuôi tác, tiểu sử, tình trạng 
hôn nhân. 


"Con mụ phản trắc đó" ông đột nhiên kêu lên, giọng ông nổi xung lên "Con vợ chết tiệt 
của tôi! Con vợ trước của tôi. Nó đã lang chạ sau lưng tôi! Tôi đã cho nó tất cả. Đồ đốn 

ạt... đồ yêu tinh... con mẹ bân thiu..." Giọng của ông trở nên to hơn, giận dữ hơn, và 
độc địa hơn, và trong hai mươi phút kế tiếp, ông kể hết sự bất bình này đến bất bình khác 
về người vợ cũ của ông. 


Đã gần. hết giỜ. Biết ông đang nôi nóng và có thê tiếp tục nổi gân hàng giờ, tôi hướng dẫn 
ông: Hầu hết mọi người đều gặp khó khăn lúc mới ly dị, chắc chắn có cái gì đó chúng ta 
sẽ nói đến trong những buổi gặp tới". Tôi nói một cách dỗ dành, "À này, ông đã ly dị bao 
lâu rồi?." 


"Tháng Năm vừa qua là 17 năm"! 
Ở chương trước, chúng ta bàn về tầm quan trọng của sự chấp nhận khổ đau như một là 


một việc tất yếu trong đời sống con người. Mặc dầu có một số thứ khổ đau không thể 
tránh được nhưng một sô thứ khác là do tự mình tạo ra. Chúng ta đã khảo sát tỉ mỉ, chăng 


hạn, làm sao mà khước từ không châp nhận khô đau là một phân tât yêu của cuộc sông có 
thê dân tới việc xem mình là một nạn nhân suôt đời và trách cứ người khác vê những khó 
khăn của chúng ta - một phương cách chắc chăn dân đên cuộc sông khô đau. 


Nhưng chúng ta cũng thêm vào những khổ đau riêng của chúng ta bằng nhiều cách khác. 
Thường thường tất cả chúng ta cứ làm cho cái đau đớn của chúng ta kéo dài, cứ tiếp tục, 
bằng cách diễn đi diễn lại mãi nỗi đau đớn trong tâm, thối phòng những bất công trong 
chuyện đó. Chúng ta nhắc lại những kỷ niệm đau thương với lời mong muốn vô tình có lẽ 
bằng cách này hay cách khác điều đó sẽ thay đổi được tình hình - nhưng nó chẳng bao 
giờ thay đổi cả. Đương nhiên, đôi khi kể lại mãi những nỗi thống khổ có thể thỏa mãn 
một ít mục đích, nó có thể tăng thêm kịch tính và một sự sôi động nào đó cho cuộc sống 
hay gợi chú ý và cảm tình của người khác. Nhưng nó nó có vẻ giông như sự cân đối tội 
nghiệp cho sự bất hạnh mà chúng ta tiếp tục phải chịu đựng. Nói về việc làm sao ta lại 
làm tăng thêm khổ đau, Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng nghĩa, "Chúng ta có thê thấy có nhiều 
con đường dẫn chúng ta kinh qua bất an và khổ đau tỉnh thần. Mặc dầu, thường thường, 
những nỗi ưu phiền tinh thần và cảm xúc tự chúng có thể xây ra một cách tự nhiên, 
nhưng chính chúng ta lại làm cho những cảm xúc tiêu cực ấy mạnh thêm khiến chúng trở 
thành tai hại. Chắng hạn khi chúng ta giận đữ hay căm ghét một người nào đó, rất ít khi 
nó phát triển đến một mức cao độ nếu chúng ta bỏ mặc nó. Tuy nhiên nếu ta tưởng ngưới 
ta đối xử bất công với chúng ta, những khía cạnh mà chúng ta bị xử đối không được công 
bằng, và chúng ta cứ suy nghĩ mãi đến nó thì điều đó sẽ nuôi dưỡng sân hận. Sân hận sẽ 
trở thành mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng có thể áp dụng như vậy khi chúng ta gắn bó với 
một người đặc biệt nào đó, chúng ta có thể nuôi dưỡng ý tưởng là anh ấy hay cô ấy đẹp 
làm sao, và chúng ta tiếp tục suy tưởng về những đức tính mà chúng thấy ở người đó, sự 
gắn bó càng ngày càng mạnh. Nhưng điều đó cho thấy qua sự suy nghĩ và thân mật liên 
tục, tự chúng ta làm cho những cảm xúc của chúng ta mãnh liệt hơn. 


"Chúng ta cũng thường làm tăng thêm cái đau đớn và khổ đau vì xúc cảm quá mức, phản 
ứng quá mạnh trước những việc tầm thường, và đôi khi coi chúng như nhằm vào riêng 
mình. Chúng ta hay coi những việc nhỏ quá quan trọng và thôi phồng chúng lên quá cỡ 
trong lúc ây lại dửng dưng trước những việc thực sự quan trọng, những vấn đề đó có ảnh 
hưởng sâu xa đến đời sông của chúng ta và có hậu quả và mối quan hệ lâu dài. 


"Cho nên, tôi nghĩ, theo nghĩa rộng, bạn đau khổ hay không đau khổ tùy thuộc vào cách 
bạn phản ứng trước một tình huống, nhất định. Thí dụ, bạn khám phá ra người nói xấu sau 
lưng bạn. Nếu bạn phản úng khi biết chuyện người ta nói xấu bạn, thì đó là tính tiêu cực 
với cảm giác thương tổn và giận dữ, rồi thì chính bạn tự phá hoại sự yên ồn trong tâm 
bạn. Sự đau đớn của bạn do chính bạn tạo ra. Mặt khác nêu bạn kìm giữ không hành động 
một cách tiêu cực, hãy đề cho lời phi báng ấy qua đi như thể cơn gió nhẹ thoảng qua bên 
tai bạn, bạn bảo vệ mình không có cảm nghĩ đau đớn, cảm nghĩ thống khô. Cho nên mặc 
dầu bạn thường không thê tránh được những tình huống khó khăn nhưng bạn có thê thay 
đôi mức độ bạn khổ đau bởi sự lựa chọn cách phản ứng với tình hình. 


"Chúng ta cũng thường làm tăng thêm đau đớn và khô đau của chúng ta vì cảm xúc quả 
mức và phản ứng quá mạnh trước những việc tâm thường, và đôi khi coi chúng như 
nhăm vào riêng mình. " 


Với những lời trên, Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận căn nguyên của những sự việc trầm 
trọng hàng ngày có thể làm tăng thêm nguồn gây khổ đau. Các thầy thuốc chuyên khoa 
đôi khi gọi tiễn trình này là cá nhân hóa những đau đớn của chúng ta - khuynh hướng thu 
hẹp tầm nhìn của tâm lý của chúng ta bằng cách giải thích hay giải thích sai mọi sự việc 
xây ra như là nó tác động đến chúng ta. 


Một tối, tôi dùng cơm chiều cùng một đồng nghiệp tại một tiệm ăn. Việc phục vụ khách 
ăn nơi đây quá chậm, từ lúc ngồi xuống bạn tôi bắt đầu phàn nàn .: "Hãy xem kìa! Người 
hầu bàn này quá ư là chậm chạp! Anh ta đâu nhỉ! Tôi nghĩ rằng anh có tình không biết 
đến chúng ta!" 


Mặc dầu cả hai chúng ta đều không có việc gì phải vội cả, ông bạn đồng nghiệp của tôi 
tiếp tục phàn nàn trong suốt bữa ăn và phát triển thành những lời kê lễ than van về đồ ăn, 
bát đĩa,dao dĩa và tất cả mọi thứ không hợp ý của ông. Cuối bữa ăn, người hầu bàn bưng 
đến chúng tôi hai món tráng miệng không tính tiền và giải thích: "Tôi xin lỗi vì phục vụ 
chậm tối nay" anh ta nói rất thành thực, "vì chúng tôi thiếu nhân viên, một người nấu ăn 
nghỉ hôm này vì gia đình có tang, và vào phút cuỗi một người hầu bàn gọi điện thoại báo 
ốm. Tôi hy vọng không có gì bất tiện với quý ông..." 


"Tôi sẽ không bao giờ còn đến đây nữa", bạn đồng nghiệp của tôi cay đáng lâm bâm 
trong hơi thở của ông khi người hâu bàn bước đi. 


Trên đây chỉ là một minh họa nhỏ cho thấy chúng ta đã góp phần vào khổ đau của chúng 
ta bằng cách cá nhân hóa mọi tình huống khó chịu như thế nào, như thể có dụng ý gây ra 
cho chúng ta. Trong trường hợp này, kết quả cuối cùng chỉ là làm mắt ngon, một giờ bực 
mình. Nhưng khi kiểu suy nghĩ như vậy trở thành một mẫu hình lan tràn khắp thế giới, 
thấm chí vào lời luận bàn trong gia đình hay bè bạn, thậm chí cả những sự kiện trong xã 
hội rnói chung, nó sẽ trở thành khổ đau, nguồn đáng kê của chúng ta. 


Trong khi mở rộng quan hệ mật thiết về loại suy nghĩ hẹp hòi này, Jacques Lusseyran đã 
từng đưa ra một nhận xét sâu sắc. Lusseyran, bị mù từ năm 8 tuôi, là người sáng lập tập 
đoàn kháng chiến trong Đệ Nhị Thế Chiến. Cuối cùng, ông bị Quân Đức bắt và cầm tù tại 
Trại Tập Ti Buchenwald. Sau này kế lại những kinh nghiệm của ông tại trại tù, 
Lusseyran nói, "... Lúc đó tôi thấy bất hạnh đến với mọi người chúng tôi, vì chúng ta nghĩ 
mình là trung tâm thế giới, vì chúng ta có một niềm tin khốn khổ là chỉ có mình chúng ta 
đau khô đến mức không chịu nôi. Sự bắt hạnh là cảm thấy mình luôn bị cầm tủ trong cái 
đẫy da bọc thân của mình, trong tâm trí của mình." 


-¬-Oo0O--- 
'NHƯNG ĐIÊU ĐÓ KHÔNG CÔNG BẰNG! 
Trong đời sống hàng ngày, khó khăn luôn luôn phát sinh. Nhưng bản thân khó khăn 
không tự động gây đau khô. Nêu chúng ta có thê trực tiếp giải quyêt các khó khăn và tập 


trung nghị lực của chúng ta vào việc tìm giải pháp, chăng hạn, khó khăn có thể biến đổi 
thành thử thách. Tuy nhiên nêu chúng ta rơi vào sự lần lộn, cảm thây khó khăn của ta là 


"không công bằng", tức là chúng ta đã thêm chất liệu để nó trở thành nhiên liệu mạnh tạo 
tinh thần bất an và cảm xúc đau đớn. Và bây giờ chúng ta có không chỉ hai khó khăn thay 
vì một, mà còn cảm thấy "bất công” làm rôi trí chúng ta, làm hao mòn chúng ta, và cướp 
đi nghị lực cần thiết để giải quyết khó khăn gốc ban đầu. 


Nêu vấn đề với Đức Đạt Lai Lạt Ma vào một buổi sáng, tôi hỏi:"Làm sao có thê đối phó 
với cảm nghĩ bât công xem ra thường hành hạ chúng ta khi khó khăn phát sinh? 


Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời, "Có thể có nhiều cách đối trị với cảm tưởng đau khổ của ta là 
bắt công. Tôi đã nói về tầm quan trọng của sự chấp nhận khổ đau là việc tất yếu trong đời 
sống con người. Và tôi nghĩ răng ở một số khía cạnh người Tây Tạng đã ở trong vị thế 
chấp nhận thực tại khó khăn tốt hơn, vì họ sẽ nói "Có thể đó là đo Nghiệp của tôi trong 
quá khứ". Họ sẽ đồ việc đó cho những hành động tiêu cực phạm ở đời này hay đời trước, 
do vậy có mức chấp nhận lớn hơn. Tôi đã thấy một số gia đình định cư tại Ấn Độ trong 
tình trạng hết sức khó khăn, sống trong cảnh hết sức nghèo và con cái còn bị mù cả hai 
mắt hoặc đôi khi đôi khi trì độn. Và bằng cách này hay cách khác bà mẹ khổ sở đó vẫn 
trông nom chúng, đơn giản chỉ than, "Đó là vì nghiệp của chúng, số phận của chúng". 


"Nói đến Nghiệp, ở đây tôi nghĩ rằng quan trọng là phải lưu ý và hiểu rằng đôi khi vì hiểu 
nhầm học thuyết về Nghiệp, chúng ta hay đồ lỗi mọi việc cho Nghiệp và cố gắng tự miễn 
cho mình trách nhiệm hay sự cần thiết phải có chủ động. Ta hoàn toàn có thể đễ dàng nói, 
đó là do Nghiệp quá khứ của tôi, Nghiệp quá khứ tiêu cực của tôi, và tôi phải làm gì? Tôi 
bất lực. Đó là một sự lầm lẫn hoàn toàn về Nghiệp, vì lẽ dầu ta chịu hậu quả của những 
hành vi trong quá khứ, nhưng không có nghĩa là cá nhân ta không còn lựa chọn nào khác 
hay không còn khả năng chủ động để thay đổi, để tiến hành sự thay đổi tích cực. Và nó 
cũng vậy trong tất cả các lãnh vực đời sống. Ta không nên trở thành thụ động, và cô bào 
chữa cho mình không phải chủ động với lý do mọi thứ đều là kết quả của Nghiệp, vì lẽ 
nếu ta hiểu quan niệm về Nghiệp một cách đứng đắn, ta sẽ hiểu rằng Nghiệp có nghĩa là 
"hành động". Nghiệp là một tiến trình hết sức tích cực. Và khi chúng ta nói về Nghiệp, 
hay hành động thì đó là chính hành động của mỗi người Đây ra, trong trường hợp này của 
chính chúng ta trong quá khứ. Vậy kiểu tương lai nào sẽ xây ra, nói rộng ra, năm trong 
tay bạn ở hiện tại. Nó sẽ được quyết định bởi loại chủ động mà bạn áp dụng bây giờ. 
"Cho nên Nghiệp không nên được hiểu là loại tác động thụ động, tĩnh tại, mà đúng ra 
phải hiểu là tiến trình tích cực. Điều này cho thấy tác động cá nhân đóng một vai trò quan 
trọng trong việc quyết định diễn biến của tiễn trình Nghiệp. Chẳng hạn, ngay cả một hành 
động bình thường hay một mục đích bình thường, như nhu câu ăn uống... Muốn đạt được 
mục tiêu đơn giản ấy, chúng ta cần một hành động của chính chúng ta. Chúng ta cân phải 
kiếm thực phẩm, rồi thì chúng ta cần phải ăn, điều này cho thấy cả đến một hành động 
tầm thường nhất, thậm chí một mục tiêu đơn giản chỉ có thê đạt được nhờ hành động..." 


"Vậy thì, giảm thiểu cảm nghĩ bất công bằng cách chấp nhận điều đó là kết quả của 
Nghiệp có thê rât hữu hiệu cho người Phật Tử” Tôi xen vào, " Nhưng đôi với những 
người không tin tưởng vào học thuyêt vê Nghiệp, chăng hạn rât nhiêu người Phương Tây 
thì thế nào?... 


"Những người tin tưởng vào khái niệm Đâng Sáng Tạo, Thượng Đế, có thê chấp nhận 
những hoàn cảnh khó khăn dễ dàng hơn bằng cách xem mình là một phần sáng tạo của 
Thượng Đề hay ý định của Thượng Đề. Họ có thể cảm thấy rằng dầu vậy, tình hình 
dường như rất tiêu cực. Thượng Đề toàn năng và rất nhân từ, cho nên có một ý nghĩa Inào 
đó, một tầm quan trọng nào đó là ân sau tình thế đó mà người ta không biết được. Tôi 
nghĩ là hồ như niềm tin như vậy có thê trợ sức và giúp đỡ họ trong lúc khô đau. 


"Những người không tin học thuyết về Nghiệp và khái niệm Thượng Đề Sáng Tạo thì 
sao?" 


"Với những người không có niềm tin... "Đức Đạt Lai Lạt Ma suy nghĩ một lát trước khi 
trả lời, "... có lẽ một cách giải quyết thực tiễn và khoa học có thê giúp ích. Tôi nghĩ rằng 
các khoa học gia thường coi trọng cách nhìn vào vấn đề một cách khách quan, nghiên cứu 
vấn đề mà không đề cho tình cảm dính líu. Bằng cách giải quyết như vậy, bạn có thê nhìn 
vào vấn đề với một thái độ "Nếu có cách tranh đấu, thì tranh đấu, thậm chí có phải ra tòa? 
Ngài cười ." Nếu bạn không thê thắng được, bạn chỉ có thê quên nó đi." 


"Một phân tích khách quan khiến tình thế khó khăn hay giải quyết có thể rất quan trọng, 
vì lẽ với cách năm bắt vấn đề này bạn thường sẽ thấy có thê có nhiều nhân tố liên can 
khác ở hậu trường. Chăng hạn, nếu bạn cảm thấy bị xử đối bất công bởi ông chủ nơi làm 
việc, có nhiều nhân tô khác liên quan, có thể ông ta bị khó chịu bởi điều gì đó, cãi vã với 
vợ ông ta sáng này hay điều gì đó, và cách hành xử của ông ta chẳng liên ¡ quan gì đến cá 
nhân bạn cả, có thể không rõ ràng là nhằm vào bạn. Đương nhiên, bạn vân phải đối đầu 
mặc dù tình thế như thế nào, nhưng ít nhất với cách thức giải quyết này, bạn không thêm 
phần lo ấu vào sự lo ấu đã có." "Loại giải quyết 'khoa học' này phân tách tình hình một 
cách khách quan, có thể giúp ta khám phá ra những khía cạnh mà chính ta đã góp phần 
vào vấn đề không? Điều đó giúp giảm thiểu cảm nghĩ bất công liên quan đến tình huỗng 
khó khăn không?" 


"Có chứ" Ngài trả lời một cách nhiệt tình."Điều đó nhất định có tác động. Thông thường, 
nếu ta xem xét tỉ mỉ bất cứ trạng huống nào với một cách không thiên vị và chân thật, 
chúng ta sẽ nhận ra rằng ở một phạm vi rộng, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về cái 
bộc phát các sự việc. 


"Chắng hạn, nhiều người đồ lỗi Chiến Tranh Vùng Vịnh cho Saddam Hussein. Sau đó, 
trong một vài dịp, tôi đã nói. 'Như vậy không công băng '! Trong những hoàn cảnh như 
vậy, tôi thật sự cảm thấy phần nào tiếc cho Saddam Hussein. Đương nhiên ông là một 
nhà độc tài, đương nhiên có nhiều chuyện xấu về ông ta. Nếu nhìn vào tình thế một cách 
đại khái, rất đễ dàng đồ tất cả tội lỗi cho ông ta - ông là kẻ độc tài, chuyên chế, và thậm 
chí mắt ông ta cũng có vẻ đáng sợ? Ngài cười."Nhưng nếu ông không có quân đội, khả 
năng gây tác hại sẽ bị giới hạn và nếu không có trang bị quân sự, đạo quân hùng mạnh ấy 
không thể hoạt động được. Tất cả trang bị quân sự không tự nó sinh ra từ không khí 
loãng! Cho nên khi ta nhìn vào điều đó như vậy, ta thấy có nhiều quốc gia dính Jíu vào. 
"Vậy" Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp, " thường thường ta hay đồ lỗi cho người khác về những 
khó khăn của chúng ta, về những nhân tố bên ngoài. Hơn nữa chúng ta chỉ tìm kiếm 
nguyên nhân một chiều, rồi cố miễn trách nhiệm cho mình. Dường như bất cứ lúc nào có 


cảm xúc mạnh thì thường hay có sự sai biệt giữa những sự việc biểu lộ như thế nào và 
chúng thực đúng ra sao. Trong trường hợp này, nêu bạn đi xa hơn nữa và phân tích trạng 
huống thật cân thận, bạn sẽ nhận thấy Saddam Hussein chỉ là một phần của vẫn đề, một 
trong nhiều yếu tố, ngoài ra còn có nhiều điều kiện khác góp phần vào. Một khi bạn nhận 
thức được như vậy, thái độ trước đây cho rằng chỉ mình ông ta là nguyên nhân tự động 
không còn nữa và thực tế của tình hình sẽ hiện ra. 


“Thói quen này dẫn đến đến việc nhìn vào sự việc một cách toàn diện hơn - nhận thức 
rằng nhiều biến cố góp phần vào tình hình. Thí dụ, vấn đề của chúng tôi với Trung Hoa- 
cũng vậy chúng tôi đã góp phần gây ra. Tôi nghĩ rằng có lẽ thế hệ của chúng tôi có thể đã 
gÓP phần tạo ra tình hình này, nhưng: nhất định thế hệ trước chúng tôi, tôi suy Xét, rất rất 
chênh mảng, ít nhất cũng một vài thế hệ trước. Cho nên tôi nghĩ rằng, chúng tôi, người 
Tây Tạng, đã góp phần vào tình trạng bi thảm này. Sẽ không công bằng nếu đồ lỗi tất cả 
cho Trung Hoa. Nhưng có nhiều mức độ. Đương nhiên, mặc dù chúng tôi có thể là nhân 
tố góp phần vào tình hình, nhưng không có nghĩa là chỉ trách cứ mình chúng tôi. Thí dụ, 
người Tây Tạng không bao giờ chịu khuất phục dưới sự áp bức của Trung Hoa, để có sự 
kháng cự liên tục. Vì điều đó người Trung Hoa triển khai một chính sách mới - di dân 
Trung Hoa sang Tây Tạng, để dân số Tây Tạng trở thành thiểu số, người Tây Tạng bị 
chiếm chỗ, phong trào tranh đấu đòi tự do không thể còn hữu hiệu. Trong trường hợp 
này, chúng ta không thể nói là cuộc kháng chiến của người Tây Tạng đáng trách hay chịu 
trách nhiệm về chính sách của Trung Hoa." 


Tôi hỏi, "Khi chúng ta nhìn vào sự góp phần của mình vào tình huống, Ngài nghĩ sao khi 
tình huống ấy rõ ràng không phải là do lỗi của mình dù mình không mảy may dính líu gì 
đến, ngay cả những tình huỗng không đáng kể hàng ngày, như khi một người có ý nói dối 
bạn?" 


"Đương nhiên, đầu tiên tôi có thể cảm nhận thấy thất vọng khi một người nào đó không 
thành thực, nhưng dù vậy, nếu tôi xem xét tình huống, tôi có thể khám phá thực ra động 
cơ thúc đây họ dấu giễm tôi một điều gì đó không phải là kết quả của một động cơ xấu. 
Có thê đơn giản chỉ là thiếu tin tôi. Cho nên thỉnh thoảng khi tôi cảm thấy thất vọng bởi 
những loại vụ việc đó tôi cố nhìn họ dưới một góc độ khác, tôi sẽ nghĩ rằng có lẽ người 
đó không hoàn toàn tin tôi vì tôi không thể giữ bí mật. Tính tôi thường thăng thắn, vậy 
nên vì lẽ đó người Ấy, có thể đã quyết định tôi đúng không phải là người có thể giữ bí mật, 
và tôi có lẽ không thê giữ được bí mật khi nhiều người mong muốn. Nói một cách khác, 
tôi không phải là người đáng tin cậy vì bản tính cá nhân của tôi. Cho nên, nhìn vào điều 
đó bằng cách ấy, tôi phải coi nguyên nhân là vì lỗi của chính tôi. 


Thậm chí bắt nguồn từ Đức Đạt Lai Lạt Ma, cách phân tích nguyên nhân này dường như 
hơi giống sự suy rộng nghĩa - tìm ra sự góp phần của chính mình" vào tính không trung 
thực của người khác. Nhưng có một sự thành thật xác thực trong giọng nói của Ngài khi 
Ngài nói, gợi ý rằng thực tế đâu là kỹ thuật Ngài đã sử dụng ưu thế thực tiễn trong đời tư 
của Ngài đề đối trị nghịch cảnh. Áp dụng kỹ thuật đó vào đời sống của chúng ta, đương 
nhiên chúng ta có thể không thường thành công trong việc tìm ra sự đóng góp phần của 
chính mình vào tình huống khó khăn. Nhưng dù thành công hay không, ngay cả sự cố 
gắng chân thật muốn tìm ra sự góp phần của mình vào vấn đề cho phép thay đổi trọng 


tâm giúp khắc phục được lỗi suy nghĩ hẹp hòi dẫn đến cảm nghĩ thiếu xấy dựng về bất 
công mà nó là nguôn bât mãn trong chính chúng ta và trên thê giới. 


-—-oÔO--- 
TỘI LÕI 


Là sản phẩm của một thế giới không hoàn hảo, tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Mỗi 
người trong chúng ta đều đã làm điều gì đó sai trái. Có nhiều sự việc chúng ta hối hận.- 
những sự việc chúng ta đã làm hay những sự việc chúng ta đáng lẽ phải làm. Thừa nhận 
sự sai lầm với ý thức hối hận chân thành, giúp ta bám sát được con đường chính đáng 
trong đời và khích lệ chúng ta sửa chữa những lỗi lầm lúc có thê và có biện pháp để uốn 
nắn những sự việc trong tương lai. Nhưng nếu chúng ta để sự hối tiếc chuyên thành tội lỗi 
thái quá cứ bám chặt vào ký ức về những tội lỗi trong quá khứ mà tự trách mình và tự 
căm ghét mình triền miên, điều đó chẳng đi đến đâu ngoài việc là nguyên nhân hành hạ 
mình không ngưng và tự gây đau khô. 


Trong cuộc đàm đạo trước đây chúng ta có nói qua về cái chết của người anh Ngài, tôi 
nhớ là Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói đến điều Ngài hói hận về cái chết của anh Ngài. Tò mò 
về cách Ngài đối trị với cảm nghĩ hồi hận, và có thê là cảm nghĩ tội lỗi, tôi trở lại vấn đề 
trong, cuộc đàm luận sau đó, hỏi Ngài, " Khi Ngài nói về cái Chết của Lobsang, Ngài có 
nói đến hồi hận. Có tình huống nào khác trong đời Ngài mà Ngài hối hận nữa không?" 


Ò, có chứ. Chắng hạn có một nhà sư già sống ấn tu. Trước đây vị sư này có đến gặp tôi 
để thỉnh giáo, mặc dầu tôi nghĩ rằng vị này thực sự cao đạo hơn tôi nhưng đến gấp tôi 
như thể là thủ tục. Dầu vậy một hôm nhà sư này đến và hỏi tôi về tu tập bí truyền mức 
cao. Tôi vô tình nhận xét sự tu tập này rất khó thực hành và có lẽ nó thích hợp với người 
trẻ hơn, và theo truyền thống việc tu tập này bắt đầu ở giữa tuôi vị thành niên. Sau này tôi 
khám phá ra nhà sư này đã tự tử để được tái sanh vào một thân thể trẻ hơn hầu tu tập theo 
cách này cho được hiệu quả hơn..." 


Ngạc nhiên về câu chuyên này, tôi nhận xét "Ô, thật là ghê gớm. Hắn là khó khăn cho 
Ngài khi Ngài hay tin... 


Đức Đạt Lai Lạt Ma gật đầu buôn bã. 


Ngài làm thê nào đôi trị với cảm nghĩ hôi hận như vậy? Làm sao cuôi cùng Ngài có thê rũ 
bỏ được nó?" 


Đức Đạt Lai Lạt Ma trằm ngâm một lát trước khi trả lời, "Tôi không quên được, nó vẫn 
còn đây" Ngài ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục, "Tuy cảm nghĩ hối hận vẫn còn đó, 
nhưng nó không liên kết với cảm nghĩ buồn phiền hay có tính chất lôi kéo tôi quay về. 
Nó không ích lợi gì cho ai cả nếu tôi để cảm nghĩ hối tiếc đó đè nặng lên tôi là nguyên 
nhân gây nản chí và thất vọng không có mục đích gì hoặc cản trở khả năng tôi tiệp tục 
phát huy hết của tôi trong đời sống." 


Vào lúc đó, hoàn toàn theo bản năng, điều làm tôi chú ý là con người có khả năng thực sự 
đối đầu hoàn toàn với những bị kịch của cuộc đời và phản ứng bằng cảm xúc, thậm chí 
bằng hối tiếc, mà không cho phép mình mặc cảm tội lỗi thái quá hoặc coi thường mình. 
Con người hoàn toàn có khả năng chấp nhận mình, là có giới hạn, nhược điểm, và Suy Xét 
lầm lẫn. Có khả năng thừa nhận tình hình khó khăn về vấn đề nào đó và có phản ứng 
bằng cảm xúc, nhưng không phản ứng quá mức. Đức Đạt Lai Lạt Ma thành thực cảm 
thấy hối hận về việc xây ra mà Ngài đã mô tả nhưng kèm theo tâm trạng hối hận là phẩm 
giá và tình thương. Và trong khi mang tâm trạng hồi hận này, Ngài không để sự hồi tiếc 
nảy đẻ nặng lên Ngài thay vì như vậy Ngài vấn tìm cách tiến lên và tập trung vào giúp đỡ 
người khác bằng khả năng tối đa của Ngài. 


Đôi khi tôi băn khoăn rằng liệu khả năng sống mà lại không đề cho tội lỗi dẫn vặt mình là 
một phần của văn hóa không. Kể lại cuộc đàm luận với Đức Đạt Lai Lạt Ma về hối hận 
với người bạn, một học giả Tây Tạng, tôi được biết, thực ra trong ngôn ngữ Tây Tạng, 
thấm chí không có từ ngữ TÊN tương đương với từ "tội lỗi" trong tiếng Anh, mặc dù có 
những từ có nghĩa "ăn năn", "hối hận" hay "hối tiếc" nhưng có ý nghĩa sửa chữa trong 
tương lai." 


Tuy nhiên dù ý nghĩa thành phần cấu tạo văn hóa như thế nào, tôi tin tưởng rằng bằng 
cách cân nhắc lại thói quen suy tư của chúng ta, và bằng cách trau đôi cách nhìn tỉnh thần 
khác biệt dựa vào những nguyên tắc mà Đức Đạt Lai Lạt Ma nêu ra, bất cứ ai trong 
chúng ta cũng có thể học được cách sống không có vết nhơ tội lỗi khi nó chăng làm được 
gì cả ngoài việc gây cho chính mình khổ đau không cần thiết. 


-—-oÔO--- 
CHÓNG LẠI SỰ THAY ĐỎI 


Tội lỗi nảy sinh khi chúng ta thuyết phục mình là chính chúng ta đã gây ra các lầm lỗi 
không thể sửa chữa được. Sự dày vò của tội lỗi là cứ cho rằng bất cứ vẫn đề gì cũng là 
không thay đổi. Tuy nhiên vì không có gì không thay đổi, cho nên đau đớn cũng vậy rồi 
sẽ dịu đi - Vân đề không còn tồn tại. Đó là mặt tích cực của đổi thay. Mặt tiêu cực là 
chúng ta chống lại sự thay đổi gần như trong mọi phạm vi hoạt động của cuộc sống. 
Điểm xuất phát để thoát khỏi khổ đau là khám phá ra một trong những nguyên nhân 
chính: chống lại sự thay đổi. 


Mô tả bản chất luôn luôn thay đổi của cuộc sống, Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích, " Hết 
sức quan trọng là tìm ra nguyên nhân hay nguồn gôc của khổ đau, và khổ đau phát sinh ra 
sao. Ta phải bắt đầu tiến trình này bằng cách hiêu rõ bản chất tạm bợ phù du trong cuộc 
sống của chúng ta. Tất cả mọi sự, các sự kiện và hiện tượng là đông lực thay đởi từng 
khoảnh khắc, không có gì đứng yên. Nghĩ về sự tuần hoàn của mạch máu có thê dùng đề 
củng cô khái niệm này, máu luôn luôn chảy, chuyền động và không bao giờ đứng nguyên 
một chỗ. Bản chất thay: đổi từng khoảnh khắc của hiện tượng này giống như một cơ chế 
gắn liền. Và vì bản chất của tất cả hiện tượng đều thay đổi từng khoảnh khắc, nó cho 
chúng ta thấy tất cả mọi sự vật đều không có khả năng tôn tại mãi không có khả nâng giữ 
chúng mãi mãi nguyên như vậy. Vì mọi sự vật đều phải thay đổi, không có cái gì có thể 


hiện hữu trong điều kiện vĩnh viễn, không có gì có thê giữ nguyên bằng sức mạnh của 
chính nó. Vì mọi sự vật đều phải thay đổi, không có gì tồn tại mãi, không có gì không 
thay đôi trước sức tác động độc lập với nó. Vì thế mọi sự chịu tác động hay ảnh hưởng 
của những yếu tố khác. Cho nên, vào bất cứ lúc nào, đù bạn có thích thú hay thú vị đến 
đâu thì cũng không lâu bền. Điều này trở thành cơ sở phân loại khổ đau được biết trong 
Phật Giáo cho là 'đau khổ về đồi thay." 


Khái niệm vô thường đóng một vai trò chính trong tư tưởng Phật Giáo, và suy tưởng về 
vô thường là sự tu tập then chốt. Suy tưởng về vô thường phục vụ hai chức năng chính 
yêu trong phạm vi Phật đạo. Ở mức độ thông thường hay trong ý nghĩa hàng ngày, người 
tu tập Phật Giáo suy tưởng cái vô thường của chính mình- sự thật là đời sống rất mong 
manh và chúng ta không biết sẽ chết lúc nào. Khi phối hợp suy nghĩ này với niềm tin vào 
cuộc sống hiếm có của con người, và khả năng đạt được tình trạng Giải Thoát tỉnh thần, 
khả năng thoát khỏi khổ đau và vòng tái sinh vô tận, thì việc suy tưởng này được dùng để 
tăng quyết tâm của người tu tập trong việc sử dụng thời giờ của mình vào lợi ích tốt nhất, 
bằng cách dân thân vào việc hành trì đưa đến Giải Thoát. Ở mức độ cao hơn, suy tưởng 
về những khía cạnh tinh tế hơn của vô thường, bản chất vô thường của tất cả hiện tượng, 
người tu tập bắt đầu truy tìm bản chất thực sự của thực tại, và nhờ sự hiểu biết này, phá 
tan vô minh, nguồn gốc khổ đau chủ yếu của chúng ta. 


Cho nên, trong khi suy tưởng về vô thường có một ý nghĩa to lớn trong phạm vi Phật 
Giáo, câu hỏi được nêu lên: Suy tưởng và hiểu biết về vô thường có ứng dụng thực tiễn 
nào trong đời sống hàng ngày cho người không phải là Phật Tử không? Nếu chúng ta 
nhìn khái niệm "vô thường" từ một lập trường "thay đổi", thì cậu trả lời nhất định là có. 
Xét cho cùng, đù ta nhìn đời bằng một nhãn quan Phật Giáo hay Tây Phương, sự thực 
vẫn là cuộc sống luôn thay đôi. Tới mức độ này mà chúng ta vẫn không chấp nhận sự thật 
đó và chống lại những thay đồi tự nhiên của cuộc sống, chúng ta tiếp tục kéo dài mãi khổ 
đau của chúng ta. 


Chấp nhận sự thay đổi có thể là một nhân tố quan trọng trong việc giảm thiểu mức khổ 
đau do chúng ta tự tạo ra. Cho nên thường là chúng ta gây nên khổ đau cho chính chúng 
ta vì không chấp nhận từ bỏ quá khứ. Nếu chúng ta xác định hình ảnh cho chúng ta bằng 
những gì thường có vẻ giống hoặc có thể có vẻ giống hay không thể có vẻ giông thì chắc 
chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi về già. Đôi khi, chúng ta càng có bám níu thì đời lại 
càng trở nên kỳ cục và méo mó. Khi chấp nhận sự thay đôi không tránh được như một 
nguyên tắc tổng quát, chúng ta có thể đối phó được nhiều vấn đè, giữ một vai trò tích cực 
hơn nhờ học riêng vê những thay đổi bình thường trong cuộc sống có thê ngăn chặn được 
nhiều hơn nữa những lo ấu hàng ngày, nguyên nhân của nhiều phiền muộn của chúng ta. 


Phát giác ra giá trị của việc công nhận sự thay dỗi bình thường trong cuộc sống, một bà 
mới sanh kê cho tôi nghe chuyện bà đên phòng câp cứu lúc 2 giờ sáng. 


"Có chuyện gì thế?" viên bác sĩ nhi khoa hỏi bà. 


"Con tôi, tôi không biết nó làm sao!", bà ta khóc đữ đội, "tôi nghĩ rằng nó bị ngạt thở hay 
sao ấy. Lưỡi nó cứ thẻ ra; đúng là nó cứ thè lưỡi ra, lặp s lặp lại nhiều lần như nó muốn 
nhồ ra một cái gì, nhưng trong miệng nó không có gì cả... 


Sau một vài câu hỏi và khám bệnh lẹ làng, viên bác sĩ bảo đảm với bà ta, " Không có gì 
lo ngại cả. Khi đứa trẻ lớn lên nó ngày càng phát triển ý thức nhiều về thân thể nó và nó 
xem thân thể có thể làm gì. Con bà mới khám phá ra cái lưỡi của nó" Margaret, một ký 
giả ba mươi mốt tuổi, minh họa tầm quan trọng chủ yêu của việc hiệu biết và chấp nhận 
thay đổi trong phạm vi quan hệ cá nhân. Cô đến gặp tôi phàn nàn về một ít lo ấu mà cô 
cho là khó thích ứng với việc ly dị mới đây của cô. 


Cô giải thích, "tôi nghĩ rằng có một vài cuộc gặp tỠ đề chuyện trò với một người nào đó 
là một ý. kiến hay, nó giúp bộ, bỏ quá khứ và trở về đời sông độc thân. Thật thà mà nói, 
tôi hơi bồn chỗồn về việc ấy" 


Tôi hỏi cô vê hoàn cảnh ly dị của cô. 


"Chắc tôi phải nói việc ly dị được giải quyết êm thấm. Không có mâu thuẫn, lục đục gì 
lớn hay điêu gì tương tự. Chồng tôi và tôi đều có công ăn việc làm tốt, cho nên chúng tôi 
không có vấn đề gí phải giải quyết về tài chánh cả. Chúng tôi có một đứa con trai và 
dường nhu nó có thể thích nghỉ với việc ly đị của chúng tôi, chồng tôi và tôi đồng ý cả 
hai đều có quyền trông nom con, và việc này tiến triển tốt đẹp... 


"Ỏ, tôi muốn hỏi là điều gì đã dẫn đến ly dị? 


"Hừm... Tôi cho rằng chúng tôi không còn thương yêu nhau”, bà thở dài " dường như tình 
yêu lãng mạn dần dần không còn nữa, chúng tôi không còn khăng khít như lúc ban đầu 
mới cưới. Chúng tôi đều quá bận về công ăn việc làm và con chúng tôi hầu như bị bỏ 
mặc. Chúng tôi đã có một vài lần đến văn phòng cô vân về hôn nhân, nhưng cũng chẳng 
đi tới đâu. Chúng tôi vẫn sống với nhau, nhưng giống như tình anh em chị em. Không 
cảm thấy tình yêu, tình yêu vợ chồng thực sự Dù sao, chúng tôi cùng thỏa thuận, tốt hơn 
là chúng tôi nên ly dị, đê không còn điều gì nữa. 


Sau hai lần đến khám bệnh mô tả vấn đề của cô, chúng tôi quyết định áp dụng một 
phương pháp chữa tâm lý ngắn hạn, đặc biệt tập trung vào giúp cô giảm thiểu lo ấu và 
điều chỉnh những thay đôi cuộc sống gần đây của cô. Nhìn chung, cô là một người thông 
minh và là một người thích nghi đễ dàng về mặt cảm xúc. Cô đã đáp ứng tốt đẹp trong 
đợt trị bệnh ngắn ngày và dễ dàng chuyên trở lại cuộc sông độc thân. 


Mặc dù lo lắng cho nhau, rõ ràng Margaret và chồng cô đã hiểu sự thay đổi mức độ say 
mê là dấu hiệu châm dứt hôn nhân. Nhiều khi chúng ta thường hiểu sự giảm thiểu say mê 
là một dấu hiệu báo có vấn đề tai hại trong mỗi quan hệ. Những lời to nhỏ đầu tiên về sự 
thay đổi trong mối quan hệ có thể tạo ra ý nghĩa hoảng sợ, một cảm giác hết sức sai lầm. 
Có lẽ xét cho cùng là chúng ta đã không chọn đúng người bạn đường. Người bạn đường 
không giống người mà chúng ta mê say. Những bất đồng xuất hiện - chúng ta có ý muôn 
quan hệ tình dục, nhưng người bạn đường của chúng ta lại mệt mỏi, chúng ta muốn đi 


xem một bộ phim đặc biệt nhưng người bạn đường lại không thích hoặc luôn luôn bận 
rộn. Chúng ta khám phá ra có nhiều dị biệt mà trước đây chúng ta không bao giờ thấy. 
Cho nên, chúng ta kết luận, phải chấm dứt, rốt cuộc, không phải lân tránh sự thật là 
chúng tôi trở nên có khoảng cách. Mọi việc không còn như cũ nữa, chúng tôi nên ly dị. 


Cho nên chúng ta phải làm gì? Những chuyên gia về quan hệ đẻ ra háng tá sách, những 
cuốn sách nầu ăn bảo chúng ta phải làm gì khi đam mê và ngọn lửa tình ái lãng mạn trở 
nên yếu dần. Họ đưa ra vô sô gpợ ý được đứa ra để nhen nhóm lại ngọn lửa tình yêu lãng 
mạn -sắp xếp lại thời khóa biêu nhằm ưu tiên cho tình yêu lãng, mạn, trù tính các bữa ăn 
chiều mơ mộng lãng mạn, hoặc đi chơi xa ngày nghỉ cuối tuần, khen ngợi người bạn 
đường, học hỏi cách trò chuyện có ý nghĩa. Đôi khi những việc này có kết quả, đôi khi 
không. 


Nhưng trước khi tuyên bố mối quan hệ này chết, một trong những việc có lợi ích nhất mà 
chúng ta có thể làm được là khi chúng ta nhận thấy có thay đồi thì hãy lùi lại, đánh giá 
tình hình, và trang bị cho mình càng nhiều kiến thức càng tốt những mẫu bình thường về 
thay đổi trong mối quan hệ. 


Khi đời sống của chúng ta tiễn triển, chúng ta phát triển từ lúc ăm ngửa đến tuôi thiếu 
niên, đến tuôi trưởng thành, đến tuôi già. Chúng ta chấp nhận những thay đôi trong sự 
phát triển cá nhân như một tiễn triển tự nhiên. Nhưng mối quan hệ cũng là một hệ thống 
động, gồm có hai cơ quan tác động lẫn nhau trong môi trường sinh động. Là một hệ 
thống sông, cũng tự nhiên và bình thường là sự quan hệ phải đi qua các giai đoạn. Bắt cứ 
môi quan hệ nào cũng có những phương diện gân gũi thân mật khác nhau- thể xác, cảm 
xúc, và trí tuệ. Tiếp xúc thê xác chia sẻ cảm xúc, tư tưởng và trao đổi ý kiến hoàn toàn là 
những cách chính đáng của sự liên hệ với người mình thương yêu. Mạnh lên rồi yếu đi là 
bình thường nhằm cân băng: đôi khi gần gũi thể xác suy giảm nhưng gần gũi cảm xúc có 
thể tăng lên, có nhiều lúc chúng ta không muốn chia sẻ bằng lời mà chỉ muốn được ôm 
ấp. Nếu chúng ta nhậy cảm với vấn đề này, chúng ta sẽ vui hưởng thời kỳ say mê tươi 
đẹp đầu tiên trong mối quan hệ, nhưng nếu nó nguội lạnh, thay vì cảm thấy lo âu hay giận 
dữ, chúng ta có thể tự mình đi tới những hình thái thân mật mới cùng đem lại thỏa mãn - 
hay có thể thỏa mãn nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể thích bạn tình là bạn đường đời, 
thích tình yêu vững chắc hơn, mối ràng buộc sâu đậm hơn. 


Trong tác phẩm Cư Xử Thân Mật Riêng Tư, Desmond Morris mô tả những thay đổi bình 
thường xây ra trong nhu cầu gần gũi thân mật của con người. ông đưa ra giả thiết mỗi 
người chúng ta lập đi lập lại qua ba giai đoạn: "Ôm chặt lấy tôi", "Đặt tôi xuống", và " Đề 
mặc tôi". Chu trình này trước nhất trở nên rõ ràng trong những năm đầu cuộc đời khi đứa 
trẻ chuyền từ giai đoạn "ôm chặt lấy tôi' tiêu biểu thời kỳ ăm ngửa rồi đến giai đoạn "Đặt 
tôi xuống" khi đứa trẻ lần đầu tiên thám hiểm thế giới, tập bò, tập đi, và đạt được sự độc 
lập và tự quản nào đó tách khỏi người mẹ. Đầy là một phần của sự phát triển và nây nở tự 
nhiên. Tuy vậy những giai đoạn ây không chỉ tiến theo một hướng, mà ở nhiều giai đoạn, 
đứa trẻ có thê kinh qua một số lo ấu khi cảm giác tách rời trở nên quá lớn, thì đứa trẻ 
quay về với người mẹ để tìm sự xoa địu và gần gũi. Ở tuổi trưởng thành, giai đoạn "Để 
mặc tôi" trở thành giai đoạn dễ nhận thấy nhất khi đứa trẻ vật lộn đề hình thành cá tính. 
Mặc dù điều ấy có thể là khó khăn và làm cha mẹ đau đớn, hầu hết các chuyên gia đều 


công nhận đó là môt giai đoạn bình thường và cần thiết để chuyền tiếp từ tuổi thơ ấu đến 
trưởng thành. Ngay trong giai đoạn này vẫn có sự pha trộn của các giai đoạn. Trong đứa 
trẻ mới lớn la lôi :"Để mặc tôi" với cha mẹ, nhu cầu "ôm chặt lấy tôi" có thể được đáp 
ứng bởi sự đồng cảm mạnh với nhóm bè bạn cùng lứa tuổi. 


Trong mối quan hệ người lớn cũng vậy, sự thay đổi liên tục như _ vậy cũng diễn ra. Mức 
thân mật gần gũi thay đổi, có những thời kỳ thân mật nhiều hơn lẫn với những thời kỳ xa 
cách lâu hơn. Đây cũng là một phần của chu trình sinh trưởng và phát triển bình thường. 
Muốn tiến tới tiềm năng đầy đủ với tư cách con người, chúng ta cần biết quân bình nhu 
cầu gần gũi và hòa hợp với các thời kỳ khi chúng ta phải quay về nội tâm, với ý thức tự 
quản sinh trưởng và phát triển với tư cách cá nhân. Nêu ta hiểu được như vậy, chúng ta sẽ 
không còn phản ứng bằng kinh hãi và hoảng sợ khi lần đầu tiên nhận thấy mình " đang 
tách rời khỏi" người bạn đường, không còn hoảng sợ gì khi nhìn nước thủy triều xuông ở 
bờ biển. Đương nhiên, đôi khi sự xa cách tình cảm tăng lên có thể báo hiệu những vấn đề 
nghiêm trọng trong mối quan hệ (giận dữ ngắm ngầm không nói ra chắng hạn) và thậm 
chí sự tan vỡ có thê xây ra. Trong những trường hợp đó, những biện pháp như chữa bệnh 
có thể rất hữu ích. Nhưng đừng quên vấn đề chính yếu là xa cách phát triển không tự 
động có nghĩa báo hiệu là tai họa. Nó cũng có thê là một phần của chu kỳ đáp lại việc xác 
định mối quan hệ một lần nữa trong một hình thái mới mà nó thê đoạt lại hay còn hơn cả 
sự thân mật gần gũi trong quá khứ. 


Cho nên, việc chấp nhận, hay thừa nhận sự thay đổi là một phần tự nhiên trong phản ứng 
qua lại của chúng ta với người khác, đóng môt vai trò quan trọng trong quan hệ. Chúng ta 
sẽ vỡ lẽ ra răng chính vào lúc chúng ta cảm thấy thất vọng, nhất như thê mối quan hệ 
không còn là cái gì đó, thì sự thay đổi sâu xa xây ra. Giai đoạn chuyền tiếp này có thê trở 
thành điểm then chốt khi tình yêu thực sự bắt đầu chín mùi và thăng hoa. Mối quan hệ 
của chúng ta không còn dựa vào sự đam mê cao độ, coi người kia là hiện thân của sự 
tuyệt hảo, hoặc cảm thấy hợp nhau. Nhưng trong khi trao đôi vì điều đó, chúng ta nay ở 
một vị trí bắt đầu thực sự biết người kia - hiểu người kia là như thế, một cá nhân riêng rẽ, 
có thể có khuyết điểm và nhược điểm, nhưng là một con người như chúng ta. Chính ở 
điệm trọng tâm này mà chúng ta có thể đưa ra lời cam kết trước sự tăng trưởng của một 
người kia - một hành động của tình yêu thực sự. 


Có lẽ cuộc hôn nhân của Margaret có thể cứu được bằng cách chấp nhận sự thay đôi tự 
nhiên trong quan hệ và thiệt lập môi quan hệ mới dựa vào những nhân tô không phải là 
đam mê và lãng mạn. 


Tuy vậy may mắn là câu chuyện chưa chấm dứt tại đây. Hai năm sau lần khám bệnh cuối 
cho Margaret, tôi tình cờ gặp cô trong khu vực cửa hàng cửa hiệu (cảnh ngẫu nhiên gặp 
bệnh nhân cũ trong môi trường xã hội làm cho tôi, cũng như hầu hết các bác sĩ chuyên 
khoa, cảm thấy một chút lúng túng). 


Tôi hỏi, "Dạo này cô ra sao?" 


Cô reo lên "Còn gì tôt hơn! Tháng trước, tôi và chông cũ của tôi tái hôn" 


"Thực sao?" 


"Vâng đúng, và mọi việc diễn ra tuyệt trần. Chúng tôi tiếp tục gặp nhau vì cùng trông 
nom con. Dầu sao, lúc đầu cũng khó khăn... nhưng sau khi ly dị, không biết làm sao áp 
lực không còn nữa. Chúng tôi không còn ước vọng gì nữa. Và chúng tôi thấy chúng tôi 
thực sự thích nhau, và thương yêu nhau. Mọi việc không giống như khi chúng tôi cưới 
nhau lần đầu., nhưng không thành vấn đề, chúng tôi thực sự hạnh phúc. Tôi cảm thấy 
đúng như vậy." 


-ooOoo- 


CHƯƠNG 10 - CHUYÊN ĐÓI CÁCH NHÌN 


Ngày xưa có một đệ tử của một triết gia Hy Lạp được sư phụ ra lệnh trong ba năm cho 
tiên bất cứ người nào chửi mình. Khi thời gian thử thách này trôi qua, vị sư phụ nói với 
ông, "Bây giờ con có thể đến thành Athens để học về sự thông thái". Khi người đệ tử vào 
thành Athens, ông gặp một người thông thái ngôi tại cổng thành và chửi tất cả mọi người 
đi qua. ông ta cũng chửi luôn người đệ tử, khiến người đệ tử bật cười. "Tại sao ông cười 
khi tôi chửi ông?" người thông thái hỏi. Người đệ tử trả lời, "vì lẽ trong ba năm trời, tôi 
đã phải trả tiền cho ai chửi tôi, nay ông chửi tôi mà tôi không phải trả tiền". Người thông 
thái nói, "Vào thành đi, tất cả là của ông đó" 


Những cha cố Sa Mạc thế kỷ thứ tư, một loạt những người lập dị, rút vào vùng Sa Mạc 
Scete, hy sinh suốt đời, cầu nguyện, dạy câu chuyện này để minh họa giá trị của khổ đau 
và gian khổ. Tuy nhiên không phải chỉ có gian khổ không thôi, nó mở cửa "thành phố trí 
tuệ" cho người đệ tử. Nhân tố chính khiến cho người đệ tử có thể đối trị hiệu quả với tình 
thế khó khăn là khả năng chuyên đổi cách nhìn, nhìn tình hình từ một điểm thuận lợi 
khác. "Khả năng chuyền đối cách nhìn có thê là một trong những công cụ mạnh và hữu 
hiệu nhất mà ta có đề đối phó với vấn đề cuộc sống hàng ngày". Đức Đạt Lai Lạt Ma giải 
thích. 


Khả năng nhìn vào các sự việc từ những khía cạnh khác rất ích lợi. Khi thực hành điều 
này, ta có thể sử dụng một số kinh nghiệm, một số sự việc bi thảm, để phát triển sự bình 
tĩnh của tâm. Ta phải nhận thức được răng mỗi hiện tượng, mỗi sự việc, có những khía 
cạnh khác nhau. Mọi sự có tính chất tương đói. Thí dụ, trường hợp của tôi, tôi mất nước. 
Từ quan điểm ấy điều đó thật là bi thảm- thậm chí còn có những điều tệ hại hơn nữa. Sự 
tàn phá đang xây ra trên đất nước chúng tôi. Tình hình rất tiêu cực. Nhưng nếu tôi nhìn 
vào cùng một sự việc dưới một góc độ khác, tôi nhận thức được rằng là một người tỊ nạn, 
tôi có một cách nhìn khác. Với tư cách là người tj nạn tôi không cần phải có thủ tục, nghỉ 
lễ, và nghi thức ngoại g1ao. Nếu mọi thứ vẫn vậy, nếu mọi thứ đều tốt đẹp, rồi thì nhiều 
lúc bạn chỉ giả bộ, bạn đòi hỏi. Nhưng khi bạn phải trải qua những tình huôộng tuyệt vọng, 
đâu có thì giờ mà đòi hỏi. Cho nên từ góc độ đó, kinh nghiệm bi thảm này rất hữu ích cho 
tôi. Ngoài ra vì là người tj nạn nên nó tạo rất nhiều cơ hội cho tôi gặp được nhiều người. 
Những người từ những truyền thống. tôn giáo khác nhau, từ những tầng lớp xã hội khác 
nhau, những người lẽ ra tôi không thể gặp được nếu tôi vẫn ở trong nước. Cho nên theo ý 
nghĩa ấy điều đó rất ích lợi, rất ích lợi. "Dường như là khi vẫn đề phát sinh, cách nhìn của 


chúng ta trở thành thiên cận. Tất cả sự quan tâm của chúng ta đều nhằm vào lo nghĩ về 
vấn đề, và chúng ta có ý nghĩ là chí mình chúng ta gặp phải khó khăn này. Điều này hình 
như có, thê dẫn đến sự quan tâm quá mức cho bản thân làm cho vấn đề dường như rất 
nặng nề. Khi điều này xây ra, tôi nghĩ là nhìn sự việc bằng một nhãn quan rộng hơn nhất 
định có ích - chẳng hạn, nhận thức được rằng có nhiều người đã trải qua những kinh 
nghiệm tương tự, thậm chí còn tệ hơn nữa. Tập thay đôi cách nhìn có thê giúp ích trong 
một số bệnh tật hay khi đau đớn. Vào lúc đau đớn phát sinh, đương nhiên lúc đó rất khó 
khăn, tập hành thiền qui củ đề lắng đọng tâm Nhưng nếu bạn có thể so sánh, nhìn tình thế 
của bạn dưới một khía cạnh khác, bằng cách nào đó việc này. Nếu bạn chỉ nhìn vào một 
sự việc, thì nó có vẻ càng ngày càng to hơn. Nếu bạn tập trung quá gần, quá mạnh vào 
một vấn đề khi nó xấy ra, thì dường như là không thê kiềm chế nôi. Nhưng nếu bạn so 
sánh sự việc đó với một sự việc lớn hơn nảo đó, nhìn vào cùng một vấn đề từ một tầm Xa, 
thì dường như nó nhỏ lại và không quá lớn." 


Ngay trước một cuộc đàm thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi tình cờ gặp viên quản lý một 
trung tâm mà tôi từng làm việc. Trong nhiệm kỳ ở cơ sở đó, tôi cãi lộn với ông nhiêu lần 
vì lẽ tôi tin là ông ta đã dàn xếp việc trông nom bệnh nhân để lấy tiền. Khá lâu tôi dã 
không gặp ông ta một thời gian, nhưng ngay khi tôi gặp ông, chúng tôi tuôn ra hàng tràng 
lý lẽ và tôi cảm thấy cơn tức và căm ghét trào lên trong tôi. Vào lúc tôi được đưa vào 
phòng khách sạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma cho cuộc thảo luận vào chiều hôm đó, tôi bình 
tĩnh lại, nhưng vẫn cảm thấy một chút khó chịu. 


Tôi bắt đầu, "Hãy nói về một người nào đó làm người ta tức giận. Phản ứng tự nhiên của 
người ta là bị xúc phạm, phản úng tức khắc là giận dữ. Nhưng trong nhiều trường hợp, 
không phải chỉ là vẫn đề tức giận ngay lúc bị xúc phạm. Sau này người ta có thê nghĩ đến 
sự việc này, thậm chí rất lâu sau này, và mỗi khi nghĩ đến thì giận dữ và cứ như thế mỗi 
lần. Làm sao Ngài có thể đối trị với loại tình thế như vậy?" 


Đức Đạt Lai Lạt Ma gật đầu một cách tư lự, rồi nhìn tôi. Tôi băn khoăn không biết Ngài 
có cảm thây tôi không đưa ra đê tài này vì lý do học thuyết thuân túy hay không. 


Ngài nói, "Nếu bạn nhìn vào một góc độ khác thì chắc chắn việc làm cho bạn tức giận có 
nhiều khía cạnh tích cực, phẩm chất tích cực. Nếu bạn xem xét một cách cần trọng, bạn 
sẽ thấy hành động làm bạn tức giận, cho bạn một số cơ hội, một cái gì đó lẽ ra không thể 
có được về mặt khác, ngay từ quan điểm của bạn. Vậy băng nỗ lực, bạn có thê thấy nhiều 
góc độ khác nhau đối với một sự việc. Điều này sẽ giúp ích cho bạn." “Nhưng Ngài nghĩ 
sao nếu Ngài tìm kiếm những khía cách tích cực của một người hay sự việc mà không 
thấy gì cả?" 


"Ở đây, tôi nghĩ rằng xử trí một tình huống, bạn cần phải có một số có gắng. Hãy dành thì 
giờ nghiêm chỉnh tìm kiếm một cách nhìn khác về tình huỗng đó. Không chỉ trên bề mặt 
mà thật thắng thắn và minh bạch.Bạn cần phải sử dụng tất cả lập luận của bạn và nhìn 
vào tình huống càng khách quan càng tốt. Chăng hạn, bạn phải suy nghĩ trên thực tế là 
bạn có thực sự giận dữ một người nào đó mà bạn cho rằng họ có tính tiêu cực 100 phần 
trăm. Cũng giống như khi bạn bị một người nào đó lôi cuốn mạnh mẽ thường có khuynh 
hướng cho những người này có tính tích cực 100 phần trăm. Nhưng sự nhận thức này 


không phù hợp với thực tế. Nếu bạn thấy người bạn của quá tuyệt vời, người đó định làm 
hại bạn trên một phương diện nào đó, đột nhiên bạn sẽ nhận thức sâu sắc là những người 
ấy không có đức tính tốt 100 phần trăm. Cũng giống như vậy, nếu kẻ thù của bạn, người 
mà bạn ghét, thành thực xin được bạn tha thứ và tiếp tục tỏ ý tốt với bạn, bạn không thể 
nào tiếp tục cho rằng những người này, là xấu. 100 phần trăm Vậy nên, dù khi bạn giận 
đữ ai, bạn có thể cảm thấy rằng người ấy không có tính tích cực thì sự thực là không ai 
xấu 100 phần trăm. Họ cũng có những tính tốt nếu bạn điều tra đủ. Cho nên, khuynh 
hướng nhìn người hoàn toàn tiêu cực là do nhận thức của riêng bạn căn cứ vào sự đoán 
định tinh thần của riêng bạn, chứ không phải là bản chất thực sự của cá nhân ấy. 


"Cũng vậy, một tình huống lúc đầu bạn nhận thức là tiêu cực 100 phần trăm, có thể có 
những khía cạnh tích cực. Nhưng tôi nghĩ rằng dù bạn có khám phá ra một khía cạnh tích 
cực trước một tình huống xấu, chỉ có thế thôi vẫn chưa đủ. Bạn còn cần phải củng cô ý 
niệm ấy. Cho nên bạn cần phải nhắc nhở mình về khía cạnh tích cực ấy nhiều lần, cho 
đến khi cảm nghĩ của bạn thay đôi. 


Nói chung, một khi bạn đã rơi vào tình huông khó khăn, không thể thay đổi thái độ bằng 
cách thực hiện môt suy xét đặc biệt một hay hai lần. Đúng hơn là phải qua một tiên trình 
học hỏi, rèn luyện, và làm quen với những quan điểm mới giúp bạn có thê đổi trị với khó 
khăn. ” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma suy nghĩ hồi lâu, giữ vững lập trường thực dụng thường lệ của Ngài, 
Ngài nói thêm, "Tuy nhiên nếu bất chấp những cô gắng của bạn, bạn không tìm được 
những khía cạnh hay cách nhìn tích cực trước hành động của ai đó, thì lúc này con đường 
hành động tốt nhất là hãy cô gắng quên nó đi." Thôi thúc trước lời nói của và Đạt Lai 
Lạt Ma, tối khuya hôm đó, tôi có gắng khám phá ra một số ' 'góc độ tích cực” của viên 
quản lý, những khía cạnh mà ông ta không phải là xấu 100 phần. Điều đó không khó; tôi 
biết ông là một người cha rất thương con, chăng hạn, ông cô găng hết sức nuôi nâng con 
cái. Và tôi phải công nhận việc cãi lộn với ông cuối cùng đã đem lợi ích cho tôi - chúng 
là phương tiện để tôi quyết định bỏ không làm việc tại Cơ sở này nữa và cuối cùng dẫn tôi 
đến một công việc vừa ý hơn. Trong khi những suy ngẫm này không ngay lập tức dẫn 
đến sự ưa thích người đàn ông này, nhưng chắc chắn chúng đã làm cho tôi mắt đi một số 
cảm nghĩ căm ghét bằng chỉ một chút cố gắng. Trong chốc lát, Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa 
ra một bài học còn sâu sắc hơn: Cách thay đồi hoàn toàn thái độ thù nghịch với kẻ thù và 
biết cách quý mến kẻ thù. 


-¬-O0O--- 
CÁCH NHÌN MỚI VẺ KẺ THÙ 
Phương pháp chính của Đức Đạt Lai Lạt Ma đề thay đổi thái độ đối với kẻ thù liên quan 
đên sự phân tách có hệ thông và hợp lý vê phản ứng thông thường của chúng ta với 
những kẻ làm hại chúng ta. Ngài giảng giải: 


"Trước nhất hãy nhận xét thái độ đặc trưng đối với địch thủ. Nói chung, đương nhiên, 
chúng ta không mong muôn những điêu tôt đẹp cho kẻ địch. Nhưng dù kẻ địch không vui 


do những hành động của bạn, thì ở đây bạn có gì vui vẻ chứ? Nếu bạn suy nghĩ cân trọng, 
làm sao có cái gì bât hạnh hơn thê? Mang gánh nặng của cảm nghĩ thù nghịch và ác ý. Và 
bạn thực ra có muôn như vậy không? 


"Nếu bạn trả thù kẻ địch thì hình như chỉ tạo vòng lần quân tội ác. Nếu bạn trả đũa người 
kia sẽ không nhận điều đó - họ sẽ trả đũa, rồi bạn sẽ làm thế nữa, và cứ thế tiếp tục. Và 
đặc biệt khi điều này xây ra ở mức cộng đồng, nó sẽ tiếp tục từ thế hệ này đến thế hệ 
khác. Kết quả lả cả hai phía đều khổ đau. Rồi thì toàn bộ mục đích cuộc sống trở thành 
hỏng. Bạn có thể nhìn thấy điều này trong trại tỊ nạn, nơi đây sân hận được nuôi dưỡng 
giữa nhóm này với nhóm kia. Nó xây ra từ khi còn thơ ấu. Điều đó thật tệ hại. Cho nên, 
giận dữ và sân hận giống như luỡi câu của người câu cá. Hết sức quan trọng cho chúng ta 
là không được dễ mắc vào lưỡi câu ấy. 


"Hiện nay, nột số người coi căm thù mãnh liệt là tốt cho quyền lợi quốc gia. Tôi nghĩ 
điêu này là tiêu cực. Rât thiên cận. Chông lại lôi suy nghĩ này là cơ sở của tinh thân bât 
bạo động và hiệu biết." 


Vì đã không chấp nhận thái độ đặc trưng của chúng ta đối với kẻ thù, Đức Đạt Lai Lạt 
Ma tiêp tục đưa ra một cách nhìn khác đôi với kẻ địch, một nhãn quan mới có thê có một 
tác động cách mạng trong đời sông của ta. Ngài giảng giải: 


Thường thường trong Phật Giáo người ta chú ý nhiều đến thái độ đối với địch thủ hay kẻ 
thù. Đó là vì sân hận là chướng ngại vật lớn nhất cho việc phát triển từ bi và hạnh phúc. 
Nếu bạn có thê học cách phát triển kiên nhẫn và khoan dung đối với kẻ thù của bạn, thì 
mọi sự sẽ trở nên đễ dàng hơn nhiều - lòng từ bi của bạn đối với người khác bắt đầu tuôn 
chảy tự nhiên. 


Vì vậy, đối với người tu tập tỉnh thần, kẻ thù đóng một vai trò thiết yếu. Như tôi biết từ bi 
là cốt tủy đời sống tỉnh thân. Đề bạn có thê hoàn toàn thành công trong việc thực hành 
tình thương và từ bi, sự tu tập về nhẫn nại và khoan dung là rất cần thiết. Không có tính 
dũng cảm chịu đựng tương tự với nhẫn nại, thì cũng giông như không có tai họa nào tồi tệ 
hơn sân hận, Cho nên, ta phải hết sức có gắng không nuôi dưỡng sân hận với kẻ thù, mà 
tốt hơn là dùng cuộc đấu trí ấy làm cơ hội nâng cao sự tu tập về nhẫn nại và khoan dung. 


Thật ra, kẻ thù là điều kiện cần thiết đề thực hành nhẫn nại. 


Không có hành động của kẻ thù thì không thể có khả năng thành công về nhẫn nại và 
khoan dung. Bạn bè chúng ta thuờng không thử thách và cho chúng ta cơ hội trau đồi 
nhẫn nại, chỉ có kẻ thù của chúng ta mới cho chúng ta cơ hội. Cho nên, từ lập trường ấy, 
chúng ta có thể coi kẻ thù của chúng ta là những người thầy lớn và tôn kính họ đã cho 
chúng ta cơ hội quý báu tu tập nhẫn nại. 


"Ngày nay, có rất nhiều người trên thế giới, nhưng chúng ta tương tác với khá ít người, 
và thậm chí lại càng ít người gây khó khăn cho chúng ta. Cho nên khi bạn có dịp may đề 
thực hành nhẫn nại và khoan dung, bạn nên đối xử với lòng biết ơn. Thật là hiếm có. 
Chẳng khác gì bỗng nhiên tìm ra được kho báu trong nhà bạn, bạn nên vui vẻ và biết ơn 


kẻ thù đã cho bạn cơ hội quý báu. Vì lẽ nếu bạn chưa bao giờ thành công trong việc tu tập 
nhân nại và khoan dung, chúng là những nhân tô chủ yêu đê chông lại cảm xúc tiêu cực, 
thì cũng là do sự phôi hợp những nỗ lực của chính bạn và cơ hội mà kẻ thù mang lại. 


"Đương nhiên, ta vẫn còn cảm thấy, "Tại sao tôi phải tôn kính kẻ thù của tôi, hay thừa 
nhận sự đóng góp của họ, vì kẻ thù không có ý muôn cho tôi cơ hội quý báu để tu tập 
nhẫn nại, không có ý muốn giúp đỡ tôi? Và không những họ không mong muốn hay có ý 
định giúp tôi, nhưng họ còn có chủ ý hiểm độc làm hại tôi! Cho nên đúng ra là phải căm 
ghét họ - họ nhất định không đáng được kính trọng". Thực tế là có tâm trạng sân hận ở 
phía kẻ thù, ý đồ muốn hại chúng ta, biến hành động của kẻ thù trở thành duy nhất. Mặt 
khác, nếu điều đó chỉ đúng là một hành động làm hại chúng ta, thì chúng ta phải căm ghét 
các bác sĩ và coi họ là kẻ thù vì thỉnh thoảng họ đã áp dụng các phương pháp đau đớn 
như phẫu thuật Nhưng dầu vậy chúng ta vẫn không coi những hành động đó là gây tai hại 
hay là những hành động của kẻ thù vì ý đồ của các bác sĩ là giúp đỡ chúng ta. Vì thế cho 
nên đúng là chủ ý đề hại chúng ta của kẻ thù biến thành người duy nhất cho chúng ta cơ 
hội quý báu đề tu tập nhẫn nại." 


Ý kiến tôn kính kẻ thù của Đức Đạt Lai Lạt Ma vì cơ hội phát triển mà họ cung cấp có 
thể hơi khó chấp nhận vào lúc ban đầu. Nhưng tình trạng này cũng tương tự như người 
tập tạ cho thân hình mạnh khỏe và cân đối. Đương nhiên, hoạt động nhấc tạ rất khó chịu 
lúc đầu vì tạ nặng. Ta gắng sức, đồ mô hôi, đấu tranh. Tuy vậy, nó đúng là một hành 
động tranh đấu chống lại sức kháng cự để rồi mang lại sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta 
có đánh giá cao dụng cụ cử tạ tốt không phải vì bất cứ vui thích trực tiếp nào chúng cung 
cấp, mà là vì lợi ích cuối cùng mà ta nhận được. 


Có lẽ ngay cả việc Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định về tính hiếm hoi và "tính quý giá" của 
kẻ thù cũng còn hơn chỉ là giải thích duy lý kỳ khôi. Khi tôi nghe bệnh nhân của tôi mô tả 
những khó khăn của họ với những người khác, điều này trở nên quá rõ ràng - khi sự việc 
đến, hầu hết mọi người không có hàng đoàn kẻ thù hay đối thủ để tranh đấu, ít nhất ỏ 
mức độ cá nhân. Thường thường, sự mâu thuẫn chỉ hạn chế ở một số ít người. Có thể ông 
chủ hay đồng nghiệp, hay người hôn phối cũ, anh chị em ruột. Từ quan điểm trên, kẻ thù 
thực rất hiếm - nguồn cung cấp rất giới hạn. Và đó là sự tranh đấu, một tiến trình giải 
quyết xung đột với kẻ thù - nhờ học hỏi, quan sát, tìm ra những cách giải quyết khác.- 
cuối cùng dẫn đến phát triển, hiểu biết sâu sắc, và kết quả chữa trị bằng tâm lý thành 
công. 


Hãy tưởng tượng sẽ ra sao suốt đời nếu ta không bao giờ phải đối phó với kẻ thù, hay Đặp 
trở ngại nào cả từ lúc nằm nôi cho đến khi xuống mồ, người nào gặp cũng nuông chiều 
chúng ta, ủng hộ ta, nuôi dưỡng ta, (cho chúng ta đồ ăn ngon dễ tiêu), làm cho chúng ta 
vui bằng bộ mặt khôi hài và âm thanh "yêu thương quyến rũ". Nếu từ khi mới sanh chúng 
ta được mang đi đây đó trong cái giỏ, (và sau này có lẽ trong cái kiệu) Chưa bao giờ gặp 
phải sự thách nào, chưabao giờ bị thử thách - nói tóm lại, nếu mỌI người tiếp tục coi 
chúng ta như trẻ nhỏ. Điều đó lúc đầu có vẻ tốt. Trong mấy tháng đầu của cuộc đời có thể 
là thích đáng. Nhưng nếu cứ tiếp tục triỀền miên như thế thì nó chỉ đi đến chế hồ như trở 
thành một loại của một khối sền sệt, một loại quái đản thực sự - với sự phát triển tinh 
thần và xúc cảm của miếng thịt bê con. Chính sự tranh đầu của đời sông làm cho ta thành 


người. Và do đó chính các kẻ thù của chúng ta thử thách chúng ta, cho chúng ta sức 
kháng cự cân thiệt đê phát triên. 


-—-oÔO--- 
THÁI ĐỘ NHƯ THẺ CÓ THỰC TIỀN KHÔNG? 


Thực hành cách tiếp cận những vấn đề của chúng ta một cách hữu lý và học cách suy xét 
về những khó khăn hay về kẻ thù từ những cách nhìn khác dường như là một công cuộc 
theo đuổi đáng giá, nhưng tôi băn khoăn không hiểu đến một mức độ nảo thì điều này có 
thể thực sự mang đến sự thay đổi cơ bản về thái độ. Tôi nhớ có một lần đọc tài liệu về 
một cuộc phỏng vấn mà Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về việc tu tập tinh thần hàng ngày của 
Ngài là tụng kinh, tụng tám câu kệ nói về huân luyện tâm, viết vào thế kỷ thứ Mười Một 
của Langri Thangpa, một vị thánh người Tây Tạng. Trong đó có những câu như sau: 


Bất cứ lúc nào kết giao với ai, cầu mong tôi sẽ tự cho mình là người thấp nhất và coi 
người kia là cao thượng nhất trong thâm tâm tôi... 


Khi tôi thấy những chúng sanh bản chất ác độc, bị thúc ép bởi tội lỗi hung bạo và ưu 
phiên, câu mong tôi được coi họ như những người hiêm có này là thân thiết như thể tôi 
tìm được một kho báu quỷ giả. 


Khi những người khác, vì đó kị, đối xử xấu với tôi, sỉ nhục, phỉ bảng tôi và những điều 
tương tự, cầu mong tôi chịu thua và xin đề cho họ chiến thắng. ... Khi người mà tôi được 
lợi lạc với niềm hy vọng lớn lao, làm cho tôi hết sức đau đớn, xin cho tôi được coi người 
ấy như Vị Giáo Chủ tối thượng của tôi!...; 


Tóm lại, xin cho tôi được trực tiếp hay gián tiếp đem lợi ich và hạnh phúc cho tất cả 
chúng sanh, và xin cho tôi được ám thâm chịu đựng điểu tai hại và khô đau của tất cả 
chúng sanh. 


Sau khi đọc các câu trên, tôi hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma, "Tôi biết Ngài suy ngẫm nhiều về 
lời cầu nguyện này, nhưng thực sự Ngài có nghĩ rằng ngày nay có thể áp dụng được 
không? Ý tôi muôn nói là bài kệ đó đã được viết bởi một nhà sư sống trong tu viện - Ởở 
nơi mà việc xấu nhất có thể xây ra là có người kháo chuyện về Ngài hoặc nói dối về Ngài 
hay có thể thỉnh thoảng là một đòn mạnh hay vỗ mặt. Trong trường hợp â Ấy, có thể là dễ 
dàng "dâng chiến thắng" cho họ- nhưng xã hội ngày nay, điều tai hại hay đối xử xấu mà 
ta nhận được từ những người khác gồm có nào là hiếp dấm, hành hạ, giết người vân vân... 
Từ quan điểm ấy, thái độ trong lời cầu nguyện ấy dường như thực không thể áp dụng 
được." Tôi cảm thấy một chút tự mãn, vì đã có nhận xét mà tôi nghĩ khá xác đáng, một 
nhận xét thông minh lắm.. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 1m lặng hồi lâu, Ngài nhíu mày suy nghĩ, Ngài nói, "Có thể có một 
điều gì đó trong cái mà ông vừa nói". Rồi Ngài tiếp tục thảo luận các trường hợp cần sửa 
đi lại thái độ cần phải có biện pháp đối phó mạnh trước sự gây hân của của người khác 
nhằm ngăn chặn điều tồn hại cho mình hoặc người khác. 


Tôi đã suy tư về cuộc đàm thoại với Ngài vào buổi tối hôm đó rất khuya. Hai Hai vấn đề 
nôi lên một cách rõ ràng. Trước tiên, điều làm tôi chú ý là Ngài sẵn sàng lạ thường khi 
tìm một cái nhìn mới về niềm tin và sự tu tập riêng Ngài - trong trường hợp này, chứng tỏ 
Ngài sẵn lòng đánh giá lại lời cầu kinh đã được âp ủ trong lòng chắc chắn đã sống với 
Ngài qua nhiều năm tu tập. Vân đề thứ hai là ít truyền cảm hơn. Tôi đã khắc phục được ý 
nghĩa kiêu ngạo của riêng tôi.! Tôi chợt nghĩ là tôi đã gợi ý với Ngài là lời câu nguyện có 
thể không thích hợp vì nó không theo kịp được với thực tế phũ phàng của thế giới ngày 
nay. Nhưng chăng phải đến sau này tôi mới nghĩ về người tôi đang nói chuyên với - một 
người đã hoàn toàn mất nước do sự xâm lăng tàn bạo nhất trong lịch sử. Một người đã 
phải sống lưu vong trong gần bốn thập niên trong khi cả nước đặt niềm hy vọng và mơ 
ước tự do vào người ấy. Một người có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, với tâm lòng từ bị, 
lắng nghe dòng người tị nạn luôn kế những chuyện giết chóc, hãm hiếp, tra tân, và triỆt 
hạ phẩm giá của người dân Tây Tạng bởi người Trung Hoa. Hơn một lần tôi đã nhìn thấy 
vẻ quan ngại mênh mang và nỗi buôn trên nét mặt của Ngài khi nghe những chuyện như 
thế được kể lại bởi những người đã đi bộ vượt dãy Hi Mã Lạp Sơn (vượt núi băng rừng 
trong một cuộc hành trình hai năm), chỉ để thoáng nhìn thấy Ngài. Và những chuyện nhu 
vậy không phải chỉ có tính chất bạo lực vật chất không thôi. Thường, những chuyện này 
nhắc đến ý đồ phá hoại tinh thần người dân Tây Tạng. Một người tị nạn Tây Tạng từng 
kế cho tôi nghe về "trường học” Trung Hoa mà anh ta bị bắt buộc theo học lúc con nhỏ 
lớn lên tại Tây Tạng. Buổi sáng dành cho việc truyền bá và nghiên cứu cuốn "sách đỏ" 
của Mao Trạch Đông. Buôi chiều dành để báo cáo các công việc được phân công làm ở 
nhà." Bài tập về nhà" thường được chế ra nhằm thủ tiêu tinh thần Phật Giáo vốn đã đã ăn 
sâu trong lòng người Tây Tạng. Thí dụ, biết người Phật Giáo cắm sát sinh và có niềm tin 
là mỗi sinh vật đều là "sinh vật hữu tình" quý giá như nhau, một thầy giáo đã phân công 
cho học trò nhiệm vụ phải giết một loại gì đó và phải mang đến trường ngày hôm sau. 
Học sinh được chấm điểm. Mỗi con vật chết được cho giá trị điểm nào đó - con ruồi một 
điểm, con sâu - hai điểm, con chuột năm điểm, con mèo - mười điểm - vân vân.(Khi tôi 
kế chuyện này với một người bạn mới đây, người bạn tôi đã lắc đầu với vẻ ghê tởm và 
trầm ngâm nói một mình." Tôi không biết học sinh được bao nhiêu điểm khi người học 
sinh giết cả thầy giáo khốn nạn này!") 


Nhờ sự tu tập tinh thần như việc tụng 8 câu kệ về việc huân luyện tâm, Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã có thê đi đến chấp nhận thực tại của tình hình nhưng vẫn tiếp tục tích cực vận 
động tự do và nhân quyền cho Tây Tạng trong 40 năm. Đồng thời Ngài vẫn giữ một thái 
độ nhún nhường và từ bi với người Trung Hoa, điều đó đã truyền cảm cho hàng triệu 
người trên thế giới. Và nơi đây tôi đưa ra ý kiến là lời cầu nguyện ây có thể không thích 
hợp với những "thực tại" của thế giới ngày nay. Tôi vẫn còn đầy lúng túng mỗi khi nghĩ 
đến cuộc đàm thoại này. 


-¬-O0O--- 
KHÁM PHÁ NHỮNG CÁCH NHÌN MỚI 
Có gắng áp dụng phương pháp thay đối cách nhìn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi tình cờ 


bát gặp một kỹ thuật khác vào một buổi chiều. Trong thời gian sửa soạn cho tác phẩm 
này, tôi có tham dự một vài buôi thuyêt giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại bờ biên Miễn 


Đông. Trở về nhà tôi đi bằng chuyến bay bay thắng về Phoenix. Như thường lệ, tôi lấy 
chỗ ngồi cạnh lối đi Mặc dầu mới tham dụ buổi học tập về tinh thần, nhưng tôi ở tronmg 
tâm trạng khá kỳ cục khi bước vào máy bay đã đầy người. Tôiphát hiện chỗ ngồi của tôi 
lại ở hàng ghế. ở giữa - kẹp giữa một người đàn ông với khổ người to lớn có thói quen 
phiền toái là để cánh tay to sụ vào thành ghế của tôi và một thiếu phụ trung niên mà mới 
trông tôi đã không thích ngay vì bà ta đã chiếm chỗ ngồi bên cạnh lối đi của tôi. Có một 
điều gì nơi thiếu phụ này thực ra đã làm tôi khó chịu- giọng nói bà ta quá the thé, điệu bộ 
quá hồng hách, tôi không chắc chắn lắm. Ngay sau khi máy bay cất cánh, bà ta bắt đầu 
chuyện trò không ngớt với người đản ông ngồi dãy ghế đẳng trước. Người đàn ông này 
hóa ra là chồng bà, và tôi đã lịch sự đề nghị đối chỗ cho ông ta. Nhưng cả hai đều không 
chịu vì cả hai muốn ngôi hàng ghế bên cạnh lỗi đi Tôi càng trở nên khó chịu. Hoàn cảnh 
ngồi năm tiếng liền bên cạnh người đàn bà này dường như không chịu đựng nỗi. 


Nhận ra là tôi LG ứng quá mạnh với một người đàn bà mà tôi chưa từng biết, tôi quyết 
định là phải có "sự chuyển đối " - theo tiềm thức hắn là bà đã nhắc tôi nhớ đến một người 
nào đó trong lúc tôi còn thơ ấu - cảm giác hờn ghét - hướng về mẹ tôi vẫn chưa được giải 
đáp hay lắm hoặc một điều gì đó. Tôi cố tìm kiếm trong óc nhưng không thể tìm ra được 
ứng viên thích hợp - bà ta không nhắc cho tôi tìm được ai trong quá khứ. 


Tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để thực hành việc phát triển lòng nhẫn nại. 
Cho nên, tôi bắt đầu thực hành kỹ thuật mường tượng kẻ thù của tôi ngồi trên ghế bên 
cạnh lối đi như một ân nhân quí mến, được đặt cạnh tôi để đạy tôi nhẫn nại và khoan 
dung. Tôi hình dung chuyện này thật ngon với một nhiệt tình- xét cho cùng, khi kẻ thù' 
biến mất bạn không thể có gì nhẹ người hơn được- tôi mới gặp người phụ nữ này và bà ta 
cũng chưa làm gì hại tôi cả. Sau khoảng 20 phút, tôi đầu hàng- bà vẫn làm tôi khó chịu! 
tôi cam phận bực bội trong phần còn lại của cuộc hành trình. Hờn dỗi, tôi nhìn trừng 
trừng vào tay của bà ta đang ngắm ngầm xâm phạm trên thành ghế của tôi. Tôi ghét mọi 
thứ về thiếu phụ này. Tôi lơ đãng nhìn chằm chằm vào móng ngón tay cái của bà thì chợt 
nghĩ là :. Phải chăng tôi ghét móng ngón tay cái này? Không thực đúng. Móng tay ây 
cũng bình thường thôi. Không có gì đặc biệt. Tiếp đến tôi liếc nhanh vào mắt bà và tụ 
hỏi.: Phải chăng thực sự tôi ghét con mắt ấy? .Vâng, tôi đã ghét (Đương nhiên, không có 
lý do xác đáng- 1 một hình thái ghét bỏ thuần túy). Tôi nhắm vào gần hơn nữa. Phải 
chăng tôi ghét cái con ngươi ây? Không. Phải chăng tôi ghét cái giác mạc, cái tròng mắt, 
hay cái màng cứng mắt ầy. Không, phải chăng thực sự tôi ghét con mắt ấy? tôi phải thừa 
nhận là không. Tôi cảm thấy đang ở trên cái gì đó. Tôi chuyền tới đốt ngón tay, ngón tay, 
hàm, và khuýu tay. Với một sự ngạc nhiên, tôi nhận ra có những chỗ của người đàn bà ây 
tôi không ghét. Tập trung vào chi tiết, vào những đặc diểm, thay vì tông quát quá mức, 
dẫn đến một sự thay đôi tinh tế trong tâm, một sự mềm lòng Sự thay đôi cách nhìn xé tan 
thành kiến lúc đầu của tôi, đủ phóng khoáng cho tôi thấy bà ta chỉ là một chúng sinh bình 
thường khác. Khi tôi nghĩ như vậy, thì đột nhiên bà quay sang với tôi và trò chuyện. Tôi 
không nhớ đã nói những chuyện gì- hầu hết là chuyện phiếm- nhưng khi chuyến bay kết 
thúc, giận hờn và khó chịu của tôi đã tiêu tan. Cứ cho là như vậy, bà tuy không phải là 
người bạn mới tốt nhất của tôi, song bà cũng không còn là con người tội lỗi chiếm ghế 
bên cạnh lối đi của tôi- bà chỉ là một chúng sinh khác, giống như tôi, bà đi vào dòng đời 
với khả năng tốt nhất của bà. 


-—-oÔO--- 
TÂM TRÍ UYÊN CHUYÊN 


Khả năng cách nhìn, khả năng xem xét khó khăn của mình từ những góc độ khác, được 
nuôi dưỡng bởi đắc tính uyên chuyển của tâm. Lợi ích tột bậc của một tâm trí uyễn 
chuyên là nó cho phép chúng ta nhìn bao quát tất cả đời sống- để sống một cách trọn vẹn 
và có nhân tính. Sau một buồi thuyết giảng dài trước công chúng tại Tucson vào một buổi 
chiều, Đức Đạt Lai Lạt Ma quay về khách sạn. Trong khi Ngài chậm rãi bước về phòng, 
một giải mấy đỏ tía giăng mặc bầu trời, thu ánh sáng chiều tà và làm nồi bật hắn lên dãy 
núi Catalina, toàn thê được tô điểm bằng gam màu tía mênh mang. Ấn tượng thật hùng 
vĩ. Không khí â âm áp, đầy hương thơm của cấy côi sa mạc, của cấy xô thơm, ngọn gió hiu 
hiu thổi, mang hơi âm, báo hiệu hẹn cơn bão Sonoran đang thả sức tung hoành. Đức Đạt 
Lai Lạt Ma ngừng lại. Ngài lặng lẽ quan sát phía chân trời hồi lâu, ngăm nhìn toàn cảnh, 
và cuối cùng bình luận vê cái đẹp của cảnh tượng. Ngài bước đi vài bước rồi lại ngừng 
lại, khom mình ngắm một nụ hoa oải hương nhỏ xíu trên cấy nhỏ. Ngài nhẹ nhàng mơn 
trớn nụ hoa, chú ý đến hình thức mảnh mai của nó, băn khoăn thành tiếng về tên của cấy 
này. Điều làm tôi chú ý là khả năng hoạt động của Ngài. Nhận thức của Ngài hình như 
hành động quá dễ dàng từ ngắm nhìn trọn vẹn phong cảnh tới cái tập trung vào một nụ 
hoa nhỏ bé, một sự thưởng thức đồng thời tổng thể khung cảnh cũng như chỉ tiết nhỏ 
nhất. Một khả năng bao trùm tất cả những khía cạnh và toàn bộ các lĩnh vực của cuộc 
sông. 


Mỗi người trong chúng ta đều có thể mở mang sự uyên chuyền giống như vậy trong tâm. 
Điều đó xây ra ít ra cũng ở một chừng mực nào đó trực tiếp do những nỗ lực bằng cách 
mở rộng cách nhìn và cô gắng thận trọng trên những quan điểm mới. Kết quả cuối cùng 
là sự tỉnh thức đồng thời về một bức tranh lớn cũng như hoàn cảnh cá nhân chúng ta. 
Quan điểm kép này, cùng một lúc nhìn vào "Thế Giới Lớn" và "Thế Giới Nhỏ " của 
chúng ta hồ như có thể thực hiện chức năng phân loại giúp chúng ta phân biệt cái gì là 
quan trọng, cái gì là không quan trọng trong cuộc sống. 


Chính trường hợp của tôi, chỉ cần một ít thúc đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong quá trình 
các cuộc đàm thoại với Ngài, trước khi tôi bắt đầu phá vỡ được cách nhìn hạn chế của tôi. 
Do bản tính và huân luyện, tôi thường hay giải quyết giải quyết các vấn đề trên lập 
trường có động lực cá nbân - tiến trình tâm lý chỉ diễn ra trong địa hạt tâm. Cách nhìn 
vào xã hội học hay chính trị chưa bao giờ thu hút tôi quan tâm nhiều. Trong một cuộc 
đàm luận với Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi bắt đầu hỏi Ngài về ý nghĩa quan trọng của việc 
đạt được một tầm nhìn rộng lớn hơn.Vì đã uống một vài tách cà phê trước đó, cuộc đàm 
thoại của tôi bắt đầu trở nên sôi nồi, và tôi bắt đầu nói đến khả năng thay đôi cách nhìn 
như một tiến trình nội tâm, một cuộc theo đuôi đơn độc, chỉ căn cứ trên quyết định có ý 
thức của cá nhân để tiếp nhận quan niệm khác. Giữa lúc lúc đàm luận về tinh thần, Đức 
Đạt Lai Lạt Ma dứt khoát ngắt lời tôi và nhắc nhở tôi, "Khi bạn nói về việc áp dụng một 
tầm nhìn rộng lớn hơn, điều này gồm có cả sự làm việc hợp tác với người khác. Khi bạn 
có những khủng hoảng có tính cách toàn cầu chăng. hạn, nhu môi sinh hay những vấn đề 
về cơ cầu kinh tế hiện đại, điều này đòi hỏi một nỗ lực phối hợp giữa nhiều người, với 


một tinh thân trách nhiệm và cam kêt. Điêu này bao trùm nhiêu hơn một cá nhân hay một 
vân đê riêng tư”. 


Tôi khó chịu vì Ngài đã chuyền sang đề tài có tính cách thế giới trong khi tôi có gắng tập 
trung vào đê tài cá nhân (tôi thật ngượng ngùng mà thừa nhận, thái độ này vê chính chủ 
đê mở rộng quan điểm ) 


"Nhưng tuần này, tôi nài nỉ, "trong cuộc đàm thoại của chúng ta và trong các bài giảng 
công cộng của Ngài, Ngài có nói nhiều đến tầm quan trọng tcủa sự đem lại thay đổi cá 
nhân từ bên trong, nhờ sự biến đổi bên ngoài. Chẳng hạn, Ngài có nói đến tầm quan trọng 
của việc phát triển lòng từ bị, lòng nhiệt tình, khắc phục giận đữ và sân hận, trau dồi nhẫn 
nại và khoan dung..." 


"Phải, đương nhiên sự thay đối phải do nơi cá nhân. Nhưng khi bạn tìm kiếm giải pháp 
cho toàn bộ các vấn đề, bạn cần có khả năng giải quyết những vấn đề ấy từ lập trường 
của một cá nhân cũng nhu từ mức độ xã hội nói chung. Cho nên khi bạn nói về linh động, 
về việc có một tầm nhìn rộng lớn hơn vân vân..., điều này đòi hỏi khả năng đề cập đến 
các vấn đề từ nhiều mức độ khác nhau: mức độ cá nhân, mức độ cộng đồng, và mức độ 
toàn câu. 


"Bây giò, chẳng hạn, vì tại cuộc nói chuyện tại trường Đại Học tối hôm nọ, tôi nói về sự 
cần thiết phải giảm bớt giận dữ và sân hận nhờ sự trau dồi kiên nhẫn và khoan dung. 
Giảm thiêu sân hận giống như giải trừ quân bị trong nội tâm. Nhưng, tôi cũng nói rõ 
trong cuộc nói chuyện đó, sự giải trừ quân bị trong nội tâm phải đi đôi với sự giải trừ 
quân bị bên ngoài. Đó là điều rât, rất quan trọng. May mắn thay, sau khi Đề Quốc Sô Viết 
sụp đồ, ít nhất vào thời gian này, không còn đe dọa hủy diệt hạt nhân. Cho nên tôi nghĩ 
rằng, bây giờ là lúc rất tốt, một sự bắt đầu rất tốt - Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này! 
Bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta phải củng cố lực lượng hòa bình chân chính. Không phải 
là không có chiến tranh nêu vũ khí vẫn được sản xuất giống như sự răn đe vũ khí hạt 
nhân. Nhưng chỉ không có chiến tranh không thôi vẫn không phải là hòa bình chân chính 
lâu dài cho thế giới. Hòa bình phải phát triển trên sự tin cậy lẫn nhau. Và vì vũ khí là 
những trở ngại to lớn nhất cho việc phát triển lòng tin cậy lẫn nhau, tôi nghĩ đã đến lúc 
phải tính cách loại bỏ những vũ khí ấy. Điều đó rất quan trọng. Đương nhiên chúng ta 
không thê hoàn tất điều đó một sớm một chiều được. Tôi nghĩ rằng biện pháp thực tế là đi 
từng bước một. Nhưng dầu sao, tôi nghĩ chúng ta phải làm rõ mục tiêu chủ yếu của chúng 
ta: Toàn thể thế giới đều phải giải trừ quân bị. Cho nên ở một mức độ nào đó chúng ta 
nên có gắng thực hiện sự mở mang hòa bình nội tâm, nhưng cũng đồng thời rất quan 
trọng là cố gắng thực hiện việc giải trù quân bị và hòa bình bên ngoài, đóng góp phần nhỏ 
nho1 của mình bằng bát cứ cách nào mà chúng ta có thể làm được. Đó là trách nhiệm của 
chúng ta." 


-—=OÔ0O--- 


TÂM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC TƯ DUY LINH HOẠT 


Có một mối quan hệ qua lại giữa tâm trí uyên chuyển và khả năng thay đổi cách nhìn. 
Một tâm trí linh hoạt uyên chuyền giúp chúng ta giải quyết vấn đề từ nhiều cách nhìn, và 
ngược lại, chú tâm cô gắng quan sát một cách khách quan những vấn đề từ nhiều cách 
nhìn hồ như có thể được xem là rèn luyện tính linh hoạt cho tâm. Trong thế giới ngày 
nay, có gắng phát triển lỗi tư duy linh hoạt không phải chỉ là bài thực tập tự buông thả 
cho những người trí thức biếng nhác - Nó có thể là một vấn đề sống còn. Thậm chí trên 
nắc thang tiến hóa, muôn loài cũng hết. sức linh động, cũng hết sức thích ứng với những 
thay đổi môi sinh, để tồn tại và phát triền mạnh. Cuộc sông ngày nay có đặc điểm là thay 
đổi bất ngờ, đột ngột, và đôi khi dữ dội. Một tâm trí uyên chuyên có thê giúp chúng ta 
hòa hợp với những sự thay đôi bên ngoài đang xây ra chung quanh chúng ta. Nó cũng có 
thể giúp chúng ta hòa nhập tất cả những mâu thuẫn nội tâm, tính không nhất quán và mâu 
thuần trong tư tưởng. Nếu không trau dồi tâm trí mềm dẻo, cái nhìn của chúng ta trở nên 
cứng nhắc và mối quan hệ của chúng ta với thế giới trở thành có đặc điểm sợ hãi. Nhưng 
bởi áp dụng một phương pháp linh hoạt và mềm dẻo trước cuộc sống, chúng ta có thê giữ 
bình tĩnh ngay cả đến khi trong những hoàn cảnh hết sức bất an và xáo trộn. Đó là nhờ nỗ 
lực để đạt được một tâm trí linh hoạt mà ta có thể nuôi dưỡng sức bật trong tinh thần con 
người. 


Từ khi tôi biết Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi hết sức ngạc nhiên về mức độ linh hoạt rộng lớn 
của Ngài, khả năng tiếp nhận hàng loạt quan điểm.Người ta có thể cho rằng vai trò độc 
đáo của Ngài có thể là do hầu hết Phật Tử trên thế giới đã đặt Ngài vào một vị trí hồ như 
là Người Bảo Vệ Đức Tin. 


Với ý định đó tôi hỏi Ngài, "Có bao giờ Ngài thấy mình quá cứng rắn trong quan điểm, 
hay quá hẹp hòi trong suy tư không?" 


.. Ngài hắng giọng suy nghĩ hồi lâu trước khi trả lời đứt khoát. "Không, tôi không nghĩ 

như vậy. Thực ra, là ngược lại. Đôi khi tôi quá linh động đến nỗi tôi bị buộc tội là không 
có đường lỗi kiên định." Ngài bật cười lớn.". Một người nào đó đến gặp tôi và trình bày 
một số ý kiến, và tôi xem lý lẽ mà họ nói rồi đồng ý, tôi thường nói với họ, "Ỏ, thật tuyệt 
vời!". Nhưng người kế tiếp đến với tôi với quan điểm tương phản, thì tôi cũng xem vào lý 
do họ nói và tôi cũng đồng ý ý. Đôi khi vì vậy tôi bị phê bình, và phải luôn được nhắc nhở: 
"Chúng ta đã cam kết về đường lối hành động, vậy nên vào lúc này, hãy giữ đúng vấn đề 
ấy", 
Từ câu nói trên không thôi, người ta có thê có cảm tưởng Đức Đạt Lai Lạt Ma không quả 
quyết, không có nguyên tắc chỉ đạo. Thực tế, điều đó không thể là sự thật. Rõ ràng là Đức 
Đạt Lai Lạt Ma có niềm tin căn bản làm nền tảng cho tất cả hành động của Ngài. Tin vào 
lòng tốt tiềm ân của tất cả loài người. Tin vào giá trị của từ bi. Một đường lối thân ái. 
Một ý thức con người bình đăng với tất cả sinh vật. 


Nói về tầm quan trọng của linh hoạt, mềm dẻo và thích nghi, tôi không. muốn có ý đề 
nghị chúng ta trở nên thành người hay thay đổi ý kiến - hấp thụ bất cứ niềm tin mới nào 
tình cờ xuất hiện chung quanh ta vào lúc đó, thay đối đặc tính của ta, hấp thụ một cách 
thụ động bất cứ khái niệm nào phơi bày trước chúng ta. Những giai đoạn sinh trưởng và 
phát triển cao hơn tùy thuộc vào những giá trị tiềm ân hướng dẫn chúng ta. Hệ thống giá 


trị cung cấp sự tiếp tục và gắn bó với nhau cho đời sống của chúng ta, và do đó chúng ta 
có thê đánh giá những kinh nghiệm của mình. Hệ thông giá trị có thê giúp chúng ta quyêt 
định mục tiêu nào thực sự đáng giá và những theo đuôi nảo là vô nghĩa. 


Cấu hỏi là làm sao ta có thể kiên trì trước sau như một và duy trì toàn bộ giá trị tiềm ân 
mà vẫn giữ được linh hoạt. Đức Đạt Lai Lạt Ma dường như đã đạt được điều đó trước 
nhất bằng cách rút son hệ thống niềm tin thành một ít nhân tố căn bản: 1) Tôi là một con 
người, 2) Tôi muôn có hạnh phúc không muốn khổ đau, 3) Những người khác, cũng 
giông như tôi, muốn được hạnh phúc và không muốn đau khổ. Nhân mạnh về . những vân 
đề chung mà Ngài chia sẻ với người khác chứ không phải những khác biệt, dẫn đến cảm 
tưởng liên hệ tới tắt cả mọi người, và dẫn dắt Ngài tin vào từ bị và vị tha. Sử dụng cùng 
một cách giải quyết vấn đề này, có thê được bồ ích rất nhiều mà chỉ cần bỏ thì giờ suy 
nghĩ hệ thông giá trị của chính chúng ta và rút gọn chúng thành yêu tố căn bản. Chính 
khả năng rút gọn hệ thống giá trị của chúng ta thành những yếu tố căn bản nhất, và hướng 
điểm thuận lợi ấ ây, cho chúng ta sự tự do và linh hoạt lớn nhất đề đối trị lại hàng loạt vân 
đề mà ta phải đương đầu hàng ngày. 


-—-oÔO--- 
TÂM SỰ QUẦN BÌNH 


Phát triển cách giải quyết linh hoạt vào cách sống không những là phương tiện giúp cho 
chúng ta đối phó với những vấn đề hàng ngày - mà còn trở thành nền tảng cho yếu tố chủ 
chốt của một đời sống hạnh phúc: sự quân bình. 


Vào một buôi sáng ngồi thoải mái trên một cái ghế, Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích giá trị 
của một đời sông quân bình. 


"Cách vào đời quân bình và khéo léo, cân thận tránh cực đoan, trở thành một nhân tố rất 
quan trọng trong việc điều khiển cuộc sông hàng ngày của con người. Chăng hạn, khi 
trồng một cấy non hay một loại cấy nào đó, chính giai đoạn đầu bạn phải hết sức khéo léo 
và nhẹ nhàng. Âm quá nhiều âm ướt sẽ làm chết cấy, quá nhiều ánh nắng cũng phá hoại 
cấy Quá ít cũng phá hoại cấy. Cho nên điều cần thiết là bạn phải có một môi trường quân 
bình thì cấy non mới lớn mạnh. Hay, để cơ thê lực, quá nhiều hay quá ít bất cứ một thứ gì 
cũng có thể gây hậu quả tiêu cực. Chăng hạn, quá nhiều chất đạm tôi nghĩ cũng không 
tốt, quá ít cũng không tốt. 


"Phương cách uyễn chuyển và khéo léo, cẩn thận tránh cực đoan, áp dụng cho sự phát 
triển tỉnh thần đúng mức cũng như cảm xúc. Chẳng hạn, nếu chúng ta thấy mình trở nên 
cao ngạo, vênh váo ta đây quan trọng căn cứ vào những thành tựu hay đức tính có thật 
hoặc tưởng là thật của mình, thì thuốc giải độc là suy nghĩ nhiều hơn nữa về vấn đề và 
khổ đau của mình, trầm ngâm về khía cạnh bắt toại nguyện của cuộc sống. Điều này sẽ 
giúp cho bạn hạ thấp mức độ cao ngạo của tâm, đưa bạn trở lại thực tại nhiều hơn nữa. 
Trái lại nễu bạn thấy Suy ngẫm về bản chất bất toại nguyện của cuộc sống, khổ đau và 
đau đớn vân vân..., làm cho bạn không thể chịu đựng nôi bởi toàn bộ sự việc, thì lại có sự 
nguy hiểm đi vào cực đoan khác. Trong trường hợp này bạn có thể trở nên hoàn toàn nản 


chí, bát lực, chán chường và nghĩ rằng: "ôi, tôi không thê làm gì được, tôi vô giá trị. Cho 
nên trong những hoàn cảnh như vậy, điều quan trọng là bạn có thể nâng cao tâm bằng 
cách nghĩ đến những thành quả của bạn, những tiến bộ mà bạn đã đạt được từ hồi nào đến 
giờ, và những đức tính tích cực khác để bạn có thể nâng cao tinh thần thoát khỏi tình 
trạng nản chí hay mắt tinh thần. Vậy điều cần thiết nơi đây hồ như là cách thức giải quyết 
thật quân bình và khéo léo. 


"Không những cách giải quyết này hữu ích cho sức khỏe thể chất và cảm xúc, mà nó còn 
áp dụng cho sự phát triển tinh thần của con người, Vì chẳng hạn, truyền thống Phật Giáo 
có nhiều kỹ thuật và cách tu tập khác nhau. Nhưng rất quan trọng là phải thật khéo léo 
trong việc đem áp dụng những kỹ thuật khác nhau, và không đi đến cực đoan. Ta cũng 
cân phải có một cách giải quyết quân bình và khéo léo. Khi tu tập Phật Giáo, rất quan 
trọng là phải có một cách giải quyết phối hợp, kết hợp cả nghiên cứu và học hỏi với thực 
hành về tư duy sâu lắng và thiền định. Điều này rất quan trọng để không có sự bất quân 
bình nào giữa kiến thức trí tuệ hay lý thuyết và thực hành thực tiễn. Nếu không, sẽ có một 
nguy cơ quá nặng suy nghĩ bằng trí óc sẽ hủy hoại sự tu tập về suy tư nhiều hơn. Nhưng 
nêu quá nặng vào sự tu tập mà không có nghiên cứu sẽ hủy hoại sự hiểu biết. Cho nên 
phải có sự quân bình... 


Sau một hồi suy nghĩ, Ngài nói thêm, " Ví vậy nói một cách khác trong việc thực hành 
Pháp, sự tu tập tỉnh thần, ở một ý nghĩa nào đó giống bộ ô ôn áp. Chức năng của bộ ồn áp 
là đề ngăn ngừa đột biến điện áp giữ cho bạn nguồn điện ôn định và liên tục." 


Tôi xen vào ." Ngài nhân mạnh đến sự quan trọng của việc tránh cực đoan, nhưng nếu 
không đi đến cực đoan thì cái gì có thể làm cho cuộc sống trở nên lý thú và có hương vị? 
Bằng cách tránh mọi cực đoan trong cuộc sống, bao giờ cũng chọn con đường "trung 
đạo" phải chăng chỉ dẫn đến một cuộc sống vô vị tẻ nhạt" 


Lắc đầu Ngài trả lời "không", "tôi nghĩ bạn cần phải hiểu nguồn gốc hay cơ sở của sự 
hành xử cực đoan. Hãy lấy thí dụ theo đuôi của cải vật chất-nhà cửa, đồ đạc, quần áo vân 
vân... Một mặt, nghèo khó có thể được xem là cực đoan và chúng ta có quyên tranh đâu 
để vượt qua điều đó, như vậy sẽ bảo đảm sự đầy đủ vật chất của chúng ta. Mặt khác, quá 
xa hoa, theo đuôi của cải quá mức là một cực đoan khác. Mục đích chủ yếu của chúng ta 
trong việc tìm cầu nhiều của cải hơn là cảm giác thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc. Nhưng 
chính là cơ sở việc tìm cầu nhiều hơn nữa là cảm tưởng không đây đủ, cảm tưởng chưa 
vừa lòng. Cảm tưởng chưa vừa lòng, muốn có nhiều, nhiều hơn nữa, không phát xuất từ 
niềm khao khát vốn có về các đồ vật mà chúng ta tìm kiếm mà còn từ tình trạng tỉnh thần 
của chúng ta. 


"Cho nên tôi nghĩ rằng khuynh hướng đi đến cực đoan thường được kích thích bởi cảm 
tưởng chưa vừa lòng tiềm ân. Và đương nhiên có những yếu tố khác nữa dẫn đến cực 
đoan. Nhưng tôi nghĩ rằng quan trọng là phải công nhận điều đó trong khi đi đến cực 
đoan dường như hấp dẫn hay hứng thú trên bề mặt, thực ra nó có thể có hại. Có nhiều thí 
dụ về nguy cơ đi đến cực đoan của hành xử cực đoan. Tôi nghĩ rằng bằng cách quan sát 
những tình huống này, bạn sẽ có thê thấy những hậu quả của việc đi đến cực đoan, là bạn, 
chính bạn cuối cùng sẽ đau khổ. Thí dụ, ở thế gian này, nếu chúng ta đánh cá quá mức, 


không đề ý gì đến hậu quả về lâu dài, không có tinh thần trách nhiệm, rồi thì dẫn đến kiệt 
quệ số lượng cá. Hay cách hành xử về nhục dục. Đương nhiên có ham muốn tình dục về 
sinh học để sinh sản và vân vân..., và sự thỏa mãn đạt được từ hoạt động tình dục. Nhưng 
nếu hành vi tình dục trở nên cực đoạn, không có trách nhiệm thích đáng, nó sẽ dẫn đến 
nhiều vẫn đề, lạm dụng, như lạm dụng tình dục và loạn luân." 


"Ngài nói thêm vào cảm tưởng chưa vừa lòng, có thể có nhiều nhân tô khác dẫn đến cực 
đoan..." "Đúng, tât nhiên rôi" Ngài gật đâu. 


"Ngài có thể cho một thí dụ?" 
"Tôi nghĩ tư tưởng hẹp hòi có thể là một nhân tố khác dẫn đến cực đoan" 
“Tư tưởng hẹp hòi trong ý nghĩa nào? 


"Thí dụ đánh cá quá mức có thê dẫn đến làm kiệt quệ sỐ lượng cá, có thê, chẳng hạn là 
một ví đụ về suy nghĩ hẹp hòi, trong ý nghĩa này ta chỉ nhìn vào tương lai trước mắt mà 
không lưu ý gì đến bức tranh rộng lớn hơn. Nơi đây ta có thể sử dụng giáo dục và kiến 
thức để mở rộng tầm nhìn của một người đề họ trở nên ít hẹp hòi hơn về quan điểm của 
mình. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma lấy sâu chuỗi của Ngài từ bản kế bên, lần tràng giữa hai bàn tay khi 
Ngài vừa lặng lẽ ngâm nghĩ về vấn đề đang thảo luận. Lướt nhìn vào sâu chuỗi rồi đột 
nhiên Ngài tiếp tục, ' - Tôi nghĩ có nhiều cách mà thái độ tâm địa hẹp hòi dẫn đến suy nghĩ 
cực đoan. Nó sinh ra vấn đề. Chẳng hạn, Tây Tạng là một quốc gia Phật Giáo từ nhiều 
thế kỷ. Đương nhiên điều đó dẫn đến cảm nghĩ của người Tây Tạng về Phật Giáo là một 
tôn giáo tốt nhất, và có khuynh hướng nghĩ răng có lẽ tốt nhất là tất cả nhân loại trở thành 
Phật Tử. Ý tưởng ai cũng trở thành Phật Tử hoàn toàn là cực đoan. Và loại suy nghĩ cực 
đoan này gây ra vấn đề. Nhưng nay, chúng tôi bỏ Tây Tạng ra đi, chúng tôi có dịp tiếp 
xúc với các truyền thống. tôn giáo khác và học hỏi về chúng. Điều này đưa đến gần gũi 
hơn trong thực tại- hiểu rằng giữa nhân loại có nhiều khuynh hướng tỉnh thần khác nhau. 
Thậm chí nếu chúng ta cô găng làm cho toàn thể thế giới thành Phật Giáo là điều không 
thực tế. Nhờ sự tiếp cận với truyền thống khác, bạn nhận thức được những điều tích cực 
của họ. Nay, khi đối đầu với tôn giáo khác, trước tiên cảm nghĩ tích cực, cảm nghĩ thoải 
mái sẽ phát sinh. Chúng ta sẽ cảm thấy nếu người đó thấy truyền thống khác, thích hợp 
hơn, hữu hiệu hơn, thế thì điều đó là tốt! Cũng giông như đi vào một tiệm ăn- chúng ta có 
thể ngồi vào bàn rồi gọi các món ăn hợp với khẩu vị của chúng ta. Chúng ta có thể ăn 
những món ăn khác, nhưng không ai tranh luận về việc này cả! 


"Cho nên, tôi nghĩ bằng cách chủ ý mở rộng tầm nhìn của chúng ta, chúng ta thường có 
thê khắc phục được loại suy nghĩ cực đoan dân đên hậu quả tiêu cực." 


Bằng ý kiến này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đeo chuỗi tràng hạt vào cô tay, thân mật võ vai tÔi, 
và đứng lên chầm dứt cuộc thảo luận. 


-ooOoo- 


CHƯƠNG f1 - TÌM Ý NGHĨA TRONG ĐAU ĐỚN VÀ KHÓ ĐAU 


Victor Frankl, một thầy thuốc trị bệnh tâm thần người Do Thái bị cầm tù bởi Phát xít 
trong Đệ Nhị Thế Chiến, một lần đã nói ." Con người sẵn sàng và sẵn lòng gánh vác ngay 
bất cứ khổ đau nào miễn là nó thấy có ý nghĩa " Frankl sử dụng sự tàn bạo và vô nhân 
đạo của Phát Xít mà ông trải qua trong những trại tập trung để hiểu thấu đáo cách con 
người có thể sống sót được trước những hành động tàn ác. Quan sát kỹ những người còn 
sông sót và những không thoát được, ông xác định là sự sinh tồn không căn cứ vào tuổi 
trẻ hay sức khỏe thê chất, mà là sức mạnh bắt nguồn từ mục đích, sự khám phá ra ý nghĩa 
đời sống và kinh nghiệm của mình. 


Tìm ra ý nghĩa trong khổ đau là một phương pháp có sức mạnh giúp ta đối đầu ngay cả 
trong thời gian gat go nhất trong đời sống chúng ta. Nhưng tìm ra ý nghĩa trong cái khổ 
đau của chúng ta không phải là một việc dễ dàng. Khổ đau đường như thường xây ra tình 
cờ vô nghĩa, và không phân biệt, không có chút ý nghĩa gì cả, chứ còn nói gì đến ý nghĩa 
chủ định hay tích cực. Và trong khi chúng ta đang đau đớn và khổ đau, tất cả năng lực 
của chúng ta đều tập trung vào việc thoát khỏi chúng. Trong những lúc khủng hoảng và 
bi thảm nhất, đường như không thê suy nghĩ về bất cứ ý nghĩa khả dĩ nào đàng sau cái 
khổ đau của chúng ta. Vào những lúc chúng ta hầu như không làm gì được ngoài chịu 
đựng. Thấy khổ đau vô nghĩa và bất công là lẽ tư nhiên, và thắc mắc, "Tại sao lại là tôi? 
Tuy vậy, may là những lúc tương đối thanh nhàn, . những khoảng thời gian trước hoặc sau 
khi chịu đựng. khổ đau đữ đội chúng ta có thể ngầm nghĩ về khổ đau, tìm cách phát triển 
sự hiểu biết về ý nghĩa của nó. Thì giờ và nỗ lực, chúng ta bỏ vào việc tìm kiếm ý ý nghĩa 
trong khô đau chúng ta sẽ được đền bù to lớn cho những lúc những điều tồi tệ bắt đầu eây 
khổ đau. Nhưng muốn thu hoạch những phần thưởng ây, chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm 
ý nghĩa khi mọi sự diễn Ta tốt đẹp. Một cây có rê sâu vân đứng vững dù bão lớn, nhưng 
cây không thê phát triển kịp rễ khi bão xuất hiện ở chân trời. 


Vậy nên chúng ta bắt đầu sự tìm kiếm ý nghĩa của khổ đau ở đâu. Có nhiều người, bắt 
đầu bắt đầu tìm kiếm bằng truyền thống tôn giáo của họ. Mặc dầu những tôn giáo khác 
nhau có thể có những cách hiểu khác nhau về ý nghĩa và mục đích của khổ đau của con 
người, nhưng mỗi tôn giáo trên thế giới lại đưa ra những chiến lược phản ứng với khổ 
đau căn cú vào niềm tin cơ bản của nó Thí dụ, theo kiểu Phật Giáo và Ân Độ Giáo, khổ 
đau là kết quả của hành động tiêu cực trong quá khứ, và được coi như chất xúc tác cho 
việc tìm kiếm giải thoát tinh thần. 


Trong truyền thống Do Thái Giáo - Ky Tô Giáo, vũ trụ được tạo ra bởi Thượng Đề nhân 
từ và công bằng, và mặc dầu ý định chính của Ngài, có thể có lúc huyền bí và không thể 
giải đoán được, nhưng đức tin và lòng tin vào vào ý định của Thượng Đế, cho phép 
chúng ta chịu được khô đau dễ dàng, tin rằng như Talmud nói "mọi thứ đều do Thượng 
ĐỀ tạo ra, và Ngài tạo ra vì sự toàn thiện". "Cuộc sống có thê vẫn còn đau khổ, nhưng nó 
giống như người đàn bà lúc sinh đẻ, chúng ta tin là sự đau đớn có giá trị hơn bởi điều 
thiện tối hậu mà nó sản sinh ra. Thách thức những truyền thống này nằm trong sự việc là 
nó không giống như sự sinh đẻ, điều thiện tối hậu thường không được tiết lộ cho chúng 
ta. Tuy nhiên những ai có đức tin mãnh liệt vào Thượng Đé, giữ vững được niềm tin vào 
mục đích tối hậu của Thượng Đề vì sự khổ đau của chúng ta, như lời nhà hiền triết của 


một giáo phái Do Thái khuyên nhủ."Khi đau đớn, không nên nói, "Điều đó thật là xấu! 
Điều đó thật là xấu!" Thượng Đề không áp đặt lên con người điều gì xấu cả. Nhưng đúng 
ra có thể nói, "Điều đó thật cay đắng! Điều đó thật cay đắng! Trong một số thuốc, có 
những thứ làm bằng cỏ đăng." Cho nên, theo cách nhìn của Do Thái Giáo - Ky Tô Giáo, 
khổ đau có thể phục vụ nhiều mục đích, nó có thể thử thách và có khả năng củng có đức 
tin, nó có thể mang chúng ta tới gần Thượng Đề hơn trong một cách rất cơ bản và sâu 
sắc, hoặc nó có thể nới lỏng những ràng buộc vào thế giới vật chất và làm cho chúng ta 
gắn bó với Thượng Đề như nơi nương tựa của chúng ta. 


Trong khi truyền thống tôn giáo của mình có thể cung cấp một số trợ giúp có giá trị trong 
việc tìm kiếm ý nghĩa, ngay cả những người không đồng ý về cách nhìn việc đời một 
cách tôn giáo, nhờ vào sự suy ngầm thận trọng cũng có thể tìm ra ý nghĩa và giá trị đàng 
sau khổ đau của họ. Mặc dù tính khó chịu chung, chắc chắn khổ đau của chúng ta vân có 
thể thử thách, củng cố và làm sâu thêm kinh nghiệm cuộc đời. Tiến Sĩ Martin Luther 
King, Jr. có lần đã nói, "Cái gì không hủy diệt tôi sẽ làm cho tôi mạnh hơn." Và trong khi 
chùn lại trước khổ đau là tự nhiên thì khô đau lại có thể thách thức chúng ta và có khi làm 
lộ rõ điều tốt nhất trong chúng ta. Trong cuốn Người Thứ Ba, tác giả Graham Green nhận 
xét, "Tại Ý 30 năm duới thời Borgias, người ta đã trải qua chiến tranh, khủng bó, giết 
chóc, và máu đồ - nhưng họ cũng sản sinh ra Michelangelo, Leonardo de Vinci, và thời 
Phục Hưng. Tại Thụy Sĩ, họ sống trong tình huynh đệ, năm trăm năm dân chủ và hòa 
bình, nhưng họ đã tạo được gì? Cái đồng hồ cúc cul." 


Trong khi thỉnh thoảng, khổ đau có thể làm cho ta cứng rắn, thêm sức mạnh, nhưng có 
những lúc nó có thể có tác dụng hoạt động ngược lại - làm chúng ta mềm lòng, làm chúng 
ta nhạy cảm và nhẹ nhàng hơn. Chỗ yếu mà ta cảm thấy giữa cơn khổ đau có thể khai tâm 
chúng ta, và làm đăm thăm thêm sự liên hệ của chúng ta với người khác. Thi sĩ Willian 
Wordsworth, đã từng viết, " Nỗi đau buồn sâu xa đã nhân tính hóa linh hồn tôi". Minh 
họa hiệu quả cải hóa của khổ đau, một người quen là Robert, hiện ra trong đầu óc tôi. 
Robert là quản trị trưởng một công ty rất thành công. Mấẫy năm vừa qua ông gặp phải thất 
bại do tài chánh nghiêm trọng khiến ông bị nản lòng trầm trọng không buồn cất nhắc 
chân tay. Chúng tôi gặp nhau vào ngày ông đã ngã lòng. Tôi biết bao giờ Robert cũng là 
con người kiểu mẫu về lòng tin và tính hãng hái, và tôi hoảng sợ thấy ô ông quá chán nản. 
Với giọng nói buồn bã nặng nề, Robert kế lại, "Đấy là việc tệ nhất tôi chưa bao giờ cảm 
thấy trong đời tôi. Dường như đúng là tôi không thê tống khứ nó đi. Tôi đã không biết 
rằng điều đó còn có thể làm cho tôi không chịu đựng nổi, cảm thấy vô vọng, và không tự 
chủ được." Sau khi thảo luận những khó khăn của ông một lúc, tôi giới thiệu ông đến một 
đồng nghiệp đề chữa trị bệnh suy nhược. 


Ít tuần lễ sau, tôi tình cờ gặp Karen, vợ của Robert và hỏi xbà về tình trạng của ông ra 
sao."Chồng tôi khá hơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều. Vị bác sĩ tâm thần mà ông giới thiệu đã 
cho chồng tôi uống một loại thuốc chống suy nhược rất có hiệu quả. Đương nhiên chúng 
tôi vần cân phải một thời gian nữa mới có thể giải quyết được những khó khăn trong công 
việc, nhưng chồng tôi cảm thấy khá hơn trước nhiều, và chúng tôi sắp sửa được ốn 
định..." 


"Tôi thực sự rât mừng được tin này”. 


Karen ngập ngừng một lúc rồi giãi bầy, "Ông biết không tôi rất ghét phải nhìn cảnh 
chồng tôi chịu đựng sự buồn phiền đó. Nhưng về một phương diện nào đó, tôi nghĩ rằng 
đó cũng là một phước lành. Một đêm, trong cơn chán nản ông ấy bắt đầu khóc ròng. ông 
ấy không thể nín được. Cuối cùng tôi chỉ con biết giữ ông ấy trong vòng tay tôi hàng giờ 
trong khi ô ông ấy khóc, cho đến ông ây thiếp đi.Trong hai mươi ba năm chung sông, đây 
là lần đầu việc như thế xấy ra, và nói thực tôi chưa bao giờ cảm thấy khăng khít với ông 
ấy đến thế trong đời tôi. Cho dù sự buồn nản của ông ấy nay đã bớt đi, mọi việc đều khác 
hắn xưa. Một điều gì đó vừa mới được mở ra... và cảm nghĩ khăng khít vẫn còn đó. Việc 
ông áy chịu đựng khó khăn và chúng tôi cả hai cùng nhau chịu đựng đã thay đổi mối 
quan hệ giữa chúng tôi, làm cho chúng tôi càng khăng khít hơn." 


Trong khi tìm kiếm những khía cạnh mà sự khổ đau của cá nhân có thể có ý nghĩa, một 
lân nữa chúng ta trở lại với Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài đã minh họa cách sử dũng khô đau 
rât thực tiên trong khung cảnh Đạo Phật. 


Trong việc tu tập Phật Giáo, bạn có thể sử dụng khô đau của chính bạn trong một cách 
chính thức để nâng cao lòng từ bi của bạn - bằng cách dùng nó làm cơ hội để tu tập theo 
Pháp Tong-Len- Đấy là Pháp quán chiếu của Đại Thừa Phật Giáo bằng tỉnh thần hình 
dung đến nỗi đau đớn và khổ đau của các người khác, và lần lượt cho họ tất cả tiềm lực, 
sức khỏe, của cải vân vân của bạn.. Tôi sẽ chỉ cách tu tập chi tiết hơn sau này. Vậy thực 
hiện pháp tu tập này khi bạn bị bệnh, đau đớn hay khổ đau, bạn có thê dùng điều đó làm 
cơ hội để suy gẫm."Cầu mong sự đau khổ của tôi có thể thay thế nỗi đau khổ của tất cả 
những chúng sinh khác. Bằng cách kinh nghiệm điều này, cầu mong tôi có thể cứu được 
những chúng sanh đang bị đau khổ tương tự". Cho nên bạn sử dụng đau khổ của bạn như 
một cơ hội để tập chịu khổ đau thay cho người khác. 


"Ở đây tôi phải nói rõ một điều. Chẳng hạn, nếu bạn bệnh, và bạn thực hành kỹ thuật này, 
suy nghĩ, "Cầu mong cho bệnh tật của tôi thay thế cho những người đang bị bệnh tương 
tự", và bạn hình dung bạn chịu đựng bệnh và khổ đau của họ và cho họ sức khỏe của bạn. 
Tôi không có ý nói là bạn không lưu tâm đến bệnh của bạn. Khi đối phó với bệnh tật, 
trước tiên quan trọng là bạn phải có những biện pháp đề phòng ngừa để khỏi bị bệnh 
giống như áp dụng tất cả nhũng biện pháp phòng ngừa chẳng hạn như ăn theo chế độ hay 
bất cứ biện pháp nào. Và khi bạn bệnh điều quan trọng là không nên coi thường sự cần 
thiết dùng thuốc đúng cách và tất cả những phương pháp thông thường khác. 


"Tuy nhiên, một khi bạn bệnh, những cách tu tập như Pháp Tong-Len chẳng hạn, có thể 
có tác động rất quan trọng đến cách bạn phải phản ứng trước tình hình bệnh tật bằng thái 
độ tinh thần của bạn. Thay vì than van về tình cảnh của bạn, cảm thấy đáng thương cho 
chính mình, và quá bị lo âu và buồn phiền, thực ra bạn có thể tự cứu mình ra khỏi việc 
tăng thêm đau đớn và khổ đau tinh thần bằng cách áp dụng một thái độ đứng đắn Thực 
hành thiền định Tong-Len, hay "cho và nhận", không phải lúc nào cũng có thể giảm bớt 
đau đớn thể xác hay dẫn đến lành bệnh, nhưng điều mà nó có thể làm được là bảo vệ bạn 
khỏi tăng thêm đau đớn tâm lý, khổ đau, và nỗi thống khổ. Bạn có thể nghĩ rằng, "Cầu 
mong cho tôi bằng sự kinh qua đau đớn và nỗi khổ đau này, có thể giúp đõ được những 
người khác và cứu được những người đang phải chịu đựng như tôi! 


Khổ đau của bạn sẽ có một ý nghĩa mới vì nó được sử dụng làm cơ sở cho việc tu tập tôn 
giáo hay tỉnh thần. Và trên cả điều ấ Ấy, cũng có thê trong trường hợp của một số cá nhân 
tu tập kỹ thuật này, thay vì lo âu và buồn phiền bởi việc đã kinh qua, cá nhân đó có thể 
nhìn thấy điều đó là một đặc quyên. Cá nhân ây có thể nhận thấy điều đó là một cơ hội, 
và thực ra, vui vẻ vì kinh nghiệm đặc biệt này làm cho họ phong phú hơn." 


"Ngài nói rằng khổ đau có thể được sử dụng trong việc tu tập Pháp Tong-Len. Trước đó 
Ngài đã bàn về việc chủ định suy tưởng về bản chất khổ đau có thể rất có ích để ngăn 
ngừa chúng ta khỏi bị choáng ngộp khi những hoàn cảnh khó khăn phát sinh.. có ý nghĩa 
là phát triển sự chấp nhận khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống... 


"Điều đó rất đúng" Ngài gật đầu. 


"Khổ đau có thể được xem là có ý nghĩa ở những khía cạnh khác không, hay ít nhất là sự 
suy ngẫm về khổ đau có một số giá trị thực tiễn không?" "Có chứ" Ngài trả lời, "nhất 
định có. Tôi nghĩ rằng lúc đầu chúng ta có nói trong khuôn khổ Đạo Phật, suy nghĩ về 
khổ đau có tầm quan trọng thật lớn lao vì lẽ nhận thức được bản chất của khổ đau, bạn sẽ 
phát triển được quyết tâm lớn hơn để chấm dứt nguyên nhân của khổ đau, và những hành 
vi bất thiện dẫn đến khổ đau. Và nó sẽ tăng thêm sự hãng hái tEHẺ việc đi vào thực hiện 
những hành động và hành vi thiện dẫn đến hạnh phúc và niềm vui." 


"Ngài có nhìn thấy lợi ích nào về việc suy ngẫm về khổ đau cho những người không phải 
là Phật Tử không? 


"Có chứ, tôi nghĩ rằng nó có một số giá trị thực tiễn trong một số hoàn cảnh. Chăng hạn, 
suy ngẫm về khô đau của bạn, có thê làm giảm bớt tính cao ngạo của bạn, cảm nghĩ tự 
cao tự đại. Đương nhiên", Ngài cười thành thật, "điều này có thể được coi như không có 
lợi ích thực tiễn hay là một lý do có sức thuyết phục cho những ai không nhìn nhận sự 
cao ngạo hay sự hãnh diện là một sự sai lầm." 


Tỏ ra nghiêm trang hơn, Đức Đạt Lai Lạt Ma thêm vào, "Nhưng dầu sao tôi nghĩ rằng có 
một khía cạnh có tầm quan trọng sông còn về kinh nghiệm khổ đau của chúng ta. Khi bạn 
có ý thức về đau đớn và khổ đau của bạn, nó giúp bạn phát triển khả năng đũng cảm, khả 
năng này giúp bạn hiểu và thông cảm với cảm tưởng và đau khổ của người khác. Điều 
này nâng cao khả năng từ bi của bạn đối với người khác. Cho nên nó là phương tiện giúp 
chúng ta liên hệ với người khác, nó có thể được coi như có giá fTỊ. 


"Cho nên, Đức Đạt Lai Lạt Ma kết luận, "nhìn vào khổ đau bằng những khía cạnh đó, 
thái độ của chúng ta có thê thay đôi, khô đau của chúng ta có thê không phải là không có 
giá trị và tôi tệ như chúng ta nghĩ". 


-—=OÔ0O--- 


ĐÓI TRỊ VỚI ĐAU ĐỚN THẺ XÁC 


Bằng cách suy ngầm khổ đau trong những lúc êm ả của đời sống chúng ta, khi mọi sự đều 
tương đối ôn định và trôi chảy, chúng ta thường có thê khám phá ra giá trị sâu xa về ý 
nghĩa của khổ đau. Tuy nhiên đôi khi chúng ta phải đương đầu với những loại khổ đau 
dường như không mục đích, không có đặc tính đền bù lại tí nào cả. Cái đau đớn và khổ sở 
về thể xác dường như thường thuộc loại này. Nhưng có một sự khác biệt giữa đau đớn thê 
xác, một tiến trình sinh lý, và khổ đau, sự phản ứng tỉnh thần và xúc cảm với sự đau đớn. 
Cho nên câu hỏi được nêu lên. Tìm ra mục đích và ý nghĩa â ân sau cái đau đớn có thê thay 
đổi thái độ chúng ta về việc ấy không? Và thay đôi thái độ có thể giảm bớt mức độ khổ 
đau khi thê xác của chúng ta bị thương tổn không? 


Trong cuốn sách Đưu Đớn: Món quà tặng mà không ai muốn, Tiên Sĩ Paul Brand khảo 
sát mục đích và giá trị của đau đớn thể xác. Tiền Sĩ Brand một bác sĩ giải phẫu chuyên về 
tay và và là chuyên gia bệnh phong hủi nôi tiếng trên thế giới, sống quãng đời niên thiếu 
của ông tại Ấn Độ, với tư cách là con một nhà truyền giáo, nói chung quanh ông toàn là 
những người sống trong những hoàn cảnh hết sức là cơ cực và đau khổ. Nhận thấy nỗi 
đau đớn thể xác dường như hoàn toàn là bình thường và được chịu đựng dễ dàng hơn ở 
Tây Phương, Tiến Sĩ Brand chú trọng đến cơ chế đau đớn trong cơ thể con người. Cuối 
cùng ông bắt đầu làm việc với các bệnh nhân bị bệnh hủi tại Ân Độ và có một khám phá 
khác thường. ông khám phá ra những tàn phá của bệnh phong hủi và những biến dạng 
khủng khiếp không phải là do tô chức bệnh này trực tiếp gây ra sự thôi rữa thịt mà đúng 
hơn là bệnh này gây mất cảm giác đau đớn ở các chỉ. Không có sự bảo vệ của đau đớn, 
những người bị bệnh phong hủi thiếu hệ thống báo cho họ biết về tốn hại. Như thế, Tiến 
sĩ Brand theo dõi thấy những bệnh nhân này đi hay chạy bằng chỉ không có da thịt hoặc 
trơ xương ra, việc này gây nên sự tàn phá không ngừng. Không đau đón, đôi khi họ đưa 
tay vào lửa để tìm lại cái gì đó. ông nhận thấy họ hoàn toàn thản nhiên đối với sư tự hủy 
hoại. Trong cuốn sách của ông, ông kể lại hết chuyện này đến chuyện khác về những hậu 
quả tai hại về cuộc sống mà không có cảm giác đau đớn- về những thương tích tái diễn, 
những trường hợp chuột gặm ngón tay và ngón chân trong khi người bệnh vẫn ngủ yên. 
Sau cả một đời làm việc với những người bệnh đau khổ do đau đớn và những người bệnh 
khổ đau do thiếu đau đớn, Tiến Sĩ Brand dần dần tiến tới quan niệm về đau đớn không 
phải là kẻ thù chung như người Phương Tây nhìn nhận mà là một hệ thống sinh học tỉnh 
vi, khác thường và thông minh báo cho chúng ta biết sự tốn hại của cơ thể và nhờ đó bảo 
vệ chúng ta. Nhưng tại sao kinh qua khổ đau lại khó chịu quá như vậy? ông kết luận 
chính sự khó chịu của đau đớn, một phần là do ta ghét, là những gì làm cho nó trở thành 
hiệu quả trong việc bảo vệ chúng ta và báo cho chúng ta biết về nguy hiểm và thương 
tích. Đặc tính khó chịu của đau đớn buộc toàn bộ tổ chức con người chăm lo vào vẫn đề. 
Mặc dù cơ thê có những hành động phản ứng tự động làm thành lớp bảo vệ bên ngoải và 
mau chóng đưa chúng ta thoát khỏi đau đớn, nhưng chính cảm giác khó chịu đã kích 
động và bắt buộc toàn thê cơ thê tham gia hành động. Nó cũng cất giữ kinh nghiệm vào 
ký ức và dùng để bảo vệ chúng ta trong tương lai. 


Cũng vậy, tìm hiểu ý nghĩa trong sự khổ đau của chúng ta có thể giúp chúng ta đối phó 
với các vẫn đề trong cuộc sông. Tiến Sĩ Brand tin rằng hiểu biết mục đích của sự đau đớn 
thể chất có thê làm nhẹ bớt khô đau khi đau đớn phát sinh. Theo lý thuyết này, ông đưa ra 
khái niệm về "bảo toàn đau đớn". ông tin rằng chúng ta có thê chuẩn bị trước cho cơn đau 
đớn, trong khi mạnh khỏe, bằng cách thấu triệt lý do mà chúng ta đau đớn, và dành thì 


giờ để suy ngẫm đời sống sẽ ra sao nếu không có đau đớn. Tuy nhiên vì cơn đau đớn đữ 
đội có thể phá tan tính khách quan, chúng ta phải suy ngẫm về những thứ đó trước khi 
cơn đau đớn tân công. Nhưng nêu chúng ta bắt đầu nghĩ về đau đớn là tiếng nói mà thân 
xác bạn dưa ra vê một vân đề có tầm quan trọng sống còn đối với bạn, cách hữu hiệu nhất 
để lưu ý bạn, thì thái độ về đau đớn của bạn sẽ bắt đầu thay đổi. Và khi thái độ về đau 
đớn thay đổi, sự khổ đau của chúng ta sẽ giảm bớt. Như Tiến Sĩ Brand tuyên bố, "tôi tin 
rằng chúng ta trau đồi thái độ này trước có thể quyết định khổ đau sẽ ảnh hưởng như thế 
nào khi nó tân công chúng ta." ông tin tưởng rằng thậm chí chúng ta có thê phát triển 
lòng biết ơn trong việc đối đầu với đau đớn. Chúng ta có thê không may phải trải qua đau 
đớn, nhưng chúng ta có thê biết ơn về hệ thống nhận thức đau đớn. 


Chắc chắn thái độ và quan điểm tỉnh thần có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức độ khổ 
đau khi chúng ta đau đớn về thê xác. Chăng hạn, xin nói đến hai người, một công nhân 
xây dựng nhà cửa và một người chơi đàn dương cầm hòa tấu, cùng bị thương nơi ngón 
tay. Trong khi mức đau đớn thê xác của cả hai đều giống nhau, người công nhân xây 
dựng có thể là đau ít và thực ra có thể vui vẻ nếu vết thương dẫn đến một tháng nghỉ có 
lương mà người công nhân này cần đến, trong lúc cũng vẫn vét thương ấy đưa đến kết 
quả làm cho người chơi đàn dương cầm đau nhiều hơn vì người này quan niệm sự chơi 
đàn của mình là nguồn vui hàng đầu trong cuộc sông. 


Thái độ tinh thần của chúng ta ảnh hưởng đến khả năng trong việc nhận thức và chịu 
đựng đớn đau là một khái niệm không bị hạn chế trước những tình huống lý thuyết như 
thế này, nó đã được chứng minh bởi nhiều công trình nghiên cứu khoa học và thử 
nghiệm. Các nhà nghiên cứu vấn đềt này bắt đầu băng cách lần tìm đường đi của đau đớn 
được nhận thức như thế nào và trải qua đau đớn ra sao. Đau đớn bắt đầu bằng một tín 
hiệu thuộc cảm giác - báo động được phát ra khi đầu dấy thần kinh bị kích thích bởi một 
thứ gì đó cảm thấy là nguy hiểm. Hàng triệu tín hiệu được gửi đi qua tủy sông đến gốc bộ 
não. Những tín hiệu này được chọn lọc và một thông điệp được gửi lên khu vực cao hơn 
của bộ não báo sự đau đớn. Rồi bộ não phân loại những thông điệp đã được thâm tra 
trước và quyết định phản ứng. Chính ở giai đọan này tâm có thê ân định giá trị và tầm 
quan trọng của đau đớn và tăng cường hay sửa đối sự nhận thức về dau đớn của chúng ta, 
chúng ta biến đau. đớn thành khổ tâm. Để cho giảm bớt khổ đau của đau đớn, chúng ta 
cần phân biệt rõ nỗi đau của đau đớn mà chúng ta tạo ra bởi những ý nghĩ về đau đớn. Sợ 
hãi, nóng giận, tội lỗi, cô đơn, vàbất lực đều là những phản ứng tính thần và cảm xúc có 
thể làm tăng thêm đau đớn. Cho nên, trong việc phát triển một phương pháp giải quyết 
đau đớn, đương nhiên chúng ta có thể hoạt động ở mức độ thấp trong nhận thức đau đớn, 
dùng những phương tiện của y khoa hiện đại như thuốc men và các liệu pháp khác, 
nhưng chúng ta cũng có thể hoạt động ở mức độ cao bằng cách sửa đổi tầm nhìn và thái 
độ của chúng ta. 


Nhiều nhà nghiên cứu đã quan sát vai trò của tâm trong việc nhận thức đau đớn. Pavlov 
đã huân luyện chó để khắc phục bản năng đau đớn bằng cách kết hợp giật điện với phần 
thưởng thực phẩm. Nhà nghiên cứu Ronald Melzak dùng những thí nghiệm của Pavlov đi 
xa hon nữa. ông nuôi những con chó sục nhỏ terrier xứ â Cốt trong chuồng có nệm để 
chúng khỏi phải bị đụng chạm và cảo bới bình thường trong lúc lớn. Những con chó này 
không biết phản ứng đau đớn căn bản, chúng không biết phản ứng, chẳng hạn khi chân 


chúng bị một cái kim đấm vào, trái với những con được nuôi nâng bình thường kêu ré lên 
khi bị kim đấm. Trên cơ sở thử nghiệm như vậy, ông kết luận nhiêu cái mà ta gọi là đau 
đớn, kể cả những phản ứng cảm xúc khó chịu, do học được chứ không phải do bản năng. 
Những cuộc thí nghiệm khác với con người, liên quan đến thôi miên và thuốc trân yên 
cũng đã chứng minh trong nhiều trường hợp, những chức năng cao hơn của bộ não có thể 
bác bỏ những tín hiệu đau đớn từ những giai đoạn thấp hơn trên đường đi của đau đớn. 
Điều này cho thấy tâm luôn quyết định ra sao, nhận thức đau đớn ra sao và giúp giải thích 
những khám phá rất kỳ thú của các nhà điều tra nghiên cứu như Tiến Sĩ Richard 
Stenback, và Bernard Tursky của Đai Học Y Khoa Harvard (và sau này được tái xác nhận 
trong việc nghiên cứu của Tiến Sĩ Maryann Bates và những người khác khi họ lưu ý rằng 
có những khác biệt rất có ý nghĩa giữa những nhóm sắc tộc khác nhau về khả năng nhận 
thức và chịu đựng đau đớn) 


Cho nên dường như là thái độ của chúng ta về đau đớn có thê ảnh hưởng đến mức độ mà 
chúng ta chịu đựng là sự xác nhận không chỉ căn cứ vào ức đoán triết lý mà còn được 
chúng minh bởi chứng cớ khoa học. Và nếu cuộc điều tra nghiên cứu của ta về ý nghĩa và 
giá trị của đau đớn đưa đến sự thay đổi thái độ về đau đớn thì nỗ lực của chúng ta không 
phải là phí phạm. Trong khi tìm cách để khám phá ra mục đích tiềm ân của đau đớn., 
Tiến Sĩ Brand đã nói thêm một nhận xét quan trọng có sức hấp dẫn. ông miêu tả nhiều 
báo cáo về những bệnh nhân bị bệnh hủi nói rằng, "Đương nhiên, tôi có thể nhìn thấy tay 
tôi, chân tôi, nhưng không biết làm sao chúng không cảm thấy là một phần của tôi. Cảm 
thấy như thể chúng chỉ là dụng cụ". Như vậy, đau đớn không những cảnh báo và che chở 
chúng ta, mà nó còn hợp nhất chúng ta. Không có cảm giác đau đớn ở tay hay chân, các 
bộ phận này dường như không còn thuộc về thân thể của chúng ta nữa. 


Cũng giống như vậy, cái đau thể xác hợp nhất cảm giác có một thân thê, chúng ta có thể 
hình dung kinh nghiệm chung về khổ đau có chức năng là một lực đề thống nhất và nó 
liên kết chúng ta với người khác. Có lẽ đó là ý nghĩa tối hậu đằng sau khổ đau của chúng 
ta. Chính khổ đau là yếu tô căn bản nhất mà ta chia sẻ với người khác, nhân tô hợp nhất 
chúng ta với tất cả sinh vật sống. 


Chúng tôi kết luận cuộc đàm đạo về cái khổ đau của con người với chỉ dẫn của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma về Pháp Tong- Len, phương pháp được nói đến ở cuộc đàm thoại trước. Như 
Ngài giảng, mục đích của sự quán chiếu trong thiền định là để củng cố lòng từ bi của 
mình. Nhưng nó cũng có thê được coi như một công cụ có sức mạnh trong việc giúp biến 
đổi sự đau khổ cá nhân. Khi trải qua bất cứ dạng thức khổ đau hay khó khăn nào, ta cần 
phải sử dụng cách tu tập này để nâng cao lòng từ bi bằng cách mường tượng mình đang 
cứu giúp những người khác cũng đang chịu những khổ đau tương tự, “bằng cách thâu thập 
và hòa tan những khổ đau của họ vào chính mình- hồ như thay họ khổ đau. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma trình bày chỉ dẫn này trước một số đông đảo cử tọa vào một buổi 
chiêu tháng Chín đặc biệt nóng bức này tại Tuscon. 


Các máy điều hòa không khí trong giảng đường đang vật lộn với nhiệt độ đang lên của sa 
mạc bên ngoài, cuôi cùng bị khuât phục bởi cộng thêm sức nóng phát ra từ một ngàn sáu 


trăm người. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu lên cao, tạo ra một mức độ khó chịu chung rất 
thích hợp cho việc tập thiên định vê khô đau. 


-—-oÔO--- 
HÀNH TRÌ PHÁP TONG-LEN 


"Chiều hôm nay, chúng ta sẽ thiền định về cách tập luyện Tong-Len, tức "Cho và Nhận". 
Sự tập luyện này có nghĩa là huân luyện tâm, củng cô khả năng tự nhiên và sức mạnh của 
từ bi. Điều này có thê đạt được do Thiền Định Tong- Len giúp ta phản ứng lại tính ích kỷ 
của chúng ta. Nó tăng cường năng lực và sức mạnh của tâm bằng cách nâng cao lòng can 
đảm của chúng ta để có thê tđón nhận đau khổ của những người khác. 


"Bắt đầu bài tập này, trước tiên hãy quán tưởng một bên của bạn là một nhóm người cực 
kỳ cần được giúp đỡ, những người không may đang khổ đau, những người đang trong 
hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn, và đau đớn. Quán tưởng thật rõ nhóm người này ở một 
bên trong tâm bạn. Rồi, ở bên kia, quán tưởng chính bạn là hiện thân của người chỉ biết 
mình, có thái độ ích kỷ thường tình, lãnh đạm trước phúc lợi và nhu cầu của người khác. 
Rồi giữa nhóm người đau khô và sự đại diện ích kỷ của bạn, hãy nhìn vào chính mình 
đứng giữa, với tư cách là người quan sắt vô tư. 


"Kế tiếp, nhận để ý xem tự nhiên ngả về bên nào. Có phải bạn ngả nhiều về một cá nhân, 
hiện thân của ích kỷ? Hay những cảm tưởng thông cảm của bạn hướng về những người 
yếu thế đang cần sự giúp đỡ? Nếu bạn nhìn một cách khách quan, bạn sẽ nhận thấy phúc 
lợi cho nhóm người hay một số đông người quan trọng hơn cho một cá nhân . 


"Sau đó, tập trung chú ý vào những người túng thiếu và thất vọng. Hướng tất cả năng lực 
tích cực của bạn vào họ trong ý. nghĩ cho họ sự thành công, niêm an ủi, các đức hạnh của 
bạn. Sau khi đã làm như vậy rồi, quán tưởng chính bạn nhận khổ đau, khó khăn và tất 
những tính tiêu cực của họ. 


"Thí dụ, bạn có thể quán tưởng đến một em bé ngấy thơ đang bị chết đói tại Somalia và 
cảm thấy bạn phải phản ứng tự nhiên như thế nào trước cảnh này. Trong trường hợp này, 
khi bạn chứng nghiệm cảm nghĩ đồng cảm sâu xa trước sự khổ đau của cá nhân ấy, điều 
đó không còn căn cứ vào những sự cân nhắc như “Anh ta là người thân của tôi" hay "Chị 
ấy là bạn tôi".Thậm chí bạn chưa từng biết người ấy. Nhưng thực tế là người kia là một 
con người như bạn, và chính bạn là một con người cho phép khả năng đồng cảm tự nhiên 
xuất hiện và khiến cho bạn chìa tay ra. Cho nên bạn có thể quán tưởng cái gì đó giống 
như thể đề suy nghĩ, " Đứa trẻ đó không có khả năng cứu mình thoát khỏi tình trạng khó 
khăn hay gian khô hiện tại. Rồi, trong ý nghĩ bạn lãnh tất cả những khổ đau của nghèo 
khó, chết đói, cảm giác mất mát, và băng tinh thần bạn cho đứa trẻ khả năng, của cải, và 
thành công của bạn. Cho nên, nhờ tập loại quán tưởng " Cho và Nhận" này, bạn có thể 
huân luyện tâm bạn. "Khi bắt tay vào việc tu tập này, đôi khi rất hữu ích là bắt đầu tưởng 
tượng đến sự đau khổ sắp đến của chính bạn, và với thái độ từ bi, bạn lãnh sự khổ đau 
tương lai của chính mình ngay bây giờ, với sự mong muốn thành thực thoát khỏi tất cả sự 
khổ đau tương lai. Sau khi thực hành tới mức phát sanh của tâm trạng từ bi đối với chính 


bạn, bạn có thê mở rộng tiên trình này bao gôm việc lãnh lây những đau khô của người 
khác. 


"Khi bạn quán tưởng chính bạn lãnh, rất hữu ích nếu quán tưởng đến những khổ đau, khó 
khăn, những khó khăn trong dạng độc tố, vũ khí nguy hiểm, hay những con vật ghê gớm- 
những thứ khi nhìn thấy chúng thường làm cho bạn rùng mình. Cho nên, quán tưởng đau 
khổ bằng những hình thức này, chúng sẽ thắm thăng vào tâm bạn. 


"Mục đích quán tưởng những dạng tiêu cực và đáng sợ hãi này nhập vào tâm bạn là để 
tiêu diệt thái độ quen thói ích kỷ lúc nào cũng hiện hữu tại đó. Tuy nhiên với những a1 có 
thể có những khó khăn với hình ảnh của chính mình, ghét mình, hay giận mình, hay đánh 
giá thấp mình, thì điều quan trọng là xét đoán xem sự tu tập đặc biệt này có thích hợp hay 
không thích hợp. Có thê là không thích hợp. Tu tập Pháp Tong-Len có thê trở nên rất 
hùng mạnh nếu bạn phối hợp 'Cho và Nhận' với một hơi thở, đó là tưởng tượng 'nhận' khi 
hít vào và 'cho' khi thở ra. Khi bạn làm được việc quán tưởng này hữu hiệu, nó sẽ làm 
cho bạn cảm thấy một chút khó chịu. Dấu hiệu này cho thấy bạn đang đánh trúng mục 
tiêu - thái độ ích ký của mình là trung tâm mà chúng ta thường có. Giờ đây chúng ta bắt 
đâu thiên ". 


Ở cuối lời chỉ dẫn của Ngài trong việc thực hành Pháp Tong-Len, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
đưa ra mỘ điểm quan trọng. Không có bài tập đặc biệt nào có thể đáp ứng hay thích hợp 
cho tất cả mọi người. Trong cuộc hành trình huân luyện tính thần của chúng ta, điều quan 
trọng là mỗi chúng ta quyết định cách tu tập riêng thích hợp với chúng ta Đôi khi sự tu 
tập đầu tiên không lôi cuốn chúng ta, và trước khi nó nó có hiệu quả, chúng ta cần phải 
hiểu biết nó hơn nữa. Chắc chăn điều đó đúng với tôi khi tôi theo chỉ dẫn của Ngài để 
thực hành pháp Tong-Len vào buổi chiều hôm đó. Tôi cảm thấy có một ít khó khăn - một 
cảm giác phản kháng- mặc dù tôi không thê xác định lúc bây giờ. Sau đó, vào buổi tối, tôi 
nghĩ đến lời chỉ dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma và hiểu rằng, cảm giác phản kháng của tôi 
đã phát triển ngay từ lúc đầu Ngài chỉ dẫn đến chỗ Ngài kết luận một nhóm người quan 
trọng hơn một cá nhân. Đó là một khái niệm mà tôi đã nghe trước đây, ấy là chân lý của 
Thần Lửa do ông Špock đưa ra trong Star Trek (cuốn phìim Hành trình của các vì sao. 

Nhu câu của nhiễu người quan trọng hơn nhu cầu của một người. Nhưng có một điểm 
gắn liền với lập luận này. Trước khi đem trình bày với Đức Đạt Lai Lạt Ma, có lẽ không 
muốn gây ân tượng là "chỉ vì bản thân", tôi thăm dò một người bạn đã học Phật từ lâu. 
Tôi nói: 


"Có một điều làm tôi khó chịu." có ý kiến cho rằng nhu cầu của một nhóm đông không 
quan trọng hơn nhu cầu của một người chỉ có nghĩa trong lý thuyết, nhưng trong đời sống 
hàng ngày chúng ta không tác động qua lại với sô đông người. Có lúc chúng ta tác động 
qua lạivới một người, với nhiều người cùng một lúc. Nay, ở mức độ từng người, tại sao 
nhu cầu của cá nhân ấy lại Hoàn, trọng hơn nhu cầu của tôi? Tôi cũng là một người... 
Chúng ta bình đăng cơ mà..." 


Bạn tôi suy nghĩ một lúc."Đúng đây, nhưng tôi nghĩ rằng bạn nên cố găng coi mỗi cá 
nhân thực sự bình đẳng với chính bạn- không có gì quan trọng hơn mà cũng chẳng quan 
trọng hơn- tôi nghĩ rằng như vậy cũng đủ để bạn bắt đầu". 


Tôi đã không bao giờ còn đưa vấn đề này ra với Đức Đạt Lai Lạt Ma. 
-ooOoo- 


PHÀN IV - VƯỢT QUA CÁC CHƯỚNG NGAẠI 
CHƯƠNG 12 - ĐƯỜNG DẪN ĐÉN QUÁ TRÌNH THAY ĐÓI 
QUÁ TRÌNH THAY ĐỎI 


"Chúng ta đã thảo luận về khả năng hạnh phúc bằng cách tiến tới loại bỏ cách hành xử và 
trạng thái tâm tiêu cực của chúng ta. Nói chung, cái gì là phương pháp đạt được hạnh 
phúc để vượt qua những ứng xử tiêu cực và có những thay đổi tích cực trong đời sống 
của con người?” Tôi hỏi. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời, "Bước đâu tiên liên quan đến học tập, giáo dục. 
"Trước đây, tôi có nói đến tầm quan trọng của học tập..." 


"Có phải Ngài muôn nói về sự quan trọng của sự hiệu biệt vê những cảm xúc và hành xử 
tiêu cực tai hại đên thê nào cho sự theo đuôi hạnh phúc và những cảm xúc tích cực lại rât 
hữu ích ra sao? 


"Phải. Nhưng trong lúc thảo luận về con đường dẫn đến những thay đôi tích cực của 
chính mình, thì học tập là bước đi đầu tiên. Cũng có những nhân tố khác như: niềm tin 
chắc, quyết tâm, hành động, và nỗ lực. Vậy bước kế tiếp là phát triển niễm tin chắc. Học 
tập và giáo dục rất quan trọng vì chúng giúp người ta phát triển niềm tin chắc về nhu cầu 
cân thay đôi và giúp tăng cường trách nhiệm của con người. Niễm tin chắc muốn thay đổi 
sẽ phát triển thành quyết tâm. Kế tiếp, ta biến quyết tâm thành hành động - quyết tâm 
mạnh mẽ muốn thay đổi khiến chúng ta có nỗ lực bên bỉ để thực hiện những thay đổi 
thực tế. Nhân tổ nỗ lực cuối cùng này có tính chất quyết định. 


"Cho nên, thí dụ, nếu bạn muốn không hút thuốc nữa, trước tiên bạn phải ý thức là hút 
thuốc có hại cho cơ thể. Bạn phải được dạy dỗ. Tôi nghĩ, chăng hạn, sự thông tin và giáo 
dục công chúng về hậu quả tai hại của hút thuốc đề thay đổi hành động của con người, tôi 
nghĩ rằng ngày nay một số người hút thuốc tại các nước Phương Tây ít hơn ở các nước 
cộng sản như Trung Hoa vì sự hiệu lực của thông tin. Nhưng chỉ học không thôi chưa đủ. 
Bạn phải tăng cường ý thức đó cho đến khi tiễn tới tin chắc về những hậu quả tai hại của 
hút thuốc. Điều nảy củng cố sự quyết tâm thay đổi. Cuối cùng, bạn phải nô lực lập kiểu 
thói quen mới. Đây là con đường mà thay đổi và sự biến đôi nội tâm xây ra trong mọi sự 
việc, bất cứ vấn đề gì mà bạn đang cô hoàn thành. 


"Giờ đây, dù bạn đang tìm cách thay đối hành vi nào, dù bạn đang hướng nỗ lực vào bất 
cứ mục tiêu đặc biệt nào hay hành động nào, bạn cần phải bắt đầu bằng cách phát triển 
một sự sẵn sàng mạnh mẽ hay mong ước làm việc đó. Bạn cần phải có lòng nhiệt tình to 
lớn. Và ở đây, ý thức cấp bách là nhân tô chủ chốt. Ý thức cấp bách này là một nhân tố 


mạnh mẽ giúp bạn vượt qua các khó khăn. Thí dụ, kiến thức về những hậu quả nghiêm 
trọng của bệnh AIDS đã tạo ra một ý thức cấp bách đã ngăn chặn hoạt động tình dục của 
nhiều người. Tôi nghĩ rằng, thường khi bạn nhận được thông ti xác đáng, thì ý thức về 
tính chất nghiêm trọng và cam kết sẽ tới. 


"Vì vậy ý thức cấp bách này có thê là một nhân tố quan trọng đem lại sự thay đổi. Nó sẽ 
cho chúng ta nguồn sinh lực to lớn. Ví dụ trong một biến động chính trị, nếu có một ý 
nghĩ tuyệt vọng, sẽ có có một ý thức cấp bách to lớn - đến nỗi người ta quên cả đói, và 
không có cảm gì mệt mỏi hay kiệtsức trong việc theo đuổi mục tiêu của họ. 


"Ý nghĩa quan trọng của sự cấp bách không chỉ áp dụng để vượt khó khăn ở mức độ cá 
nhân, mà cón còn ở mức độ cộng đồng và toàn câu. Khi tôi ở St Lous, tôi gặp ông thống 
đốc. Tại đây, nạn lụt nặng nê mới xây ra. ông thống đốc cho tôi biết khi lụt mới xây Ta, 
ông rất quan ngại về tính chất chủ nghĩa cá nhân của xã hội, có thể dân chúng không mây 
góp phần hợp tác, họ có thể không cam kết dân thân vào nỗ lực phối hợp và cộng tác này. 
Nhưng khi việc khủng hoảng xây ra, ông hết _SỨC sửng sốt bởi sự đáp ứng của dân chúng. 
Dân chúng hết sức hợp tác và dân thân vào nỗ lực phôi hợp ứng phó với những vấn đề lụt 
khiến ông hết sức cảm kích. Cho nên theo tôi, điều này cho thấy muốn đạt được mục tiêu 
quan trọng, chúng ta cần một sự đánh giá cao ý thức cập bách, giỗng như trường hợp này, 
cơn nguy cấp bách đến nỗi dân chúng tự động tham gia các lực lượng và phản ứng nhanh 
lúc nguy kịch Bất hạnh thay, "ông nói một cách buồn bã, "thường thường chúng ta không 
có ý thức cấp bách đó". 


Tôi hết sức ngạc nhiên nghe thấy ông nhân mạnh sự quan trọng của ý tHÚC cấp bách căn 
cứ vào ân tượng sâu sắc của người Tây Phương. Về thái độ "Mặc kệ nó " của người Á 
Châu sinh ra bởi tin rằng có nhiều kiếp sống, nếu bây giờ không xấy ra, thì bao giờ cũng 
xây ra vào lần kế tiếp. 


"Nhưng rồi câu hỏi làm sao Ngài có thê phát triển ý thức nhiệt tình mạnh mẽ để thay đổi 
hoặc ý thức câp bách trong đời sông hàng ngày? Có một con đường đặc biệt nào của Phật 
Giáo giải quyết vân đê không?" Tôi hỏi Ngài. 


"Đối vói những người hành trì Phật Giáo, có nhiều kỹ thuật được dùng để tạo ra lòng 
nhiệt tình". Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời." Muốn sản sinh lòng tin và lòng nhiệt tình chúng 
ta tìm thấy trong kinh điển Phật Giáo cuộc thảo luận vệ tính quý báu của đời sống con 
người. Chúng ta nói về bao nhiêu tiềm năng nằm trong phạm vi cơ thể, ý nghĩa của nó 
như thế nào, những mục đích thiện mà nó có thể được sử dụng lợi ích và thuận lợi có 
hình dạng con người, vân vân... Và những cuộc thảo luận này là để thắm nhuằn lòng tin 
cậy và lòng can đảm và đem lại ý thức cam kết sử dụng thân người của ta một cách tích 
cực. 


"Rồi, muốn sản sinh ý thức cấp bách góp phần vào việc tu tập tinh thần, người hành trì 
phải nhớ đến vô thường, cái chết. Khi chúng ta nói đến vô thường trong phạm vi này là 
chúng ta đang nói bằng ngôn ngữ rất thông thường, không phải về khía cạnh huyền ảo 
của quan niệm vô thường. Nói một cách khác, chúng ta phải nhớ rằng một ngày nào đó, 
chúng ta sẽ không còn ở đây nữa. Loại hiểu biết đó, sự nhận thức vô thường đó được 


khuyên khích, cho nên khi nó đi đôi với sự đánh giá cao về tiêm năng to lớn của đời sông 
con  yệ nó sẽ cho ta ý thức về sự câp bách mà chứng fa phải sử dụng trong mọi giờ 
phút. rrff 


"Suy tưởng về vô thường và cái chết của chúng ta dường như là một kỹ thuật mạnh” Tôi 
nhận xét, " giúp thúc đây ta, phát triển ý thức cấp bách đem lại những sự thay đổi tích 
cực. Kỹ thuật này có thể sử dụng cho người không phải Phật Tử được không? 


"Tôi nghĩ rằng ta có thể nên cẩn thận trong việc áp dụng những kỹ thuật khác nhau cho 
người không phải là Phật Tử." Ngài nói một cách suy tư." Có lẽ có thể áp dụng nhiều hơn 
trong sự tu tập Phật Giáo: "Rút Cuộc”.. Ngài cười, " ta có thể sử dụng sự suy tưởng đúng 
là cho mục tiêu trái ngược- "Ỏ, không cần gì bảo đảm là ngày mai tôi còn sống, cho nên 


Ị!! 


tốt hơn là tôi nên có nhiều điều vui hôm nay! 
"Ngài có gợi ý gì cho người không phải là Phật Tử, cách phát triển ý thức cấp bách?" 


Ngài trả lời, "Như tôi đã lưu ý, đó là chỗ có thông tin và giáo dục đồi dào. Thí dụ, trước 
khi tôi gặp một số chuyên gia hay các nhà chuyên môn, tôi không có ý thức gì về khủng 
hoảng môi sinh. Nhưng một khi tôi gặp họ rồi, và họ giảng giải những vẫn đê mà chúng 
ta đang đối mặt, thì tôi nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình. Điều này cũng có 
thể áp dụng cho những vấn đề khác mà chúng ta phải đối đầu. 


"Nhưng đôi khi, dù có tin tức, chúng ta vẫn không có nghị lực đề thay đổi. Làm sao ta có 
thê vượt qua được?" Tôi hỏi Ngài. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng một chút để suy nghĩ rồi nói, " Tôi nghĩ ở đây chúng ta có 
nhiều loại khác nhau. Một loại có thê phát sinh từ một số nhân tố sinh học, nhân tố này có 
thể gây ra tính lãnh đạm hay thiếu nghị lực. Khi nguyên nhân là tính lãnh đạm hay thiếu 
nghị lực do nhân tố sinh học, ta cần phải tác động vào lối sống của ta. Cho nên, nêu ta có 
găng ngủ cho đủ, ăn uống điều độ, không uông rượu, vân vân.., những điều ấy làm cho 
đầu óc ta sáng suốt hơn. Trong một số trường hợp, ta cũng cần đến thuốc men hay những 
vật lý trị liệu nếu nguyên nhân là do bệnh tật. Nhưng có một loại lãnh đạm hay lười biếng 
khác - loại này phát sinh do nhược điểm của tâm..." 


"Phải, chính là loại mà tôi đê cập tới" 


"Muốn vượt qua loại lãnh đạm này, và tạo ra sự cam kết và lòng nhiệt tình là để khắc 
phục cách hành xử hay tâm trạng tiêu cực, tôi nghĩ phương pháp hiệu quả nhất, và có lẽ 
giải pháp duy nhất là luôn luôn ý thức những hậu quả phá hoại của hành xử tiêu cực. Ta 
cần phải luôn nhắc nhở mình về những hậu quả phá hoại ấy. 


Những lời nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma nghe có vẻ đúng, tôi là một thầy thuốc trị bệnh 
tâm thần, tôi ý thức sâu xa về số hành xử tiêu cực và cách suy nghĩ đã trở thành có hữu 
nặng như thế nào, khó khăn biết bao cho một số người để thay đổi. Giả sử là có những 
nhân tô có động lực tâm lý dang hoạt động, tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu thì giờ vào 


quan sát và phân tích kỹ lưỡng những sự chống đối thay đổi của bệnh nhân. Đắn đo điều 
này, tôi hỏi: 


"Người ta thường muốn có những sự thay đổi tích cực trong đời sống, tham gia và những 
hành động lành mạnh hơn, vân vân... Nhưng đôi khi hồ như đó chỉ là quán tính hay sự 
chống lại... Làm sao Ngài có thê giải thích việc đó xây ra như thế nào? "Thật dễ dàng..." 
Ngài bắt đầu một cách tự nhiên. 


"Dễ dàng?" 


"Chính là vì chúng ta hoàn toàn có thói quen hay làm việc theo một số cách nào đó. Rồi 
chúng ta phân nào bị hư hỏng, chỉ thích làm những điêu mình muôn làm, những điêu 
mình thường vần làm." 


"Nhưng làm sao có thê vượt qua được những điều đó? 


"Bằng cách dùng quá trình làm quen với hoàn cảnh thuận lợi của ta. Do fính quen thuộc 
liên tiếp, nhất định chúng ta có thể lập được kiểu hành xử mới. Đấy là một thí dụ: Tại 
Dharamsala tôi luôn luôn dậy và bắt đầu làm việc lúc 3:30 sáng, mặc dù tại Ar1zona, tôi 
dậy vào lúc 4:30 sáng, tôi ngủ thêm được một giờ", Ngài cười."Lúc đầu bạn cần phải có 
chút cố gắng để tập cho quen, nhưng sau một vài tháng, nó trở thành thường lệ và bạn 
không cần phải nỗ lực đặc biệt nữa. Cho nên dù bạn đi ngủ muộn, bạn có thể có khuynh 
hướng muốn ngủ thêm ít phút nữa, nhưng bạn vẫn dậy vào lúc 3:30 sáng mà không phải 
có một ý định gì đặc biệt cả, và bạn có thể dậy và làm các công việc thường lệ hàng ngày. 
Đó là do sức mạnh của thói quen. 


"Cho nên, bằng nỗ lực kiên định, chúng ta có thể khắc phục được bất cứ hoàn cảnh tiêu 
cực nào và làm những thay đổi tích cực trong đời sông chúng ta. Nhưng bạn vẫn cần hiểu 
rằng sự thay đổi thật sự không thể xây ra trong một đêm được. Bây giờ, thí dụ, trường 
hợp của chính tôi, tôi cho rằng nếu tôi so sánh tâm trạng bình thường của tôi ngày nay 
với 20 hay 30 năm trước đây chăng hạn.rõ ràng là có một sự khác biệt lớn. Nhưng sự 
khác biệt này, xây ra bước một, tôi bắt đầu học Phật Giáo khoảng năm hay sáu tuôi, 
nhưng vào lúc đó tôi không quan tâm gì đến lời Phật dạy, " Ngài cười, "Mặc dầu người ta 
gọi tôi là hiện thân cao nhất. Tôi cho răng không phải cho đến năm tôi khoảng ló tuôi, tôi 
mới thực sự có một số cảm giác nghiêm túc nào đó về Phật Giáo. Và tôi cô găng. bắt đầu 
tu tập đứng đắn. Rồi qua nhiều năm, tôi bắt đầu phát triển sự am hiểu sâu xa về những 
nguyên tắc Phật Giáo, về những cách tu tập, lúc mới đầu dường như khó có thể thực hành 
được và hầu như là trái tự nhiên, nhưng rồi trở nên rất tự nhiên và đễ hiểu. Điều này xây 
ra qua sự làm quen dần dần. Đương nhiên, tiến trình này đã mất dến hơn 40 năm. 


"Cho nên, bạn biết đây, trong thực tẾ, sự phát triển tỉnh thần cần có nhiều thì gIỜ. Nếu ai 
đó nói, "Ò, qua nhiều năm khó nhọc mọi việc đã thay đồi ", tôi nghiêm chỉnh đồng ý. Có 
nhiều khó khăn thay đổi là đúng và lâu dài. Nếu một người nào đó nói 'ö chỉ trong một 
thời gian ngắn, hai năm chăng hạn, đã có một sự thay đôi lớn lao' tôi nghĩ rằng điêu đó 
không thực tế." 


Trong khi con đường thay đôi của Đức Đạt Lai Lạt Ma là hợp lý không cần phải bàn cãi, 
có một vân đê dường như cân phải điêu hòa: 


"Ngài đã nói đến sự cần thiết phải có một mức nhiệt tình và quyết tâm cao độ đề biến đổi 
tâm, để có những thay đổi tích cực. Nhưng cùng lúc chúng ta thừa nhận sự thay đồi đích 
thực xây ra rất chậm và phải mất nhiều thì giờ ". Tôi ghi nhận."Khi thay đổi xây ra rất 
chậm chạp, rất dễ trở nên chán nản. Có bao giờ Ngài cảm thấy chán nản bởi mức tiễn bộ 
chậm chạp về sự tu tập tinh thần của Ngài hay chán nản ở những lãnh vực khác trong đời 
sống của Ngài." 


Ngài nói: "Có chứ, chắc chăn có" 
Tôi hỏi: "Ngài xử trí với việc ây ra sao?" 


"Ở một chừng mực nào đó trong việc tu tập tính thần của tôi nếu tôi gặp một số trở ngại 
hay khó khăn, tôi thấy nó rất hữu dụng để lùi lại và có một quan điểm lâu dài chứ không 
phải một quan điểm ngắn hạn. Về mặt này, tôi thấy nghĩ về một bài kệ đặc biệt cho tôi 
lòng can đảm và giúp tôi giữ vững quyết tâm. Cầu kệ ấy như sau: 


Chừng nào còn có chỗ tôn tại 
Chữừng nào còn chúng sanh 

Xin cho tôi được sống 

Để xua tan nổi khổ trên thể gian này. 


“Tuy nhiên, trong chừng mực liên quan đến cuộc tranh đấu cho tự do của Tây Tạng, nếu 
tôi sử dụng niêm tin này, những vân thơ â ây- phải sẵn sảng chờ đợi "hết vạn kỷ này đến 
vạn kỷ khác ...chừng nào còn có chỗ tồn tại " và vân vân... thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ là kẻ 
dại dột. Ở đây ta cần phải dồn hết tâm trí tức khắc và tích cực hơn. Đương nhiên, trong 
tình trạng này, sự tranh đấu cho tự đo, khi tôi nghĩ về nỗ lực 14 và 15 năm thương lượng 
mà không kết quả, khi tôi nghĩ đến 15 năm thất bại, tôi nhiễm một cảm giác nôn nóng 
hay nản lòng. Nhưng cảm nghĩ nản lòng này không làm tôi mất can đảm đến mức mắt 
không hy vọng". 


Nhân mạnh vấn đề thêm một chút nữa tôi hỏi Ngài, "Nhưng đúng ra là cái gì ngăn cản 
Ngài không mât hy vọng? 


"Dù trong tình trạng của Tây Tạng, tôi nghĩ rằng quan sát tình hình từ một triển vọng 
rộng hơn, nhất định sẽ có ích. Cho nên, chăng hạn tôi nhìn tình hình bên trong Tây Tạng 
từ một tiên vọng hẹp chỉ tập trung vào điều đó, rồi thì tình hình có vẻ hầu như vô vọng. 
Tuy nhiên khi nhìn từ một triển vọng rộng hơn, nhìn từ triển vọng thế giới, thì tôi thấy 
tình hình quốc tế trong đó toàn bộ hệ thống cộng sản và độc tài đang sụp đồ, ngay cả 
Trung Hoa cũng có phong. trào dân chủ và tỉnh thần của người Tây Tạng vẫn còn cao. 
Cho nên tôi không bỏ cuộc”. 


Căn cứ vào kiến thức rộng và sự rèn luyện về triết lý và thiền định Phật Giáo, quả là thú 
vị thây Đức Đat Lai Lạt Ma nhận biệt học tập và giáo dục là bước thứ nhât mang đên sự 


biến đôi bên trong chứ không phải là sự tu tập tỉnh thần huyền bí. hay tiên nghiệm. Mặc 
dù giáo dục được thừa nhận chung là quan trọng trong việc học tập những kỹ năng mới 
hay để bảo đảm công việc nhưng vai trò của giáo dục là một nhân tố chủ yếu để giành 
hạnh phúc đã không được mọi người chú ý tới. Tuy nhiên các nghiên cứu ngay cả giáo 
dục lý thuyết thuần túy cũng trực tiếp liên kết tới cuộc sống hạnh phúc. Nhiều cuộc khảo 
sát đã tìm thấy kết luận là mức giáo dục càng cao đã có môi tương quan tích cực với sức 
khỏe càng tốt và sống càng thọ, và thậm chí còn bảo vệ cá nhân khỏi suy nhược. Trong 
có gắng xác định lý đo vì sao tác động của giáo dục có nhiều lợi ích, các khoa học gia đã 
lý luận là những cá nhân có giáo dục tốt hơn nhận thức được nhiều hơn về những yếu tố 
rủi ro xho sức khỏe, có nhiều khả năng hơn trong việc chọn lựa lới sống lành mạnh hơn, 
cảm nhận được quyền hạn được trao và tự trọng hơn, có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt 
hơn, và có những chiến lược đối phó hiệu nghiệm hơn - tất cả những nhân tố có thể góp 
phần cho đời sống hạnh phúc và lành mạnh hơn. Cho nên, nếu chỉ giáo dục lý thuyết đơn 
thuần liên hệ đến đời sống hạnh phúc hơn, thì sự học tập và giáo dục mà Đức Đạt lai Lạt 
Ma nói mạnh đến như thế nào - giáo dục đặc biệt tập trung vào sự hiểu biết và thi hành 
toàn bộ các nhân tô dẫn đến một hạnh phúc trường cửu? 


Bước kế tiếp trong con đường thay đôi của Đức Đạt Lai Lạt Ma đòi hỏi phải tạo ra 'quyết 
tâm và lòng nhiệt tình. Bước này cũng được khoa học hiện đại Tây phương chấp nhận là 
một nhân tố quan trọng trong việc đạt mục tiêu của mình. Trong một cuộc nghiên cứu, 
chẳng hạn, nhà tâm lý học giáo dục Benjamin Bloom đã khảo sát đời sống của một số 
người Hoa Kỳ thành đạt như nghệ sĩ, lực sĩ, và khoa học gia. ông khám phá ra nỗ lực và 
quyết tâm chứ không phải tài năng thiên phú dẫn đến thành công trong lãnh vực của 
mình. Vì trong bất cứ lãnh vực nào khác, ta có thể cho rằng nguyên tắc này được áp dụng 
đồng đều vào nghệ thuật tạo hạnh phúc. 


Những nhà khoa học nghiên cứu cách cư xử của con người đã nghiên cứu sâu rộng cơ 
cầu đề xướng, duy trì và hướng dẫn những hoạt động của chúng ta liên quan đến lãnh vực 
nảy là việc nghiên cứu "động cơ thúc đây của con người”. Những nhà tâm lý học nhận 
dạng ra ba loại động cơ chính. Loại thứ nhất, động cơ chính yêu, là nỗ lực căn cứ vào nhu 
cầu sinh học phải được đáp ứng đề tồn tại. Thí dụ loại này gồm có nhu cầu về thực phẩm, 
nước và không khí. Một loại động cơ khác đòi hỏi con người cân phải có sự kích thích và 
thông tin. Những nhà điều tra nghiên cứu giả thuyết rằng đó là nhu cầu bâm sinh, bắt 
buộc để trưởng thành, phát triển và hoạt động hệ thông thân kinh. Loại cuối cùng, gọi là 
động thứ yêu, là những động cơ căn cứ vào những nhu cầu đòi hỏi có học vân và những 
nỗ lực. Những động cơ thứ yếu này liên quan đến nhu cầu cần phải thành công, có quyên 
lực, địa vị và thành tích. Ở mức động cơ thúc đây này, hành vị và nỗ lực của ta có thể bị 
ảnh hưởng bởi những thế lực xã hội và được định hướng do học tập. Chính trong giai 
đoạn này, những lý thuyết về tâm lý học hiện đại trùng hợp với quan niệm của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma về "quyết tâm và lòng nhiệt thành". Tuy nhiên trong hệ thống của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma, tạo ra được nỗ lực và quyết tâm không chỉ sử dụng để tìm cầu thành công vật 
chất mà còn để phát triển khi ta đạt được sự hiểu biết rõ ràng hơn về các nhân tố dẫn đến 
chân hạnh phúc và được sử dụng vào các mục tiêu cao hơn như lòng tốt, từ bi, và mở 
mang tỉnh thần. 


"Tỉnh Tân" là nhân tố cuối cùng mang đến về sự thay đổi. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận dạng 
tinh tân là một nhân tố cần thiết để thiết lập điều kiện mới. Thay đổi lỗi ứng xủ và tư 
tưởng tiêu cực nhờ điều kiện mới là ý tưởng không những được đông quan điểm với tâm 
lý gia Tây Phương, mà thực ra còn là nên tảng củapháp điều trị cách ứng xử hiện đại. 
Loại điều trị này dựa vào lý thuyết căn bản là phần lớn con người biết tình trạng của họ 
(cá tính, lề thói...), và bằng cách đưa ra chiến lược tạo các điều kiện mới, phép điều trị 
cách ứng xử chứng tỏ rất hữu hiệu với hàng loạt vấn đề. 


Trong khi khoa học mới khám phá ra rằng khuynh hướng của 'gen' rõ ràng là đóng một 
vai trò trong cách phản ứng đặc thù trước việc đời của một cá nhân, hầu hết các nhà khoa 
học xã hội và các nhà tâm lý học cảm thấy rằng phần lớn cách ứng xử, suy nghĩ và cảm 
nhận của con người là do học tập và điều kiện hoàn cảnh, ấy là do SỰ dạy dỗ và ảnh 
hưởng của văn hóa và xã hội chung quanh chúng ta. Và vì người ta tin rằng cách ứng xử 
phần lớn được thiết lập bởi điều kiện tùy thuộc, được củng cố và khuếch đại bởi "thói 
quen" đưa đến khả năng như Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định, phá bỏ các điều kiện có hại 
hay tiêu cực và thay thê chúng bằng điều kiện có ích, nâng cao đời sống. 


Tinh tân bền bỉ thay đổi cách ứng xử bên ngoài không những giúp ích cho việc khắc phục 
những thói xấu mà còn có thê thay đổi thái độ và cảm nghĩ cơ bản. Những cuộc thử 
nghiệm cho thấy không những thái độ và đặc diễm tâm lý của chúng ta quyết định cách 
ứng xử, một khái niệm thường được chấp nhận, mà cách ứng xử của chúng ta cũng có thể 
thay đôi thái độ của chúng ta. Những nhà nghiên cứu thấy cả đến một cái cau mày, hay 
nụ cười giả tạo cũng có khuynh hướng gây nên những cảm xúc giận dữ hay hạnh phúc, 
điều này có ý là "trải qua những cảm xúc”, và làm đi làm lại trong cách ứng xử tích cực 
cưối cùng sẽ mang lại sự thay đổi thật sự ở bên trong. Điều này có thể có những hàm ý 
quan trọng trong cách xấy dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn của Đức Đạt Lai Lạt Ma. 
Nếu chúng ta bắt đầu bằng một hành động đơn giản giúp đỡ thường xuyên người khác 
chăng hạn, dù chúng ta không cảm thấy đặc biệt tử tế hay quan tâm, chúng ta có thể nhận 
ra biên đôi bên trong đang xây ra, khichúng ta dần dà phát triển từ bi đích thực. 


-—-oÔO--- 
MONG ƯỚC THỰC TẾ 


Đề dem lại sự biến đổi và thay đôi đích thực bên trong, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhân mạnh 
đến tầm quan trọng của sự tinh tân bền bỉ. Đó là một tiến trình diễn tiến từng bước một. 
Điều này trái ngược hăn lại với sự nây nở của các "kỹ thuật và phép chữa trỊ tự lực sửa 
sang nhanh' trở nên quá đại chúng trong văn hóa Tây Phương trong những thập niên gần 
đây... những kỹ thuật từ "xác nhận tích cực" đến "khám phá đứa con bên trong của bạn". 


Phương pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma cho thấy sự phát triển và trưởng thành chậm. Ngài 
tin tưởng vào sức mạnh to lớn của tâm thấm chí đến mức vô hạn - nhưng đó là tâm đã 
được huân luyện có hệ thống, được nhằm đúng hướng và tập trung, tâm được tôi luyện 
bằng nhiều năm kinh nghiệm và biết suy luận. Phải mất nhiều thời gian lâu mới làm cho 
cách ứng xử và thói quen của tâm góp phần vào những vấn đề của chúng ta. Cũng phải 
mất nhiều thời gian tương đương để thiết lập những thói quen mới đem lại hạnh phúc. 


Không có gì ngoài các thành tố thiết yếu này: quyết tâm, tỉnh tân và thời gian. Đấy là 
những bí quyết thực sự của hạnh phúc. 


Khi đã dân thân trên con đường thay đổi, điều quan trọng là đề ra những mong ước hợp 
lý. Nếu những mong ước quá cao tự chúng ta sẽ thất vọng. Nếu mong ước quá thấp, ta dễ 
dàng chấp nhận giới hạn của chúng ta và không sẵn sàng vươn tới tiêm năng thực sự của 
chúng ta.Sau cuộc đàm luận về tiễn trình thay đôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích: 


"Không bao giờ bạn nên bỏ qua tầm quan trọng phải có một thái độ thực tế - phải nhậy 
cảm và tôn trong tình hình thực tế cụ thể của bạn trong khi bạn trên con đường tiễn tới 
mục tiêu tối hậu. Công nhận những khó khăn có hữu trên con đường của bạn, và sự thật 
nó đòi hỏi phải mắt thì giờ và tinh tân bền bỉ. Quan trọng là phải nhớ phân biệt tâm giữa 
lý tưởng và tiêu chuẩn đề đánh giá sự tiễn bộ của bạn. Chăng hạn là một Phật Tử, bạn đặt 
lý tưởng rất cao : giác ngộ viên mãn là mong ước tôi hậu của bạn.Tin rằng giác ngộ viên 
mãn là thành tựu lý tưởng không phải là một cực đoan. Nhưng mong ước đạt được nhanh 
chóng, ngay tại chỗ trở thành cực đoan. Dùng điều đó làm tiêu chuẩn cho lý tưởng bạn 
trở nên chán nản và hoàn toàn mất hy vọng khi không nhanh chóng đạt được giác ngộ. 
Cho nên bạn cần các phương pháp thực tế. Mặt khác nêu bạn nói, "Tôi sẽ tập trung ngay 
bây giờ, đó là điều thiết thực, và tôi không cần quan tâm đến tương lai hay cuối cùng đạt 
được chủ yếu. Phật Quả" thì đó lại là một cực đoan khác. Cho nên chúng ta cân tìm ra 
cách giải quyết ở khoảng giữa. Chúng ta cần tìm ra thế quân bình. “Xử lý vấn đề mong 
ước thực ra là một vân đê phức tạp. Nếu bạn có những mong muốn thái quá mà không có 
nền móng chính đáng, thì nó thường dẫn đến. có vấn đề Mặt khác, không có mong ước và 
hy vọng, không có khao khát thì không có tiến bộ. Một số hy vọng rất cần thiết. Cho nên 
tìm thế quân bình thích đáng không phải là đễ dàng. Ta phải suy xét tình hình ngay tại 
chỗ". 


Tôi vẫn còn có những sự nghi ngờ dai dăng mặc dù dứt khoát chúng ta có thê sửa chữa 
một số lỗi ứng xử và thái độ tiêu cực nếu đủ thời gian và tinh tân, thực ra có thê loại bỏ 
được những xúc cảm tiêu cực tới mức độ nào? Nói với Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi bắt đầu: 
"Chúng ta có nói đến đến smột thực tế là hạnh phúc cơ bản tùy thuộc vào việc loại bỏ 
cách ứng xử và tình trạng tính thần tiêu cực - như giận dữ, sân hận, tham lam và vân 
vân..." 


Đức Đạt Lai Lạt Ma gật đầu. 


"Nhưng những loại cảm xúc ấy dường như là một phần tự nhiên thuộc bản chất tâm lý. 
Tất cả con người đều kinh qua những cảm xúc xấu ấy ở mức độ này hay mức độ khác. Và 
nếu điều đó là đúng, phải chăng ghét bỏ, phủ nhận, và chiến đấu với một phần của chính 
mình là hữu ý? Tôi muôn nói dường như không thực tế, thậm chí trái tự nhiên nếu cố 
gắng loại bỏ hẫn cái gì đó mà nó là một phần không thể thiếu trong bản chất tự nhiên của 
chúng ta? Lắc đầu, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời "Đúng, một sỐ người cho là giận dữ, sân 
hận và những cảm xúc tiêu cực khác là một phần tự nhiên trong tâm chúng ta. Họ cảm 
thấy vì chúng là một phần tự nhiên của bản chất chúng ta, không có cách chi có thể thay 
đổi những trạng thái tỉnh thần này. Nhưng điều đó sai. Thí dụ, tất cả chúng ta sinh ra 
trong một tình trạng vô minh (không biết gì). Trong nghĩa ấy, vô minh cũng hoàn toàn tự 


nhiên. Dù sao, khi chúng ta còn trẻ, chúng ta hầu như không biết gì. Nhưng khi chúng ta 
lớn lên, ngày lại ngày, qua giáo dục và học tập chúng ta có thể giành được kiến thức và 
xua tan vô minh. Tuy nhiên nếu chúng ta sao lãng với chính mình trong tình trạng vô 
minh không có ý thức mở mang sự học hỏi, chúng ta sẽ không thể xua tan vô minh. Cho 
nên, nêu chúng ta bỏ quên mình trong "trạng thái tự nhiên” mà không nỗ lực xua tan vô 
minh, thì các nhân tố đối kháng hay tác động của giáo dục và học tập không tự nhiên mà 
đến. Và cũng giống như vậy, nhờ rèn luyện thích đáng, chúng ta dần dần có thể giảm 
những cảm xúc tiêu cực và tăng thêm trạng thái tâm tích cực như tình thương từ bị và 
khoan dung" 


"Nhưng nếu những điều này lại là một phần của tâm trí chúng ta, rút cục làm sao ta có thể 
thành công trong việc chiên đâu chông lại cái gì đó là một phân của chính chúng ta?" 


"Để cân nhắc cách chống lại cảm xúc tiêu cực, rất cần biết tâm con người hành hoạt ra 
sao", Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời." Bây giờ, tâm con người đương nhiên rất phức tạp. 
Nhưng nó cũng rất tài tình. Nó có thể tìm ra nhiều cách giải quyết nhiều tình trạng và 
hoàn cảnh. Đối với một vấn đề tâm có khả năng tiếp nhận những cách nhìn khác nhau, 
qua đó nó có thê suy nghĩ về những vấn đề khác nhau. 


“Irong phạm vi tu tập Phật Giáo, khả năng. tiếp nhận những cách nhìn khác nhau được 
dùng trong một số cách thiền tập trong đó bằng tỉnh thần bạn phân lập chính mình thành 
những khía cạnh khác nhau rôi tham gia đối thoại với nhau. Chăng hạn, trong một buôi 
thiền tập để nâng cao tính vị tha, qua đó bạn tham gia cuộc đối thoại giữa "thái độ tự cho 
mình là trung tâm của bạn", cái tôi là hiện thân của tính tự cho mình là trung tâm với 
chính bạn là người tu tập tinh thần. Hồ như có một quan hệ đối thoại. Ở đây cũng như 
vậy, mặc dù những nét tiêu cực như sân hận và giận dữ là một phần của tâm bạn, nhưng 
bạn có thê dùng sự cố gắng trong đó bạn lấy giận dữ và sân hận làm đối tượng và bạn 
chiến đấu với nó. 


"Thêm vào, từ kinh nghiệm hàng ngày, bạn thường thấy mình trong tình trạng tự trách 
mình hay tự phê bình mình. Bạn nói, "ôi ngày ây, ngày đó, tôi đã tự hạ mình. Rồi bạn tự 
phê bình bạn. Hay, bạn trách cứ mình đã làm điều sai hay đã không làm điều đó, và bạn 
cảm thấy giận mình. Cho nên ở đây cũng vậy, hồ như bạn tham gia vào vào cuộc đối 
thoại với chính bạn. Trong thực tế không có hai cái tôi riêng biệt, đó chỉ là sự tiệm tiễn 
duy nhất của cùng một cá nhân. Dẫu vậy phê bình mình, cảm thấy giận đữ với chính 
mình là khôn ngoan. Đó là điều bạn biết rõ từ kinh nghiệm riêng của bạn. 


"Cho nên mặc dù trong thực tế chỉ có một sự tiệm tiễn cá nhân mà thôi, nhưng bạn có thể 
tiếp nhận hai cách nhìn khác nhau. Điều gì xây ra khi bạn tự phê bình? Cái tôi đang phê 
bình được tiễn hành từ một cách nhìn của chính bạn là một tổng thể toàn bộ bản thân của 
bạn, và cái tôi đang bị bị phê bình là một cái tôi từ một cách nhìn của một kinh nghiệm 
đặc biệt hay của một biến cố đặc biệt. Cho nên bạn có thê nhìn thấy mối quan hệ của cái 
tôi -với-cá1-tô1 này. 


Đề nói rõ thêm về điểm này, có thể là rất hữu ích nếu suy nghĩ về các khía cạnh thuộc cá 
tính của một người. Hãy lây thí dụ một nhà sư Tây Tạng. Người đó có thê có ý thức vê cá 


tính riêng từ cách nhìn của bản thân là một nhà sư, chính mình là một nhà sư'. Và rồi 
người đó cũng có thể có mức độ cá tính riêng không quan tâm nhiều đến tình trạng là một 
nhà tu hành mà là nguồn gốc sắc tộc, như một người Tây Tạng. cho nên người ây có thê 
nói "Tôi là một người Tây Tạng". Rồi ở một mức độ khác, người ấy có thể có một cá tính 
khác trong đó tình trạng tu hành và sắc tộc không đóng bất cứ vai trò quan trọng gì. 
Người ấy có thê nghĩ, "Tôi là một con người". Cho nên bạn có thể thấy những cách nhìn 
khác nhau trong cá tính riêng của mỗi người. "Những gì điều này cho thấy là khi chúng ta 
hiểu về một cái gì đó bằng khái niệm, chúng ta có thể có khả năng nhìn vào một hiện 
tượng từ nhiều góc độ khác nhau. Và khả năng nhìn sự việc từ nhiều góc độ khác nhau 
hoàn toàn là lựa chọn, chúng ta có thể nhắm vào một góc độ đặc biệt nào đó, vào một 
khía cạnh đặc biệt nào đó của hiện tượng đó và áp dụng một cách nhìn đặc biệt nào đó. 
Khả năng này hết sức là quan trọng khi ta tìm cách nhận biết và loại bỏ một số khía cạnh 
tiêu cực của chính mình và nâng cao những nét tích cực. ƒ? khá năng áp dụng cách nhìn 
khác, chúng ta có thể tách mình ra làm nhiễu phân rồi tìm cách loại bỏ và chiến đầu với 
chúng. 


"Bây giờ, để xem xét thêm đề tài này, một câu hỏi rất quan trọng phát sinh: Mặc dù 
chúng ta có thể tham gia vào VIỆC chiến đâu chống lại giận dữ, sân hận và những trạng 
thái tiêu cực khác của tâm, nhưng cái gì bảo đảm hay chắc chắn chúng ta có thê giành 
chiến thắng? 


"Khi nói về những trạng thái tiêu cực của tâm, phải nhân mạnh rằng tôi đề cập đến điều 
mà chúng tôi gọi là Nyon Mong trong tiếng Tây Tạng hay Kesha trong tiếng Phạn. Từ 
này có nghĩa đen là 'đau đớn ở bên trong'."Đó là một từ dài, cho nên nó thường được dịch 
là ảo tưởng. Chính từ nguyên học của tiếng Tây Tạng, chữ Nyong Mong cho bạn hiểu ý 
nghĩa, đó là một sự cô xúc cảm và nhận thức bất thần làm bạn khổ tâm, phá hoại sự thanh 
thản, đầu óc của bạn, gây xáo trộn trong tâm trí bạn khi nó phát sinh. Nếu bạn chú ý thật 
kỹ, rất dễ nhận ra bản chất gây khổ sở của những "ảo tưởng" ấy chỉ vì chúng có khuynh 
hướng phá hoại sự an tĩnh và sự nhanh trí. Nhưng để xem chúng ta có thể khắc phục được 
chúng không thì khó hơn nhiều. Đó là câu hỏi trực tiếp liên quan đến toàn bộ khái niệm 
về sự nhận thức đầy dủ tiềm năng của tinh thần chúng ta có thê đạt được hay không. Và 
đó là một câu hỏi rất nghiêm túc và khó. 


"Cho nên, cớ gì chúng ta phải chấp nhận rằng những xúc cảm khổ sở và sự có nhận thức 
hay 'ảo tưởng" cuôi cùng sẽ bị bật gôc hay bị loại bỏ khỏi tâm chúng ta. Trong tư tưởng 
Phật Giáo có ba tiên đê hay căn cứ mà chúng tôi tin tưởng răng điêu đó có thê xây ra. 


"Tiên đề thứ nhất là tất cả những trạng thái tâm bị "đánh lừa", tất cả những tư tưởng và 
cảm xúc khổ sở, thực chất là bị bóp méo, trong đó chúng bám chắc vảo nhận thức sai về 
hoàn cảnh thực tế. Dù mạnh đến đấu, thì trong cảm xúc tiêu cực ấy không có nền móng 
vững chắc. Chúng dựa vào vô minh. Mặt khác, mọi xúc cảm hay những trạng thái tâm 
tích cực như tình thương, từ bi, tuệ giác, vân vân... có nền móng vững chắc. Khi tâm trải 
qua những trạng thái tích cực này, không còn có sự bóp méo. Hơn nữa, những nhân tố 
tích cực này có căn cứ trên thực tế. Chúng có thể được kiểm chứng bằng kinh nghiệm của 
chính chúng ta. Hồ như có rèn luyện căn bản và bén rễ trong lý trí và hiểu biết điều này 
không đúng với những xúc cảm khổ sở như giận dữ và sân hận. Thêm vào đó tất cả 


những trạng thái tích cực của tâm có đặc tính nâng cao khả năng của chúng và tăng thêm 
tiềm năng của chúng . đến mức vô hạn, nếu bạn tu tập chúng đều đặn qua rèn luyện và làm 
quen không ngừng... 


Tôi ngặt lời Ngài, "Ngài có thê giải thích một chút nữa vê điêu mà Ngài muôn nói qua 
trạng thái tâm tích cực có một 'cơ sở vững chăc và trạng thái tâm tiêu cực ckhông có cơ 
sở vững chặc? 


Ngài minh định, "Thí dụ, từ bi là một cảm xúc tích cực. Đề phát tâm từ bi, bạn bắt đầu 
bằng cách công nhận bạn không muốn khổ đau và bạn có quyền có hạnh phúc. Điều này 
có thê kiểm chứng hay được công nhận có giá trị bằng kinh nghiệm của chính bạn. Rồi 
bạn công nhận răng những người khác, cũng giống mình, cũng không muốn khổ đau và 
họ cũng có quyền có hạnh phúc. Điều này trở thành cơ sở đề bạn bắt đầu phát tâm từ bi. 


"Về cơ bản, có hai loại cảm xúc và trạng thái tâm: tích cực và tiêu cực. Một cách phân 
loại những cảm xúc ấy là, bằng hiểu biết thì những cảm xúc tích cực là những cảm xúc có 
thể chứng minh, và những cảm xúc tiêu cực thì không thể chứng minh được. Chăng hạn, 
Ở phần trên chúng ta có thảo luận về đề tài tham dục, làm sao có thể có tham dục tích cực 
hay tham dục tiêu cực. Tham dục vì nhu cầu căn bản là một loại tham dục tích cực. Nó có 
thê chứng minh được. Dựa vào thực tế là tất cả chúng ta đều sống và CÓ quyền sinh tồn 
Và muốn tồn tại, có một số thứ chúng ta cần đến, một số nhu cầu cần phải có. Vậy loại 
tham dục này có nền móng vững chắc. Và như chúng ta đã thảo luận, có những loại tham 
dục tiêu cực như dục vọng và tham lam quá đáng. Những loại tham dục này không dựa 
vào những lý do có căn cứ, và thường gây răc rôi và làm phức tạp cho đời sông. Những 
loại tham dục này đơn giản là dựa vào cảm nghĩ bất mãn, muốn nhiều, cả đến những thứ 
không thực sự cần thiết. Những loại tham dục này không có lý do vững chắc ủng hộ 
chúng. Cho nên, trên phương diện này, chúng ta có thể nói những xúc cảm tích cực có 
một nền móng vững vàng có giá trị, và những xúc cảm tiêu cực không có nền móng có 
giá trị này". 


Đức Đạt Lai Lạt Ma tiêp tục cuộc khảo sát tâm con người, mô xẻ cách hoạt động của tâm 
trí băng sự xem xét tỉ mỉ như nhà thực vật học sử dụng trong việc xếp loại các loài hoa 
hiếm. 


"Bây giờ điều này mang chúng ta tới /iên đề thứ hai dựa vào lời khăng định rằng những 
cảm xúc tiêu cực có thê trừ tận sốc và loại bỏ. Tiển đề này căn cứ trên thực tế là các 
trạng thái tâm tích cực có thể thực hiện vai trò như thuốc giải độc cho những khuynh 
hướng tiêu cực và trạng thải áo tưởng của tâm. Cho nên tiền đề thứ hai là khi bạn nâng 
cao khả năng của những nhân tô giải độc, sức mạnh của nó càng lớn thì bạn cảng có thể 
giảm thiểu sức mạnh của các đau đớn tỉnh thân và cảm xúc, bạn càng có thể giảm thiểu 
ảnh hưởng và hiệu qủa của những vấn để đó. 


Khi nói về việc loại bỏ trạng thái tiêu cực của tâm, có một điểm phải nhớ. Trong phạm vi 
tu tập Phật Giáo, sự trau dồi một số các đức tính tích cực tinh thần đặc trưng như nhẫn 
nại, khoan dung, tử tế, vân vân... có thê thực hiện vai trò chất giải độc đặc biệt cho những 
trạng thái tiêu cực của tâm như giận dữ, sân hận, và luyến ái. Dùng chất giải độc như tình 


thương và từ bi có thê giảm thiểu đáng kể mức độ hay ảnh hưởng của những đau đớn tỉnh 
thần và cảm xúc, nhưng vì người ta tìm cách chỉ loại bỏ một số cảm xúc đau đớn riêng 
hay cá nhân,về một ý nghĩa nào đó, chúng có thể chỉ được coi là biện pháp cục bộ. Về cơ 
bản những xúc cảm khô sở này như luyến á ái và sân hận, bắt rễ nơi vô minh - quan niệm 
sai lầm về bản chất thực sự của thực tế. Cho nên, dường như có một sự nhất trí trong tất 
cả các truyền thống Phật Giáo là muốn khắc phục hoàn toàn những khuynh hướng tiêu 
cực này, ta phải dùng thuốc giải độc cho vô minh - "nhân tổ Trí Tuệ". Điều này không thể 
thiếu được "Nhân tổ Trí Tuệ" đòi hỏi phải có hiêu biết thấu đáo về bản chất thực sự của 
thực tế. "Vậy, trong phạm vi truyền thông Phật Giáo, chúng ta không những có thuốc giải 
độc đặc biệt cho trạng thái đặc biệt của tâm, thí dụ, nhẫn nại, khoan dung thực hiện vai 
trò thuốc giải độc đặc biệt cho giận dữ và sân hận, mà chúng ta còn có thuốc giải độc 
chung - thấu hiểu bản chất cơ bản của thực tế- nó thực hiện vai trò giải độc cho tất cả 
những trạng thái tiêu cực của tâm. Nó cũng giống như loại bỏ một cấy có chất độc: bạn 
có thê loại bỏ những hậu quả có hại bằng cách chặt những cành cấy chính và lá cấy, hay 
bạn có thể loại bỏ toàn bộ cái cấy bằng cách tìm rễ nó và bật rễ đi. 


Kết luận cuộc thảo luận về khả năng loại bỏ trạng thái tính thần tiêu cực, Đức Đạt Lai Lạt 
Ma giải thích, "Tiên để thứ ba nói về bản chất cốt lõi của tâm là thuần khiết. Nó căn cứ 
vào niềm tin là ý thức căn bản tiềm ấn tinh tế không bị ô nhiễm bởi những xúc cảm tiêu 
cực. Bản chất của nó là thuần khiết, một trạng thái được coi là "Sáng Tỏ"”. Bản chất căn 
bản này của tâm cũng được gọi là Phật Tính. Cho nên, vì những xúc cảm tiêu cực không 
phải là một phần nội tại trong Phật Tính, ta có khả năng loại bỏ chúng và thanh tịnh tâm. 


"Vì vậy dựa vào ba cái tiền đề này Phật Giáo chấp nhận những đau đớn tinh thần và cảm 
xúc cuôi cùng có thê loại bỏ được nhờ chủ tâm trau dôi các sức mạnh giải độc như tình 
thương, từ bi, khoan dung, và vị tha, và nhờ những sự tu tập khác như thiên định." 


Khái niệm bản chất tiềm ẩn của tâm là thanh tịnh và chúng ta có khả năng loại bỏ hoàn 
toàn những kiểu suy nghĩ tiêu cực là một đề tài mà tôi đã được nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma 
nói trước đây. Ngài đã so sánh tâm như một ly nước đục ngâầu, trạng thái tinh thần đau 
đớn giống như những chất "dơ bân" hay bùn có thể loại bỏ đề thấy bản chất thanh tịnh cơ 
bản của nước. Điều này có vẻ trừu tượng một chút, để đi vào sự quan tâm thực tiễn nhiều, 
tôi ngắt lời. 


"Xin nói như thế này người ta chấp nhận khả năng loại bỏ xúc cảm tiêu cực của mình, 
thậm chí bắt đầu từng bước tiến theo hướng ấy. Tuy nhiên từ những cuộc thảo luận của 
chúng ta, tôi cảm thấy phải có một nỗ lực ghê gớm để loại bỏ mặt tối - nghiên cứu thật 
nhiều, suy tư, áp dụng không ngừng những nhân tổ giải độc, tu tập thiền định mạnh mẽ, 
và vân vân... Việc đó có thể thích hợp cho một nhà sư hay cho một người có thể dành 
nhiều thì giờ và chú tâm vào việc tu tập. Nhưng một người bình thường thì sao, có gia 
đình và vân vân..., người đó có thể không có thì giờ hay cơ hội đề thực hành những kỹ 
thuật này mạnh? Với những người ấy phải chăng thích hợp hơn là chỉ cố găng kiểm soát 
nhũng xúc cảm khổ sở của họ, học cách chấp nhận chúng, và giải quyết chúng đúng cách, 
hơn là loại bỏ chúng hoàn toàn? Cũng giống như các bệnh nhân có bệnh tiêu đường. Họ 
có thể không có cách chữa khỏi bệnh, nhưng giữ gìn việc ăn uống, uống insulin vân vân... 


họ có thê kiêm soát được bệnh và ngăn chặn triệu chứng và dị chứng tiêu cực của bệnh 
này." 


"Phải, đúng là như vậy" Ngài vui vẻ trả lời."Tôi đồng ý với bạn. Dù người ta thực hiện 
biện pháp nào, nhỏ đến đâu chăng nữa để học cách giảm thiêu ảnh hưởng của cảm xúc 
tiêu cực thì điều đó rất hữu ích. Nó nhất định giúp cho ta có đời sống hạnh phúc hơn và 
thỏa mãn hơn. Tuy nhiên, người cư sĩ có thể đạt được mức độ nhận thức tinh thần cao- 
một số người có công ăn việc làm, có gia đình, có quan hệ tình dục với người hôn phối, 
vân vân... Và không chỉ như thế, nhưng còn có những người không bắt đầu rèn tập 
nghiêm túc cho đến cuối cuộc đời, khi họ vảo khoảng 40, 50, hay có khi 80, mới có thể 
trở nên tinh thông” 


Tôi hỏi Ngài: "Có bao giờ đích thân Ngài gặp những người mà Ngài cảm thấy họ đã đạt 
được trạng thái tinh thân cao này không? 


"Tôi nghĩ rằng rất khó, rất khó đề phán xét. Tôi nghĩ rằng những người tu tập thành thật 
không bao giờ khoe ra những thứ ây"”. Ngài cười. 


Nhiều người phương Tây tìm đến niềm tin tôn giáo làm nguồn của hạnh phúc, nhưng 
đường lối giải quyết căn bản của Đức Đạt Lai Lạt Ma khác hắn những tôn giáo Tây 
Phương trong đó phụ nhiều hơn vào cách lập luận và huân luyện tâm hơn là vào đức tin. 
Trong một số khía cạnh, lối giải quyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma giống khoa học tâm trí, 
một hệ thống mà mà ta có thể áp dụng rất giống cách người ta sử dụng trong tâm lý liệu 
pháp. Nhưng những gì mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa ra còn đi xa hơn nữa. Trong khi 
chúng ta đã quen với khái niệm dùng kỹ thuật điều trị tâm lý như cách chữa trị cách hành 
vi để nhắm vào các thói xấu đặc biệt - hút thuốc, uống rượu, nổi nóng - chúng ta không 
quen trau dồi những thuộc tính tích cực- như tình thương, từ bị, nhãn nại, rộng lượng làm 
vũ khí chống lại những cảm xúc và trạng thái tỉnh thần tiêu cực. Phương pháp giành hạnh 
phúc của Đức Đạt Lai Lạt Ma căn cứ vào một khái niệm cách mạng: trạng thái tinh thần 
tiêu cực không phải là một phần nội tại của tâm, chúng là những trở ngại nhất thời che 
lấp sự biểu lộ trạng thái vui sướng và hạnh phúc tiềm ân tự nhiên 


Hầu hết các trường điều trị tâm lý truyền thống Tây Phương có khuynh hướng tập trung 
vào sự điều chỉnh chứng loạn thần kinh chức năng của ta chứ không nhắm vảo toàn bộ 
quan điểm con người. Những trường này khảo sát tiểu sử cá nhân, mối quan hệ, kinh 
nghiệm hàng ngày (kế cả những giâc mơ và những ý nghĩ kỳ quặc), thậm chí cả mối quan 
hệ với bác sĩ chuyên khoa trong cố gắng giải quyết những mâu thuẫn nội tâm, những 
động cơ vô ý thức, và những động lực tâm lý của bệnh nhân góp phần vào khó khăn và 
bất hạnh của họ Mục đích là để giành được chiến lược ứng phó lành mạnh hơn, điều 
chỉnh và cải thiện các triệu chứng chứ không trực tiếp huân luyện tâm đề có hạnh phúc. 


Nét khác biệt nhất trong phương pháp huân luyện tâm của Đức Đạt Lai Lạt Ma liên quan 
đến khái niệm trạng thái tâm tích cực có thể thực hiện vai trò thuốc giải độc trực tiếp đổi 
với những trạng thái tâm tiêu cực. Tìm sự so sánh lỗi giải quyết này với khoa học ứng xử 
hiện đại, có lẽ cách chữa trị bằng nhận thức là gần gũi nhất. Hình thái điều trị tâm lý này 
ngày càng trở nên được ưa chuộng vào những thập niên vừa qua và đã cho thấy rất hiệu 


nghiệm trong việc điều trị hàng loạt những vẫn đề phô biến, đặc biệt là rối loạn tâm trạng 
như suy nhược và lo ấu. Được phát triển bởi những nhà điều trị bằng tâm lý như Bác Sĩ 
AIbert Ellis và Bác Sĩ Aaron Beck, cách điều trị nhận thức hiện đại căn cứ vào khái niệm 
những xúc cảm gây rối loạn và cách ứng xử sai lầm gây ra bởi sự suy nghĩ méo mó và 
niêm tin phi lý. Cách điều trị nhắm vào giúp người bệnh nhận dạng quan sát, và sửa chữa 
có hệ thông những suy nghĩ bị bóp méo ây. Những tư tưởng được uôn năn, trong một ý 
nghĩa nào đó, trở thành thuốc giải độc cho những kiểu suy nghĩ bị bóp méo mà chúng là 
nguồn khổ đau của người bệnh. 


Thí dụ một người bị hắt hủi bởi một người khác và phản ứng với cảm giác khổ đau thái 
quá. Trước hết bác sĩ chuyên khoa điều trị bằng nhận thức giúp cho người ây nhận ra 
dạng niềm tin không hợp lý tiềm ân. Thí dụ, "tôi phải phải luôn luôn được hầu hết mọi 
người thương yêu và bằng lòng trong suốt cuộc đời tôi, hay nếu không được điều đó thật 
là ghê gớm, tôi thật đáng khinh." Người chữa bệnh trình bày với người đó bằng chứng cớ 
chứng tỏ niềm tin không thực tế này. Mặc dầu, lối giải quyết này có vẻ là hời hợt, nhưng 
nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy cách điều trị nhận thức có tác động Chắng hạn trong 
trường hợp buôn phiền suy nhược, bác sĩ chuyên khoa điều trị bằng nhận thức lập luận là 
tư tưởng tự chuốc lấy thất bại tiêu cực của con người tạo sơ hở cho buồn phiền suy 
nhược. Cũng chẳng khác gì quan niệm của người Phật Tử là tất cả những xúc cảm đau 
đớn bị bóp méo, người điều trị bằng nhận thức quan niệm những tư -PTHE buồn phiền SUy 
nhược tiêu cực phát sinh là những tư tưởng "vê cơ bản bị bóp méo”. Trong buồn phiền 
suy nhược, suy nghĩ có thể bị bóp méo bởi cách nhìn biến cô được ăn cả ngã về không 
hay phỏ thông quá mức (có nghĩa nếu bạn mắt việc hay không lên lớp, tự động bạn nghĩ 
răng, ” tôi hoàn toàn thất bại") hay chỉ chọn lựa nhận thấy một số biến cố (có nghĩa, ba 
điều tốt và hai điều xấu có thê xây ra trong một ngày, nhưng người buồn phiền quên đi 
điều tốt mà chỉ nhắm vào điều xấu). Cho nên chữa trị bệnh suy nhược, với sự giúp đỡ của 
người điều trị, bệnh nhân được khuyến khích giám sát sự bộc phát tự động của các tư 
tưởng tiêu cực (Thí dụ "tôi hoàn toàn vô dụng”) và tích cực sửa chữa những suy nghĩ méo 
mó ây bằng cách thu thập các tin tức và chứng cớ tương phản hay bác bỏ nó (như: "tôi đã 
làm việc nhọc nhắn đề nuôi hai đứa con", "Tôi có tài năng về ca hát", " Tôi đã là người 
bạn tốt" " Tôi vẫn tiếp tục một công việc khó khăn, vân vân...) Những nhà nghiên cứu đã 
chứng minh bằng cách thay đổi lối suy nghĩ bị bóp méo bằng tin tức xác đáng, ta có thể 
mang lại sự thay đổi cảm nghĩ và cải thiện tâm trạng của con người. 


Chúng ta thay đổi cảm xúc và chống lại ý nghĩ tiêu cực bằng cách áp dụng đường lối suy 
nghĩ khác là thực tế hỗ trợ thêm cho lập trường của Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng ta có thể 
khắc phục trạng thái tỉnh thần tiêu cực nhờ áp dụng các thuốc giải độc hay tình trạng tỉnh 
thần tích cực tương ứng. Khi thực tế này được phối hợp với bằng chứng khoa học mới 
đây chúng ta có thê thay đổi cấu trúc và chức năng của bộ não bằng cách trau dồi các tư 
tưởng mới, thì khái niệm chúng ta có thể đạt hạnh phúc do huân luyện tâm dường như là 
một khả năng thực sư. 


-ooOoo- 


CHƯƠNG 13 - ĐÓI TRỊ VỚI GIẬN DỮ VÀ SÂN HẬN 


Nếu ta tình cờ gặp mội người bị tên băn, ta không nên mắt thì giờ băn khoăn xem mũi tên 
từ đâu bay đến, hay đẳng cấp xã hội của người bắn, hay phân tích mũi tên được làm 
bằng gỗ nào, hay cách chế tạo đâu mũi tên. Tốt hơn là ta phải nhắm ngay vào rút mũi tên 
ra. --Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
Nay chúng ta quay về một số "mũi tên", những trạng thái tiêu cực của tâm phá hoại hạnh 
phúc của chúng ta, và những thuốc giải độc tương ứng của chúng. Tất cả trạng thái tinh 
thần tiêu cực gây chướng ngại cho hạnh phúc của chúng ta, nhưng chúng ta lại bắt đầu 
bằng giận dữ, dường như đó là một trong những chướng ngại lớn nhất. Giận dữ được nhà 
hiền triết học Stoic (Chịu đựng) Seneca mô tả là một cảm xúc ghê tởm và điên cuồng 
nhất trong tất cả các cảm xúc". Hậu quả phá hoại của giận đữ và sân hận đã được chứng 
minh bằng tài liệu bởi các công cuộc nghiên cứu mới đây. Đương nhiên ta không cân 
bằng chứng khoa học để nhận biết những cảm xúc này có thể làm lu mờ sự suy Xét của 
chúng ta nhu thế nào, gây ra cảm giác khó chịu cùng cực hay tàn phá những mối quan hệ 
cá nhân. Kinh nghiệm cá nhân có thê nói cho chúng ta biết điều đó. Nhưng những năm 
gần đây, sự chứng minh bằng tài liệu những hậu quả thể chất tai hại của giận dữ và thái 
độ thù địch ngày càng phố biến. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy những cảm xúc này là 
nguyên nhân đáng kế của bệnh tật và chết non. Những nhà nghiên cứu như Bác Sĩ 
Redford Williams của Trường Đại Học Duke và Bác Sĩ Robert Sapolsky của Trường Đại 
Học Stanford đã tiến hành việc nghiên cứu chứng minh giận dữ, nôi nóng, và thù địch 
đặc biệt làm hại hệ thống tim mạch. Ngày càng có quá nhiều bằng chứng về những hậu 
quả tai hại của thái độ thù địch, thực ra, ngày nay nó được coi là một nhân tố nguy hiểm 
chính của bệnh tim, ít nhất cũng ngang bằng hay lớn hơn những nhân tổ truyền thống 
được công nhận như chất cholesterol cao hay áp huyết cao. 


Cho nên, một khi thừa nhận những hậu quả tai hại của giận dữ và sân hận, câu hỏi kế tiếp 
là: Làm sao khắc phục chúng? 


Vào ngày đầu tiên làm chuyên viên tâm lý cho một cơ sở điều trị, tôi đang được chỉ đến 
văn phòng mới của tôi bởi một nhân viên hành chính thì tôi nghe thây tiêng kêu thét 
khủng khiêp vang lại từ cuôi tòa nhà ... 

"Tôi giận lắm" 

"Nói to nữa lên" 

"TÔI GIẬN LẮM" 

"NÓI TO NỮA LÊN, CHÍ CHO TÔI. ĐỀ TÔI XEM" 

"TÔI GIẬN LẮM! TÔI GIẬN LẮM!! TÔI GHÉT ÔNG!!! TÔI GHÉT ÔNG!!!!" 


Quả là thực đáng sợ. Tôi lưu ý nhân viên này rằng hình như có điều gì như thể là nguy 
câp cân phải được lưu ý tới ngay. 


"Xin đừng lo lắng gì về việc ấy " cô ta cười. Vừa mới có một buổi điều trị cho một nhóm 
người ở cuối tòa nhà - giúp cho bệnh nhân tiếp xúc với cơn giận đữ của mình". 


Vào cuôi ngày hôm đó tôi gặp riêng bệnh nhân này. Bà ta có vẻ mệt lử. 
Âx+!! 


"Tôi cảm thấy dịu đi rất nhiều" bà ta nói, " buổi điều trị thực tốt. Tôi cảm thấy hồ như tôi 
đã trút hết cả nỗi giận đữ của tôi ra ngoài". 


Tuy vậy vào buổi điều trị kế tiếp ngày hôm sau, bà ta thuật lại " Tôi chắc rằng rút cuộc 
tôi chưa trút được hết tất cả giận dữ của tôi ra ngoài. Ngay khi tôi ra về ngày hôm qua, 
khi vừa ra xe khỏi bãi đậu xe thì một thằng xuân ngốc nào đó chặn đường tôi và tôi hết 
sức giận dữ. Và tôi không ngớt nguyên rủa thẦm thằng xuân ngốc này suốt dọc đường trở 
về nhà. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải có một vài buôi điêu trị giận đữ nữa để có thê trút hết 
nó ra ngoài." 


Bắt tay vào chinh phục giận dữ và sân hận, Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu bằng cách điều 
tra bản chất của các xúc cảm phá hoại ấy. Ngài giải thích, "Nói chung, có nhiêu loại cảm 
xúc tiêu cực hay khổ sở khác nhau, như tự phụ. cao ngạo, ganh ghét, tham dục, tham lam, 
hẹp hòi vân vân... Nhưng ngoài những loại ấy ra, giận dữ và sân hận được col là tai họa 
lớn nhất vì chúng là những chướng ngại lớn nhất cho việc phát triển từ bi và vị tha, và 
chúng phá hoại đức hạnh và sự tĩnh lặng của tâm. 


"Suy xét về giận dữ, có thê có hai loại. Một loại giận dữ có thể là tích cực. Có thể chủ yếu 
là do động cơ thúc đây của người ta. Có một số giận dữ do từ bi hay ý thức trách nhiệm 
thúc đây. Ở nơi giận dữ được thúc đầy bởi từ bi, nó có thể được dùng làm sự thúc đây 
hay chất xúc tác cho một hành động tích cực. Trong những hoàn cảnh ấy, cảm xúc của 
Con người giống như giận dữ có thể hoạt động như một sức mạnh dẫn đến hành động 
mau lẹ. Hồ như nó thể tạo ra nghị lực làm cho người ta có thê hành động nhanh chóng và 
dứt khoát. Nó có thể là một ynhân tố thúc đây mạnh mẽ. Cho nên, đôi khi loại giận dữ 
này có thê là tích cực. Tuy nhiên quá thông thường, là dù loại giận đữ này hồ như có thể 
hoạt động là vật bảo vệ và mang lại thêm sinh lực, thì sinh lực ây cũng là mù quáng, cho 
nên cũng không chắc chắn nó sẽ trở thành xấy dựng hay phá hoại lúc chung cuộc. 


"Cho nên dù trong những trường hợp hiểm hoi, một số loại giận dữ có thê là tích cực, nói 
chung, giận dữ dẫn đên cảm nghĩ xâu và sân hận. Và trong chừng mực liên quan đên, nó 
chăng bao giờ là tích cực cả. Nó không có lợi ích gì cả. Nó bao giờ cũng hoàn toàn là tiêu 
cực. 


"Chúng ta không thể khắc phục giận đữ và sân hận chỉ bằng cách nén chúng xuống. 
Chúng ta cân tích cực trau dôi những thứ giải độc cho sân hận như nhẫn nại và khoan 
dụng. Theo kiểu mà ta đã nói trước đây, đề có thể trau dồi thành công nhẫn nại và khoan 
dung, bạn cần phải tạo ra lòng nhiệt tình, một sự ham muốn mạnh mẽ tìm kiếm nó. Lòng 
nhiệt tình của bạn càng mạnh thì khả năng chịu đựng những khó khăn gặp phải trong quá 
trình này càng lớn. Khi bạn dân thân 


vào tu tập nhẫn nại và khoan dung, trong thực tẾ, cái đang xây ra là bạn dân thân vào 
cuộc chiến với giận dữ và sân hận. Vì là trong tình trạng chiến đấu, bạn tìm chiến thắng, 
nhưng bạn cũng phải chuẩn bị khả năng bị thua trận. Cho nên khi bạn lắm trận, bạn 
không nên bỏ qua thực tế là trong tiến trình này bạn sẽ đương đầu đầu với nhiều vấn đề. 
Bạn phải có khả năng chịu đựng gian khổ. Người chiến thắng được giận đữ và sân hận 
qua tiễn trình cam go như vậy là một anh hùng thực sự. 


"Chính bằng điều này trong tâm, chúng ta phát sinh lòng nhiệt tình mạnh mẽ. Nhiệt tình 
do học tập và suy ngâm vê những tác dụng của khoan dung, nhẫn nại., và sự tác hại hay 
hậu quả tiêu cực của giận dữ và sân hận. Và chính cái hành động â Ấy, hit trong cái nhận 
thức được, sẽ tạo được sự lôi cuốn hướng về cảm nghĩ khoan dung và nhẫn nại và bạn 
cảm thấy thận trọng hơn và đề phòng những ý nghĩ giận hờn và thù ghét. Thường thường, 
chúng ta không mây bận tâm vê giận dữ hay sân hận, cho nên nó đến bất chợt. Nhưng khi 
chúng ta phát triển một thái độ thận trọng đối với những cảm xúc này, thái độ miễn 
cưỡng tự nó hoạt động nhự một biện pháp phòng ngừa chống lại giận dữ và sân hận. 


"Những tai hại của sân hận rất dễ thấy rõ ràng và trực tiếp. Thí dụ, khi một ý nghĩ sân hận 
mạnh mẽ phát sinh trong con người bạn, chính vào lúc ấy nó hoàn toàn tràn ngập và phá 
hoại sự an tĩnh trong tâm bạn, sự nhanh trí của bạn hoàn toàn mất hắn. Khi giận dữ và sân 
hận dữ dội nồi lên, nó tản phá phần tốt nhất bộ não của bạn, phần này chính là khả năng 
phán xét giữa đúng và sai, và hậu quả trước mắt hay dài hạn về những hành động của 
bạn. Sức phán xét của bạn trở nên hoàn toàn bề tắc, nó không còn hoạt động được. Hầu 
như như bạn trở thành mắt trí. Cho nên giận dữ và sân hận này có khuynh hướng ném bạn 
vào tình trạng bối rỗi làm cho những vấn đề và khó khăn của bạn tệ hại hơn. 


"Ngay cả về mặt thể chất, sân hận dẫn đến sự biến đôi thê chất rất xấu và đáng ghét cho 
một cá nhân. Chính vào lúc cảm giác giận dữ và sân hận phát sinh, dù người ây cô gắng 
giả cách hay làm điệu bộ có tư cách thế nào đi nữa, nhưng rõ ràng mặt của người đó trông 
nhăn nhó và xấu xí. Có một sự biểu lộ thật khó chịu, và người ấy toát ra sự rung cảm rất 
thù nghịch. Những người khác có thể cảm thấy điều đó. Dường như họ có thể cảm thấy 
hơi toát ra từ thân thể người ấy. Đến nỗi không những con người có thê cảm giác thấy, cả 
đến thú vật, chó mèo cũng cô tránh người đó vào lúc ấy. Hơn nữa k hi một người chất 
chứa những ý nghĩ sân hận, những tư tưởng này có khuynh hướng góp nhặt vào trong tâm 
người ây, và có thê gây ra những vấn đề như ăn mất ngon, mắt ngủ, và chắc chắn làm cho 
người ấy cảm thấy căng thăng và bực dọc hơn. 


Vì những lý do như trên đây, sân hận được so sánh như một kẻ thù. Kẻ thù trong bên 
trong này, kẻ thù trong nội tâm này, không có chức năng nào khác ngoài việc gây tốn hại. 
Nó thật sự là kẻ thù của chúng ta, kẻ thù đích thật. Nó không có nhiệm vụ nào khác hơn 
ngoài việc chỉ để phá hoại chúng ta, cả trước mắt lẫn lâu dài. 


"Nó rất khác với một kẻ thù bình thường. Mặc dầu là một kẻ thù bình thường, người mà 
ta coi như kẻ thù, có thể có những hành động có hại cho chúng ta, ít nhất người ấy cũng 
có những chức năng khác, như người đó cũng phải ăn, phải ngủ. Cho nên người đó có 
nhiều nhiệm vụ khác và không thể bỏ 24 giờ một ngày trong cuộc sống vào kế hoạch phá 
hoại chúng ta. Mặt khác, sân hận không có nhiệm vụ nào khác, không có mục đích nào 


khác, ngoài việc phá hoại chúng ta. Cho nên nhận thức được sự thật này, chúng ta phải 
kiên quyết không bao giờ đê cho kẻ địch có cơ hội sân hận phát sinh trong chúng ta." 


Đối trị với giận dữ, Ngài nghĩ gì về một vài phương pháp điều trị tâm lý của người 
Phương Tây, phương pháp nào khuyên khích việc bộc lộ giận dữ của người ta? 


"Nơi đây, tôi nghĩ chúng ta phải hiểu rằng có thể có những tình trạng khác nhau" Đức 
Đạt Lai Lạt Ma giải thích. Trong một sô trường hợp, người ta nuôi dưỡng những cảm 
giác mạnh mẽ về giận dữ và đau đớn căn cứ vào điều gì đó đã gây cho họ trong quá khứ, 
một sự lạm dụng hay bất cứ điều gì và cảm giác này cứ bị nén lại trong lòng. Có một 
thành ngữ Tây Tạng nói rằng nếu có bệnh gì trong cái vỏ Ốc, bạn có thể làm sạch bằng 
cách thôi nó đi. Nói một cách khác, có thứ gì cản trở trong vỏ ốc, hày thôi nó đi, và nó sẽ 
sạch. Cho nên tương tự như vậy, có thể tưởng tượng một tình trạng do nén lại một cảm 
xúc nào đó hay mộtgiận dữ nào đó, thì tốt hơn hãy giải thoát nó và bộc lộ nó ra. 


“Tuy nhiên, tôi tin rằng nói chung, giận dữ và sân hận là những loại cảm xúc nếu bạn bỏ 
mặc không kiềm chế và không lưu ý, có khuynh hướng trầm trọng thêm và cứ tăng lên. 
Nếu bạn hoàn toàn ngày càng đề chúng xây ra và cứ bộc lộ chúng, điều này thường làm 
cho chúng phát triển chứ không giảm bớt Cho nên tôi có cảm thây là bạn càng áp dụng 
một thái độ thận trọng và tích cực cố giảm bớt mức độ sức mạnh của chúng càng tốt " 


"Vì thế nếu bạn cảm thấy bộc lộ hay giải thoát giận dữ không phải là câu trả lời, thế thì 
điều gì là câu trả lời?" tôi hỏi Ngài. 


"Trước hết cảm giác giận dữ và sân hận phát sinh từ cái tâm lo phiền bởi bất toại nguyện 
và bất mãn. Cho nên bạn cần phải chuẩn bị trước bằng cách không ngừng có gắng thực 
hiện việc xấy dựng mãn nguyện nội tâm và trau đồi lòng tốt và từ bi. Điều này mang lại 
sự bình tĩnh nào đó cho tâm vì thế giúp ngăn chặn giận dữ phát sinh ngay từ lúc đầu. Và 
khi một tình thế phát sinh làm cho bạn giận dữ, bạn phải trực tiếp đối đầu với giận đữ và 
phân tích nó. Điều tra xem những nhân tô nào đã gây ra trường hợp giận đữ và sân hận 
đặc biệt này. Rồi phân tích xa hơn nữa, xem điều đó có phải là một phản ứng thích đáng 
không và nhất là nó có tính chất xây dựng hay phá hoại. Và bạn có găng sử dụng một sô 
kỷ luật bên trong nào đó và kiềm chế, tích cực chiến đấu với nó bằng việc áp dụng các 
loại giải độc để chống lại những cảm xúc tiêu cực bằng những ý nghĩ kiên nhẫn và khoan 
dung" 

Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng một chút rồi với tính thực dụng thường lệ. Ngài thêm, " 
Đương nhiên khi cố gắng khắc phục giận dữ và sân hận ở giai đoạn đầu bạn vẫn còn thấy 
những cảm xúc tiêu cực. Nhưng có nhiều mức độ khác nhau, nếu là mức độ giận dữ vừa 
phải, thì vào lúc đó bạn có thể có gắng trực tiếp đối đầu và chiến đấu với nó. Tuy nhiên 
nêu là một cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ đang bùng lên, thì vào lúc đó, có lề là rất khó thách 
thức hay đối đầu với nó. Nếu đúng là như vậy, thì vào lúc đó, tốt nhất là cố quên nó đi. 
Hãy nghĩ đến chuyện khác. Một khi tâm bạn bình tĩnh lại một chút, bạn có thể phân tách, 
bạn có thể lý luận." Nói một cách khác, tôi ngẫm nghĩ, Ngài đang nói, "Cứ thong thả". 


Ngài tiếp tục, "Trong việc tìm cách loại bỏ giận dữ và sân hận, ý định trau dồi kiên nhẫn 
và khoan dung rất cần thiết. Bạn có thê nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của kiên 
nhẫn và khoan dung trong câu sau: Trong chừng mực liên quan đến những hậu quả phá 
hoại của ý nghĩ giận dữ và sân hận liên hệ, bạn không được bảo vệ trước những điều đó 
bằng của cải. Dù cho bạn là triệu phú, bạn vẫn phải chịu những hậu quả phá hoại của giận 
dữ và sân hận. Giáo dục không thôi cũng chẳng bảo đảm cho bạn sẽ được bảo vệ trước 
những hậu quả ấy. Tương tự như thế, luật pháp cũng không cho bạn sự bảo đảm hay che 
chở như vậy. Thậm chí cả vũ khí hạt nhân, dù hệ thống phòng thủ có tỉnh vi đến thế nào 
đi nữa, cũng không thê cho bạn sự che chở hay phòng thủ trước những hậu quả ấy. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại một chút để lấy đà, rồi với một giọng chắc nịch, rành rọt, 
Ngài kết luận, " Nhán tô duy nhất cho bạn nơi nương tựa hay che chở trước những hậu 
quả phá hoại của giận đữ và sân hận là tu tập khoan dung và kiên nhân ". 


Một lần nữa, sự thông thái truyền thông của Đức Đạt Lai Lạt Ma hoàn toàn trùng hợp với 
dữ kiện khoa học. Tiên Sĩ Dolf Zillmann của Trường Đại Học Alabama đã tiến hành các 
cuộc thí nghiệm cho thấy những ý nghĩ giận dữ hay tạo ra tình trạng khuấy động sinh lý 
làm cho chúng ta dễ giận đữ hơn. Giận dữ xây dựng trên giận đữ. và khi trạng thái khuấy 
động tăng lên, chúng ta dễ dàng bị kích hoạt bởi tác nhân - kích thích trong môi-trường 
gây-giận dữ. 


Nếu không được kiềm chế, giận dữ có khuynh hướng leo thang. Cho nên, làm sao để xả 
giận? Như Đức Đạt Lai Lạt Ma góp ý, trút cơn giận thịnh nộ và sân hận có lợi ích rất giới 
hạn. Biểu lộ giận dữ đề trị bệnh là cách giải thoát xúc cảm mạnh dường như bắt nguồn từ 
lý thuyết về xúc cảm của Freud, mà ông thấy nó hoạt động theo kiểu thủy lực : Khi áp lực 
tăng, nó phải giải thoát ra. Khái niệm loại bỏ giận đữ bằng cách giải thoát nó có một sự 
hấp dẫn khá ân tượng và ở mức đô nào đó thấm chí có vẻ như trò đùa nhưng vấn đề này 
là phương pháp hoàn toàn không hữu hiệu. Nhiều cuộc nghiên cứu trong bốn thập niên 
vừa qua đã không ngưng cho thấy biểu lộ giận dữ bằng lời nói và thê chất không xua tan 
nó được chút gì mà còn làm cho sự việc tệ hại hơn. Tiến Sĩ Aaron SIepman, nhà tâm lý 
học và nhà nghiên cứu về giận đữ của Trường Đại Học Maryland, tin răng, chẳng hạn, 
chính kiểu biểu lộ lập đi lập lại sự giận dữ và cơn thịnh nộ gây ra hệ thống khuấy động 
bên trong và phản ứng sinh hóa gây ta1 hại cho mạch máu của chúng ta. 


Trong khi việc trút giận rõ ràng không phải là câu trả lời, cũng đừng bỏ qua cơn giận của 
mình hay làm ra vẻ không giận đữ. Như chúng ta đã thảo luận ở Phần III, cố né tránh 
những vẫn đề của mình không làm cho chúng nhạt phai. Vậy thì, lỗi giải quyết nào tốt 
nhất? Đáng chú ý là có sự nhất trí trong số nhà nghiên cứu giận dữ hiện đại như Tiến sĩ 
Zillman và Williams là những phương pháp tương tự phương pháp của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma tỏ ra hữu hiệu nhất. Vì toàn bộ tâm trạng căng thắng hạ thấp mức gây giận dữ, bước 
đầu là đề phòng: trau dồi sự mãn nguyện nội tâm và làm cho tâm bình tĩnh hơn, như 
khuyên nhủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhất định có ích. Và khi giận dữ nây sinh, sự 
nghiên cứu cho thấy tích cực chống lại, phân tích hợp lý, và đánh giá lại những ý nghĩ 
gây giận dữ có thể xua tan nó. Có bằng chứng đã được thử nghiệm là những kỹ thuật mà 
chúng ta bàn thảo trước đây, như thay đổi cách nhìn hay nhìn tình hình dưới những góc 
độ khác, cũng có thê rất hữu hiệu. Đương nhiên những cách này thường dễ thực hiện hơn 


ở mức độ giận đữ thấp hoặc vừa phải, cho nên thực hành sự can thiệp sớm những ý nghĩ 
giận dữ và sân hận trước khi chúng leo thang là một nhân tố quan trọng. Vì tầm quan 
trọng to lớn của chúng trong việc khắc phục giận dữ và sân hận, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã 
nói chỉ tiết về ý nghĩa và giá trị của nhẫn nại và khoan dung. 


Trong kinh nghiệm sông hàng ngày của chúng ta, khoan dung và nhẫn nại có những lợi 
ích to lớn. Chăng hạn, phát triển chúng cho phép chúng ta có sự chống đỡ và duy trì sự 
nhanh trí của chúng ta. Cho nên nêu một cá nhân có khá năng khoan dung và nhẫn nại, 
thì bất chấp sống trong môi trường rất điên cuồng và căng thẳng, miên là người đó có 
khoan dung và nhẫn nại thì sự bình tĩnh và an của tâm người ấy sẽ không bị xáo trộn. 


"Một lợi ích khác khi phản ứng trước những tình thế khó khăn bằng kiên nhẫn chứ không 
phải giận dữ là bảo vệ mình trước những hậu quả rắc rối tiềm tàng có thể xây ra nếu bạn 
phản ứng bằng giận dữ. Nếu bạn phản ứng tình thế bằng giận đữ hay sân hận, không 
những nó không che chở trước tôn thương hay tốn hại đã gây ra cho bạn - tổn thương và 
tôn hại đã xây ra rồi- mà ngoài ra còn gây ra thêm lý do cho sự khổ đau của bạn trong 
tương lai. Tuy nhiên nếu bạn phản ứng trước sự tổn thương bằng nhẫn nại và khoan dung, 
thì dù bạn có phải đói đầu tạm thời với khó chịu và đau đớn, nhưng bạn vẫn tránh được 
những hậu quả nguy hiểm tiềm tàng về lâu dài. Bằng cách hy sinh những điều nho nhỏ, 
bằng cách chịu đựng những khó khăn nhỏ hay gian khổ, bạn có thể bỏ được những điều 
đã kinh qua hay khổ đau có thê rất to lớn hơn trong tương lai. Để minh họa, nếu một 
người tù đã bị kết án có thể cứu đời mình bằng cách hy sinh một cánh tay làm hình phạt, 
phải chăng người đó không cảm thấy biết ơn vì cơ hội này? Bằng cách chịu đựng đau đớn 
và khổ đau có một cánh tay bị chặt, người đó sẽ cứu được mình khỏi chết còn đau khổ 
hơn nhiều 


Tôi nhận xét, "Với đầu óc người Phương Tây, nhẫn nại và khoan dung chắc chắn được 
coi là đức hạnh, nhưng khi bạn trực tiếp bị ¡ phiền muộn bởi người khác, khi một người 
nào đó chủ động hại bạn, phản ứng bằng 'nhẫn nại và khoan dung' đường như là có hương 
vị nhu nhược thụ động” 


Lắc đầu không đồng ý, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, "Vì nhẫn nại hay khoan dung bắt nguồn 
từ một khả năng kiên quyết và vững vàng, không phải bị quá áp đảo trước tình hình trái 
ngược hay hoàn cảnh mà ta phải đối đầu, ta không nên coi khoan dung hay nhẫn nại là 
dâu hiệu nhu nhược nhượng bộ, đúng hơn là một dấu hiệu của sức mạnh, bắt nguồn từ 
khả năng sâu xa kiên quyết. Đối phó tình thế căng thắng bằng nhẫn nại và khoan dung 
thay vì phản ứng bằng giận dữ và sân hận đòi hỏi đến sự kiềm chế tích cực mà nó là sản 
phẩm của tâm kỷ luật tự giác mạnh mẽ. 


"Đương nhiên, bàn luận về khái niệm nhẫn nại như trong hầu hết mọi vấn đề, có thể có 
những loại nhẫn nại tích cực hay tiêu cực .Nôn nóng không phải lúc nào cũng xấu. Chăng 
hạn, nó có thê giúp bạn làm ngay cho xong việc. Ngay cả những việc lặt vặt hàng ngày 
như dọn dẹp căn phòng của mình, nếu bạn có quá nhiều kiên nhẫn, bạn sẽ quá chậm trễ 
và chỉ làm được ít việc. Hoặc, nôn nóng để giành được hòa bình thế ĐIỚI - điều này chắc 
chắn là tích cực. Nhưng trong những tình thế khó khăn và thử thách, kiên nhẫn giúp duy 
trì ý chí và trợ giúp bạn. 


Càng trở nên sinh động khi Ngài đi sâu vào việc nghiên cứu ý nghĩa của kiên nhẫn, Ngài 
thêm vào, "Tôi nghĩ răng có sự liên hệ rất mật thiết giữa khiêm nhường và kiên nhẫn. 
Khiêm nhường đòi hỏi đến khả năng có một lập trường đương đầu, có khả năng trả đũa 
nếu bạn muốn, nhưng chủ ý quyết định không làm như vậy. Điều đó có thể gọi là sự 
khiêm nhường chân chính. Tôi nghĩ là khoan dung thực sự hay kiên nhẫn có một thành tố 
hay thành phân của kỷ luật tự giác và kiềm chế - hiểu rõ điều đó nên bạn có thê hành 
động cách khác dù bạn có thể áp dụng cách giải quyết hung hăng hơn, nhưng quyết định 
không làm như vậy. Mặt khác bị bắt buộc áp dụng một phản ứng thụ động nào đó do cảm 
giác không tự lo liệu được hay bất lực - điều đó tôi không thê gọi là khiêm nhường đích 
thực. Hồ như điều đó có thể là loại nhu mì, chứ không phải là khoan dung chân chính. 


"Bây giờ khi chúng ta nói về tính cách phát triển lòng khoan dung với những kẽ hãm hại 
ta, chúng ta không nên hiểu nhầm điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ ngoan ngoãn chấp 
nhận bất cứ điều gì đã được làm chống lại ta", Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngưng một chút rồi 
cười." Đúng hơn là, nếu cần thiết, điều tốt nhất, cách khôn ngoan nhất có lẽ là bỏ đi- xa 
chạy cao bay!" 


"Bạn thường không thê tránh khỏi bị hại bằng cách chạy trốn" 


Ngài đáp lại, "Đúng, điều đó đúng, đôi khi bạn có thê chạm trán những tình huống cần có 
biện pháp đối phó mạnh mẽ. Tuy nhiên tôi tin rằng, bạn có thể có một lập trường mạnh 
mẽ và có cả biện pháp phản ứng mạnh vì cảm nghĩ từ bị, hoặc ý thức quan tâm cho người 
khác chứ không phải vì giận dữ. Một trong những lý do tại sao cần phải áp dung biện 
pháp phản ứng rất mạnh mẽ chống lại người nào đó là nếu bạn bỏ qua - bất cứ cái tai hại 
hay tội ác nào đang được thực hiện chống lại bạn- rồi thì có một nguy cơ là người ây 
quen theo cung cách tiêu cực, trên thực tẾ, sẽ là nguyên nhân sa sút cho người ây và rút 
cục là rất có thể tổn hại cho chính người ấy. Cho nên, biện pháp phản ứng mạnh rất cần 
thiết, nhưng với tư tưởng ấy trong tâm trí, bạn có thê làm điều đó do từ bi và lo lắng cho 
người ây. Thí dụ trong chừng mực liên quan đến việc đối phó với Trung Hoa dù cho có 
khả năng một số cảm giác sân hận nào đó phát sinh, chúng tôi vẫn chú ý kiềm chế mình 
và có găng giảm bớt điều đó; chúng tôi có phát triển một cách có ý thức, cảm nghĩ từ bï 
đối với Trung Hoa. Và tôi nghĩ rằng những biện pháp đối phó này cuối cùng sẽ hữu hiệu 
hơn nếu không có cảm nghĩ giận dữ và sân hận. 


"Bây giờ, chúng ta khảo sát phương pháp phát triển nhẫn nại và khoan dung và buông bỏ 
giận dữ và sân hận, những phương pháp như dùng lập luận để phân tích tình hình, áp 
dụng cách nhìn rộng lớn hơn, và nhìn tình hình bằng nhiều góc độ khác nhau. Kết quả 
cuối cùng hay một sản phẩm của kiên nhẫn và khoan dung, là sự tha thứ. Khi chúng ta 
thực sự kiên nhẫn và khoan dung, thì sự tha thứ tự nhiên đến. 


"Mặc dù chúng ta có thể đã kinh qua nhiều biến có tiêu cực trong quá khứ, với sự phát 
triển kiên nhẫn và khoan dung, chúng ta có thể buông bỏ cảm giác giận đữ và sân hận. 
Nếu bạn phân tích tình hình, bạn sẽ hiểu rằng quá khứ là quá khứ, cho nên chẳng ích gì 
cứ tiếp tục cảm thấy giận dữ hay sân hận khi nó không thay đổi tình hình mà chí gây nên 
rối rắm trong tâm và tiếp tục gây ra bất hạnh. Đương nhiên, bạn vẫn có thể nhớ đến 
những biến cố. Quên và tha thứ là hai điều khác nhau. Không có gì sai khi chỉ nhớ đến 


những biên cô tiêu cực, nêu bạn có một đâu óc nhậy bén, bạn sẽ lúc nào cũng nhớ " Ngài 
cười, " Tôi nghĩ Đức Phật nhớ đên tât cả mọi thứ. Nhưng với sự phát triên kiên nhân và 
khoan dung, nó có thê buông bỏ các cảm nghĩ tiêu cực liên tưởng với các biên chuyên ". 


-—=OÔ0O--- 


THIÊN ĐỊNH VẺ GIẬN DỮ 


Trong nhiều cuộc thảo luận, phương pháp đầu tiên của Đức Đạt Lai Lạt Ma là khắc phục 
giận đữ và sân hận đòi hỏi đến việc sử dụng lý luận và phân tích để điều tra nghiên cứu 
những nguyên nhân của giận dữ, chiến đấu chống lại tình trạng tinh thần tai hại này nhờ 
sự hiểu biết. Trong một ý nghĩa nào đó, cách giải quyết này có thể được coi như sử dụng 
sự hợp lý để vô hiệu hóa giận dữ. và sân hận, trau đôi thuốc giải độc kiên nhẫn và khoan 
dung. Nhưng đó không phải là chỉ là kỹ thuật duy nhất của Ngài. Trong những buổi nói 
chuyện với công chúng, Ngài có bổ sung cuộc thảo luận của Ngài bằng cách trình bày hai 
cách thiền đơn giản nhưng hữu hiệu đề khắc phục giận dữ. 


Thiền Định Về Giận Dữ - Bài Tập 1 


“Chúng ta hãy tưởng tượng một cảnh trong đó một người mà bạn biết rõ, một người rất 
gân gũi hay thân cận với bạn, đang ở trong tình trạng nôi nóng. Bạn có thể tưởng tượng 
nó đang xây ra hoặc trong mối quan hệ chua cay, hoặc người đó đang trong tình trạng rội 
loạn. Người đó nóng giận đến nỗi mắt hết tinh thần bình tĩnh, gây ra những rung cảm rất 
tiêu cực, thậm chí đi đến mức đánh đập mình hay đập phá đồ vật. "Rồi, hãy suy ngẫm về 
những hậu quả tức khắc về cơn thịnh nộ của người ây. Bạn sẽ thấy sự biến đối thể chất 
đang xảy ra đến cho người ấy. Người mà bạn cảm thấy gần gũi với bạn, người mà bạn 
thích, người mà trước đây bạn rất vừa ý, thì nay trở thành xâu xí, thậm chí nói về bề 
ngoài. Lý do tại sao bạn nên quán tưởng điều xây ra cho người khác là vì nhìn thấy lỗi 
của người khác dễ hơn thấy lỗi của chính mình. Cho nên, dùng trí tưởng tượng của bạn, 
hãy hành thiền và quán tưởng (hình dung, tưởng tượng) một vài phút. 


"Vào lúc cuối cùng khi quán tưởng, hãy phân tích tình hình và liên hệ những hoàn cảnh 
ây với kinh nghiệm riêng của chính bạn. Hãy hình dung chính bạn đã ở trong tình trạng 
ấy nhiều lần. Hãy kiên quyết là tôi sẽ không bao giờ để mình rơi vào ảnh hưởng của cơn 
giận dữ và sân hận dữ dội như vậy, vì lẽ nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ cũng ở trong vị thế 
như vậy. Tôi cũng sẽ chịu tất cả những hậu quả ấy, mất an lạc nội tâm, mất bình tĩnh, phô 
bày thê điện xấu xí vân vân... Cho nên một khi bạn có quyết định đó, vào những phút 
cuối cùng của buổi thiền tập, hãy tập trung tâm bạn vào kết luận ấy, không cần phải lý 
giải thêm nữa, đơn giản là để tâm bạn tiếp tục quyết tâm không để rơi vào ảnh hưởng của 
giận dữ và sân hận". 


Thiền Định Về Giận Dữ - Bài Tập 2 
Hãy thiền tập nữa bằng cách sử dụng quán tưởng. Bắt đầu quán tưởng đến một người mà 


bạn không thích, một người quấy rầy bạn, gây nhiều khó khăn cho bạn hoặc làm bạn bực 
mình. Rồi tưởng tượng một cảnh người ấy chọc tức bạn, hay làm việc gì đó tân công hay 


quấy nhiễu bạn. Và trong tưởng tượng, khi bạn quán tưởng chuyện này, hãy để phản úng 
tự nhiên của bạn xây ra, hãy đề nó trôi chảy tự nhiên. Rồi xem bạn cảm thấy ra sao, hãy 
xem nó có khiến nhịp tim của bạn tăng lên không, vân vân...Quan sát xem bạn thoải mái 
hay không thoải mái, hãy xem liệu bạn có tức khắc bình tâm nhiều hơn không hay liệu 
bạn có phát triển một cảm giác khó chịu tỉnh thần không. Bạn hãy tự phán XÉI, điều tra. 
Như vậy trong vài phút, có lề ba đến bốn phút, phán xét, và thử nghiệm. Và rồi vào lúc 
cuối của cuộc điều tra, nếu bạn khám phá thấy, "Đúng, không ích gì để sự cáu kinh đó 
phát triển. Tức khắc bàn tôi mất an lạc và nói với mình: -Trong tương lai, tôi không bao 
giờ làm như thế nữa." Hãy phát triển sự quyết tâm này. Cuối cùng, vào những phút cuối 
cùng của bài tập, hãy tập trung tâm bạn vào sự kết luận hay quyết tâm ấy. Như thế là 
thiền định". 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng giây lâu, rồi nhìn chung quanh những học sinh thành thật 
trong phòng đang sửa soạn thiền tập, Ngài cười và nói thêm, "Tôi nghĩ nếu tôi có năng 
lực nhận thức, khả năng, hay mẫn cảm rõ rệt, có thê đọc được ý nghĩ người khác, thì nơi 
đây phải là một cảnh tượng tuyệt vời? " 


Tiêng cười rì râm trong sô thính giả nhanh chóng tắt biên và những thính giả bắt đâu cuộc 
thiên tập, bắt đầu công việc nghiêm túc chiên đâu với giận dữ. 


-ooOoo- 


CHƯƠNG 14 - ĐÓI TRỊ VỚI LO ÂU VÀ XÂY DỰNG LÒNG TỰ 
TRỌNG 


Người ta đánh giá rằng trong một đời người, ít nhất một phần tư người Mỹ bị suy nhược 
bởi lo ấu hay lo lắng đủ nghiêm trọng theo tiêu chuẩn chân bệnh y tế về chứng lo ấu. 
Nhưng ngay cả những người chưa bao giờ bị chứng bệnh lo âu hay tình trạng bắt lực 
trước lo ấu vào lúc này hay lúc khác, sẽ trải qua nhiêu mức độ phiền muộn và lo ấu thái 
quá mà không đáp ứng được mục đích hữu ích nào cả và chắng tác dụng gì cả ngoài việc 
xói mòn hạnh phúc và ngăn cản khả năng đạt mục tiêu. 


Bộ não con người được trang bị với một hệ thống phức tạp dành để ghi nhận những cảm 
xúc sợ sệt và lo lắng. Hệ thống này đáp ứng một chức năng quan trọng - nó huy động 
chúng ta phản ứng với nguy hiểm bằng cách phát động hàng loạt những phản ứng sinh lý 
và sinh hóa. Khía cạnh thích ứng cho lo lắng là làm cho chúng ta biết trước nguy hiểm và 
có hành động phòng ngừa. Cho nên, một số loại sợ hãi, và mức lo ấu nào đó có thể là 
lành mạnh. Tuy nhiên, cảm xúc sợ hãi và lo ậu có thể dai dẳng và thậm chí leo thang khi 
không có đe dọa đích thực, và khi những cảm xúc này phát triển không cân xứng với bất 
cứ nguy hiểm thực sự nào, chúng trở thành thích ứng sai. Lo ấu và lo lắng thái quá giống 
như giận dữ và sân hận có thể có những tác động tàn phá đến tâm và thân, trở thành 
nguồn khổ đau nhiều về xúc cảm và cả đến bệnh về thể chất. 


Về mặt tinh thần lo ấu kinh niên có thể làmsuy yếu phán xét, tăng tính dễ nồi cáu, và cản 
trở toàn bộ tính hiệu quả của ta. Nó cũng dẫn đến những vấn đề về thể chất gồm có giảm 
chức năng miễn dịch, bệnh tim, rối loạn ruột dạ dày, mệt mỏi, cơ bắp căng thắng và đau 


đón. Những rôi loạn của lo âu chăng hạn, cho thây đã gây còi cọc cho sự phát triên của 
các thiêu nữ.. 


Trong việc tìm các chiến lược đối trị với lo ấu, trước hết chúng ta phải công nhận rằng 
như Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ vạch ra, có nhiều nhân tố góp phần làm tăng thêm sự lo âu. 
Trong một vài trường hợp, có thể là một thành tố sinh học mạnh mẽ. Một số người dễ bị 
thương tổn thần kinh khi trải qua trạng thái lo nghĩ và lo ấu. Các nhà khoa học gia mới 
khám phá ra, "gien" (di truyền) liên quan đến những người hay lo lắng và suy nghĩ tiêu 
cực. Tuy nhiên không phải tất cả mọi trường hợp về độc tố lo lắng đều do nguyên nhân di 
truyền, mà hầu như chắc chăn là học tập và tình huống cũng đóng một vai trò lớn trong 
nguyên nhân gây bệnh. 


Nhưng dù cho sự lo ấu của chúng ta chủ yếu là bâm sinh thể chất hay tâm lý đi nữa, thì 
tin vui là chúng ta vẫn có cách đề chữa trị. Trong những trường hợp lo ấu trầm trọng, 
thuốc men có thê là một phần hữu dụng trong chế độ điều trị. Nhưng hầu hết trong chúng 
ta phiền muộn bởi lo nghĩ và lọ âu dai dãng hàng ngày sẽ không cần can thiệp bằng 
thuốc. Những chuyên viên về điều trị lo ấu nhận thấy phương pháp giải quyết đa diện là 
tốt nhất. Trước hết nó gồm có việc loại bỏ việc xem tình trạng sức khỏe cơ bản có phải là 
nguyên nhân gây ra lo ấu. Tác động cải thiện bằng cách ăn uống cho thích hợp và tập 
luyện cũng rất kiến hiệu. Và, như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhân mạnh, trau đồi tình 
thương và tăng cường quan hệ với người khác cũng thúc đẩy tinh thần phân khởi và 
chống lại được trạng thái lo âu. 


Tuy nhiên trong công việc tìm kiếm những chiến lược thực tiễn để khắc phục lo ấu, một 
kỹ thuật nỗi bật là có hiệu quả đặc biệt: can thiệp bằng nhận thức. Đó là một trong những 
phương pháp chính mà Đức Đạt Lai Lạt Ma áp dụng để khắc phục phiền muộn và lo ấu 
hàng ngày. Áp dụng cùng một phương pháp đề chế ngự giận dữ và sân hận, kỹ thuật này 
đòi hỏi tích cực không chấp nhận những ý nghĩ phát sanh lo ấu và thay thế chúng bằng ý 
nghĩ và thái độ tích cực và hợp lý. 


Vì lo ấu lan tràn trong văn hóa của chúng ta, tôi hăm hở nêu đề tài này ra với Đức Đạt 
Lai Lạt Ma để xem Ngài đối trị nó ra sao. Lịch trình của Ngài vào ngày đó rất bận nên tôi 
cảm thấy sự lo lắng của chính tôi cũng tăng lên, trước cuộc phỏng vấn, tôi được người 
thư ký của Ngài báo phải rút ngắn cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Cảm thấy bị áp lực vì 
thời giờ và lo không thể nói hết những đề tài mong muôn,, tôi ngồi nhanh xuống và bắt 
dầu trở lại xu hướng lúc hỏi lúc không để có lẫy ra được những câu trả lời đơn giản của 
Ngài. 


"Ngài biết, sợ hãi và lo ấu là chướng ngại chính trong việc hoàn thành mục tiêu của 
chúng ta,liệu chúng là mục tiêu bên ngoài hay là sự tiến triển bên trong. Trong khoa tâm 
thần chúng tôi có nhiều phương pháp giải quyết vấn đề này, nhưng tôi vân muốn biết 
quan điểm của Ngài, cách tốt nhất để khắc phục sợ hãi và lo âu là gì ? 


Không đồng ý việc quá đơn giản hóa vấn đề theo ý tôi, Ngài trả lời bằng phương pháp rất 
đặc trưng. 


"Khi đối trị với sợ hãi, trước nhất chúng ta cần phải biết có nhiều loại lo sợ. Có những 
loại sợ rất chính đáng, căn cứ vào những lý do hợp lý, thí dụ như sợ bạo lực, sợ đồ máu. 
Chúng ta có thể thấy những điều ấy rất là xấu. Rồi có những sự lo sợ về những hậu quả 
tiêu cực xây ra sau này từ những hành động tiêu cực của ta, sợ khổ sở, sợ những cảm xúc 
tiêu cực như sân hận. Tôi nghĩ đó là những loại sợ hãi đứng đắn, những loại sợ hãi này 
đưa chúng ta vào chánh đạo, giúp chúng ta tiến tới thành người có lòng tốt." Ngài ngừng 
lại suy nghĩ và trầm ngâm: "Mặc dù trong một ý nghĩa nào đó đây là những loại lo sợ, tôi 
nghĩ có khác biệt giữa sự lo sợ những điều ấy và sự tìm hiểu của tâm về tính chất phá 
hoại của những điều ấy". 


Ngài ngừng lại hồi lâu, và có vẻ cân nhắc, trong khi tôi lén nhìn vào đồng hồ đeo tay. Rõ 
ràng là Ngài không cảm thây thì giờ đã hêt như tôi. Cuôi cùng Ngài tục nói một cách 
thong thả. 


"Mặt khác có những loại sợ hãi do chính tinh thần chúng ta tạo nên. Những loại lo sợ này 
hoàn toàn dựa trên hình chiếu tinh thần. Thí dụ như có nhiều cái sợ hãi rất con nít; Ngài 
cười, "như khi còn nhỏ, đi qua chỗ tối, nhất là các phòng tối trong điện Potola thì thấy sợ 
[f] -- cái sợ này hoàn toàn do tưởng tượng. Hay khi còn nhỏ những người quét tước và 
trông nom tôi thường khuyến cáo tôi có con chim cú hay bắt trẻ con ăn thịt", Đức Đạt Lai 
Lạt Ma cười to hơn nữa ."Và tôi tin là họ đã nói thật". 


[*J Potola là cung điện mùa đông truyền thống của Đức Đạt Lai Lạt Ma, biểu 
tượng của di sản lịch sử và tôn giáo Tây Tạng. Dược Vua Tây Tạng là Song-Tsen 
Gampo xấy dựng vào thế kỷ thứ 7, sau này bị phá hủy và không được xây dựng lại 
đến tận thế kỷ thứ 17 của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Công trình hiện thời đứng 
uy nghiêm với chiều cao 440 feetren đỉnh "Đổi Đỏ ở Lhasa. Dài hơn 1⁄4 dặm, có 
trên 1000 phòng, lễ đường, và phòng nhỏ. 


Ngài tiếp tục, " Có những loại lo sợ khác căn cứ vào tưởng tượng, Thí dụ nếu bạn có 
những cảm tưởng tiêu cực do tình trạng tinh thần, rồi bạn suy bụng ta ra bụng người, thấy 
người nảy có vẻ tiêu cực vả thù nghịch. Kết quả, bạn cảm thấy sợ hãi. Loại sợ hãi này, tôi 
nghĩ liên quan đến sân hận và hầu như dẫn đến sự sáng tạo tinh thần. Cho nên, đối trị lo 
sợ trước hết bạn cần phải sử dụng khả năng suy luận và cố gắng khám phá xem có cơ sở 
vững vàng nào để bạn sợ không" 


Tôi hỏi, "Vậy thì, thay vì quá lo sợ, hay tập trung lo sợ vào một cá nhân hay tình huống, 
nhiều người trong chúng tôi bị khó chịu nhiều hơn là . những lo lắng. lan truyền đang diễn 
ra về nhiều vẫn đề hàng ngày. Vậy Ngài có gợi ý gì về cách giải quyết chúng không?" 


Gật đầu Ngài đáp, "Một trong những cách giải quyết mà chính tôi thấy rất hữu hiệu để 
giảm bớt loại lo lắng này là trau dồi tư tưởng: nếu thấy tình huống hay khó khăn có thể 
sửa chữa được thì không cần phải lo lắng. Nói một cách khác, nếu có giải pháp hay có lối 
thoát khỏi khó khăn, thì ta không cần để nó áp đảo. Hành động thích hợp là tìm ra giải 
pháp. Sáng suốt hơn là tập trung năng lực tìm giải pháp hơn là lo lắng về vẫn đề. Còn nêu 
không có cách giải quyết nào thoát ra khỏi khó khăn, thì cũng không có lý do gì phải lo, 
vì dù sao đi nữa ta cũng đâu làm được điều gì hơn. Trong trường hợp đó, nếu bạn chấp 


nhận sự thật càng sớm thì bạn càng cảm thấy dễ chịu hơn. Dĩ nhiên công thức này ngụ ý, 
ta nên trực tiêp đương đâu với vân đê. Nêu không bạn sẽ không thê thây liệu có cách nào 
đề giải quyêt không." 


"Còn như đã nghĩ như vậy mà vẫn không làm dịu bớt được sự lo lắng thì ta phải làm 
sao?" 


"Vậy thì bạn phải suy nghĩ về những ý nghĩ này một chút nữa và phải củng cố những ý 
nghĩ này. Hãy liên tục tự nhắc nhở mình. Dù sao tôi nghĩ rằng phương pháp này có thể 
giúp giảm lo lắng, nhưng không phải lúc nào nó cũng có kết quả. Nếu bạn đang đối phó 
VỚI Sự ÌO lắng đang diễn ra, tôi nghĩ bạn cần phải xét đến vấn đề một cách cụ thê. Có 
nhiều loại lo lắng và nguyên nhân khác nhau. Thí dụ như có những loại lo lắng và bối rối 
có thể vì lý do sinh học; như có người bị mồ hôi ướt lòng bàn tay mà hệ thống y khoa 
Tây Tạng cho đó là sự mất quân bình tính vi về mức độ sinh lực. Có vài loại lo lắng 
giông như suy nhược, có thể có nguồn gốc sinh học, và đối với những loại này, cách điều 
trỊ y tế có thể có ích cho loại này. Do đó, để đương đầu với lo lắng một cách có hiệu quả, 
bạn cần xem xét về kiểu loại và nguyên nhân. 


Giống như sợ sệt, lo lắng có nhiều loại khác nhau. Thí dụ như loại lo lắng mà tôi cho là 
thông thường bao gôm sự lo sợ tỏ ra khờ dại truốớc mặt người khác hay sợ người khác 
nghĩ xâu vê mình." 


Tôi ngắt lời: "Ngài có bao giờ sợ hay lo lắng như thế không?" 
Đức Đạt Lai Lạt Ma cười phá lên và không hề do dự, trả lời: "Có chứ" 
"Xin Ngài cho một thí dụ" 


Ngài nghĩ một chút rồi nói: "Thí dụ như năm 1954, ở Trung Quốc, vào ngày đầu tiên gặp 
Chủ Tịch Mao Trạch Đông, và trong một dịp khác gặp Chu Ân Lai. Lúc ấy tôi không biết 
hết mọi nghỉ thức và tập quán ngoại giao. Thủ tục thông thường của cuộc gặp là bắt đầu 
bằng vài câu xã giao rôi mới đi vào phần thảo luận công việc. Nhưng lúc đó, tôi bối rối 
đến nỗi mới ngòi xuống đã nhảy ngay vào công việc! Đức Đạt Lai Lạt Ma cười khi nhớ 
lại chuyện này. "Tôi còn nhớ là sau đó, người phiên dịch của tôi, một người cộng sản Tây 
Tạng, rất đáng tin cậy và là người bạn tốt, đã nhìn tôi cười và chế nhạo tôi về chuyện Ấy. 


"Tôi nghĩ rằng ngay cả bây giờ, trước buổi thuyết giảng hay nói chuyện trước công 
chúng, tôi vẫn cảm thây hơi lo, cho nên những phụ tá của tôi hay nói, "Nêu vậy tại sao 
Ngài lại nhận lời mời thuyết giảng.?" Ngài lại cười. 

Tôi hỏi: "Vậy bản thân Ngài, Ngài làm sao đề đối phó với loại lo lắng này?" 

Với giọng nói bình thản, Ngài nhỏ nhẹ: "Tôi không biết"... Ngài ngập ngừng, và chúng 
tôi ngôi lặng thính một lúc lâu, và một lần nữa, Ngài có vẻ cân nhắc và ngẫm nghĩ thận 


trọng. Cuối cùng, Ngài nói: "Tôi nghĩ rằng có một động cơ thích hợp và thành thật là 
những điêu chủ yêu đê chê ngự những loại sợ hãi và lo lăng này. Do đó, nêu tôi lo lăng 


trước buổi nói chuyện thì tôi sẽ tự nhắc nhở mình lý do chính yếu, mục đích của buổi 
giảng, là ít ra cũng trình bày được một vài lợi ích cho người khác chứ không phải là khoe 
kiến thức của mình. Vậy thì cái gì tôi biết, tôi sẽ giải thích. Còn những gì tôi không hiểu 
TÕ ràng - thì đâu có hề gì; tôi chỉ cần nói "cái này khó đối với tôi". Không có lý do gì phải 
dấu diễm hay giả vờ. Từ quan điểm này với động cơ đó tôi không phải lo lắng về điệu bộ 
ngờ nghệch hay quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì vê tôi. Do đó tôi thấy rằng động 
cơ thành thật là một loại thuốc giải để giảm bớt sợ hãi và lo lắng." 


Vậy đôi khi sự lo lắng còn hơn là sợ cái vẻ khờ dại trước mặt người khác. Còn hơn cả sợ 
thât bại, cảm tưởng kém cỏi..." Tôi suy nghĩ một lúc đê xem bộc lộ được bao nhiêu ý 
riêng. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma chăm chú lắng nghe, gật đầu im lặng trong khi tôi nói, tôi không biết 
chắc Ngài nghĩ gì. Có thể đó là thái độ đồng tình, nhưng trước khi hiểu được, tôi đã 
chuyên việc thảo luận những vấn đề chung sang khẩn khoản xin lời khuyên của Ngài về 
cách đối phó với sợ hãi và lo lắng của chính tôi. 


"Tôi không biết sao... đối với bệnh nhân có khi tôi thấy thật khó điều trị... những trường 
hợp không thể nào chân đoán được rõ ràng, như là suy nhược thần kinh hay những bệnh 
dễ trị khác. Có những bệnh nhân bị rối loạn tính cách nghiêm trọng như những người 
không chữa được bằng thuốc hay không có tiến triển nhiều với tâm lý trị liệu dù tôi đã hết 
sức cô gắng. Đôi khi tôi không biết làm gì với những người này, làm sao để giúp đỡ họ. 
Hình như tôi không thể nắm được chuyện gì xây ra cho họ. Việc này làm tôi tê liệt, phần 
nào bắt lực." Tôi than phiền: "Tôi cảm thấy bất tài, và điều này thực sự gây ra một loại lo 
lắng nào đó", 


Ngài lắng nghe tôi một cách nghiêm trang rồi hỏi với giọng thân mật: "Có phải ông nói 
rằng ông có thể giúp cho bây mươi phần trăm bệnh nhân của ông?" 


Tôi trả lời: "Ít nhất là như vậy" 


Võ nhẹ vào tay tôi, Ngài nói: "Vậy tôi nghĩ không có vấn đề gì ở đây. Nếu ông chỉ có thể 
giúp cho ba mươi phần trăm bệnh nhân, thì tôi khuyên ông nên nghĩ đến việc đôi sang 
nghề khác. Nhưng tôi nghĩ ông làm tốt lắm. Người ta cũng thường đến nhờ tôi giúp đỡ. 
Có nhiều người tìm kiếm phép mâu, hay phép lạ vân vân... và tôi không thể nào giúp hết 
mọi người. Nhưng tôi nghĩ vẫn đề chính là động cơ thúc đây - có một động cơ thực sự 
trong việc giúp người. Rồi thì hãy có làm hết sức của mình và không phải lo lắng gì nữa. 


Về trường hợp của tôi, dĩ nhiên cũng có những tình thế dễ bị tổn thương hay nghiêm 
trọng, và một trách nhiệm nặng nề. Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất là khi người ta đặt quá nhiều 
tin tưởng vảo tôi trong những trường hợp ngoài khả năng của tôi. Trong trường hợp này, 
đôi khi tôi đấm ra lo lắng. Một lần nữa, chúng tôi quay trở lại ý nghĩa quan trọng của sự 
động cơ. Rồi tôi có gắng nhắc nhở mình trong chừng mực liên quan đến động cơ, hãy 
thành thật và cố gắng hết sức mình. Bằng động cơ thành thực, động cơ từ bị, cho dù tôi 
có gây lỗi lầm, hay thất bại thì cũng không có lý do gì để hồi tiếc. Tôi đã cô hết sức làm 
tốt phần của tôi. Rồi, bạn sẽ thấy, nếu tôi thất bại, đó là vì tình thế vượt quá những cố 


gắng hết sức của tôi. Vậy động cơ thúc đây thành thật đó loại bỏ sợ hãi và cho bạn lòng 
tự tin. Mặt khác, nêu động cơ thâm kín là đê lường gạt người ta, khi thât bại, bạn thực sự 
trở nên bôi rôi. Nhưng nêu bạn trau đôi động cơ từ bị, nêu bạn có thât bại, bạn không hôi 
tiếc. 


"Cho nên, nói đi nói lại, tôi nghĩ động cơ thích hợp có thể là cái bảo vệ, che chở cho bạn 
chống lại những cảm nghĩ sợ hãi và lo lắng. Động cơ quan trọng như vậy. Thực ra tất cả 
hành động của con người có thể được nhìn thấy băng hoạt động, và động lực đằng sau tất 
cả những hành động là động cơ của ta. Nếu bạn phát triển một động cơ trong sáng và 
thành thật, nếu bạn được thúc đây bởi mong muốn giúp đỡ trên cơ sở của lòng nhân ái, từ 
bi và tôn trọng, thì bạn có thê thi hành bất cứ công việc øì, trong bất cứ lãnh vực nào, và 
hoạt động một cách hữu hiệu hơn với ít sợ hãi và lo lắng hơn, không sợ hãi gì về điều 
người ta nghĩ về bạn hay liêu cuối cùng bạn có đạt được mục tiêu hay không. Cho dù bạn 
không đạt được mục tiêu, bạn vẫn cảm thấy hài lòng vì bạn đã hết sức cố gắng. Nhưng 
bằng một động cơ xấu, người ta có thể khen bạn, hay bạn có thể đạt được mục tiêu, 
nhưng bạn vẫn không cảm thấy vui". 


Trong việc bàn luận thuốc giải bệnh lo lắng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa ra hai phương cách 
trị liệu, mỗi phương cách tốt ở một mức độ. Cách thứ nhất liên quan đến việc tranh đấu 
tích cực chống lại sự tư lự và lo lắng kinh niên bằng cách áp dụng tư duy đề kháng: hãy 
nhắc nhở mình, zếu có cách giải quyết vấn đê thì không cân phải lo. Nếu không có cách 
giải quyết, thì cũng không có lý do gì phải lo. 


Phương thuốc giải thứ hai là phương pháp trị liệu có tính cách bao quát hơn. Nó liên quan 
đến VIỆC biến đổi động cơ tiềm ấn của ta. Có một sự trái ngược đáng lưu ý giữa cách giải 
quyết về động cơ thúc đây con người của Đức Đạt Lai Lạt Ma với tâm lý học Tây 
Phương Như đã thảo luận trước đây, các nhà nghiên cứu chuyện về động cơ thúc đây con 
người đã điều tra về những động cơ bình thường của con người, nhìn vào cả hai nhu cầu 
bầm sinh và nhu cầu do biết được. Ở mức độ này, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắm vảo sự phát 
triển và sử dụng lòng ham học được để nâng cao "nhiệt tình vả quyết tâm" của ta. Trong 
một số khía cạnh, nó giống như quan điểm của nhiều "chuyên gia. về động cơ " truyền 
thống Tây Phương, tìm cách đây mạnh tỉnh thần hăng hái và quyết tâm đạt mục đích. 
Nhưng điều khác biệt là Đức Đạt Lai Lạt Ma tìm cách xây dựng quyết tâm và niềm say 
mê làm những hành động thiện nhiều hơn nữa, và loại bỏ những nét tinh thần tiêu cực 
hơn là nhân mạnh vào sự đạt được những thành công vật chất, tiền bạc hay quyền thế. Và 
có lẽ sự khác biệt nỗi bật nhất là trong khi "những phát ngôn viên về động cơ" bận bịu 
thôi phông lên ngọn lửa của những động cơ hiện có về những thành công vật chất, và 
những lý thuyết gia lây Phương bận tâm đến việc phân loại những động cơ tiêu chuẩn 
của con người, thì môi quan tâm hàng đầu về động cơ con người của Đức Đạt Lai Lạt Ma 
lại nằm trong việc uốn nắn và thay đôi động cơ tiềm ân thành động cơ của từ bi và nhân 
áI. 


Trong hệ thống huân luyện tâm và đạt hạnh phúc của Đức Đạt Lai Lạt Ma, càng được 
thúc đẩy bởi lòng vị tha, thì càng ít sợ trước những hoàn cảnh thậm chí cực kỳ lo ấu dằn 
vặi. Nhưng có một ít cách có thể áp dụng như nguyên tắc này ngay cả khi động cơ thúc 
đây của bạn không hoàn toàn do lòng vị tha.Đứng xa ra và xem xét và chỉ cần chắc chắn 


là bạn không có ý hại người và động cơ thúc đây của bạn thành thực có thể giúp bạn giảm 
thiêu lo âu trong hoàn cảnh bình thường hàng ngày. 


Không bao lâu sau lần đàm thoại trên với Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi ăn trưa cùng với một 
nhóm người gồm có một thanh niên trẻ mà tôi tôi chưa gặp trước đây, một sinh viên của 
một trường đại học địa phương. Trong bữa ăn này, có người hỏi tôi về đợt đàm luận với 
Đức Đạt Lai Lạt Ma tiến triển ra sao và tôi có kế lại cuộc đàm thoại về việc khắc phục lo 
lắng. Sau khi im lặng nghe tôi miêu tả khái niệm về "động cơ thành thực là một thuốc 
giải cho bệnh lo lắng", người sinh viên giãi bày là anh thường khổ tâm vì nhút nhát và rất 
lo lắng trong giao tiếp xã hội. Suy nghĩ về cách áp dụng kỹ thuật này để vượt qua sự lo 
lắng của mình, người học sinh này thì thầm "Tốt tất cả điều đó rất hay. Nhưng tôi nghĩ 
rằng phần khó khăn thường là phải có động cơ cao thượng về nhân ái và từ bi. 


"Tôi nghĩ điều đó rất đúng", Tôi phải thừa nhận. 


Cấu chuyện chuyên qua những đề tài khác, và chúng tôi chấm dứt bữa ăn trưa. Tuân lễ 
sau đó tôi tình cờ lại gặp người sinh viên này cũng tại quán ăn này. 


Lại gần tôi một cách niềm nở, anh ta nói, " ông có nhớ bữa trước chúng ta có nói về động 
cơ thúc đây và lo lắng? Tôi có đem thực hành và nó thực sự hữu hiệu! Có một thiếu nữ 
làm việc trong tiệm bán đồ tại khu bán hàng mà tôi đã gặp cô rất nhiều lần, lúc nào tôi 
cũng định mời cô đi chơi, vì quá e thẹn và lo lắng sợ cô từ chối nên không bao giờ dám 
hỏi cô. Vậy mà, hôm nọ, tôi đến gặp cô, nhưng lần này tôi bắt đầu nghĩ đến động cơ thúc 
đây đã mời cô đi chơi. Đương nhiên động cơ thúc đây là muốn hẹn hò với cô. Nhưng 
đẳng sau đó chính là lòng mong ước của tôi có thê tìm thấy một người mà tôi thương yêu 
và người ấy cũng yêu tôi. Khi tôi nghĩ như vậy, tôi nhận thấy không có gì sai trái trong 
việc này, và động cơ thúc đây của tôi thành thực. Tôi không muốn làm hại cô hay chính 
tôi, mà chỉ mong những điều tốt lành. Ghi nhớ điều này trong tâm và tự nhắc nhở một đôi 
lần không hiểu sao nó có vẻ có ích khiến cho tôi đã có can đảm bắt chuyện với cô. Tim 
tôi đập mạnh, nhưng tôi cảm thấy tuyệt vời vì đã có thể can đảm đề nói chuyện với cô" 


Tôi nói, "Tôi rât vui được biệt việc đó" "Rôi chuyện ra sao nữa? 


"À thì ra cô ấy đã có bạn trai chính thức rồi. Tôi hơi thất vọng một chút nhưng không sao. 
Tôi cảm thấy vui vì đã có thê vượt qua được sự rụt rè e thẹn của tôi. Và việc này làm cho 
tôi hiểu rằng nếu tôi chắc chắn không có gì sai trái trong động cơ thức đây của tôi, và ghi 
nhớ điều này trong tâm, nó sẽ giúp tôi lần sau ở trong hoàn cảnh như vậy." 


-¬-O0O--- 
THÀNH THẬT LÀ THUÓC GIẢI ĐỘC CHO TỰ TI VÀ TỰ TÔN 
Ý thức lành mạnh của tự tin là một nhân tố chủ yếu trong việc đạt mục tiêu của chúng ta. 
Điêu này rât đúng dù mục tiêu của chúng ta là đạt được băng câp đại học, thành công 


trong công việc làm ăn, có quan hệ mỹ mãn, hay rèn luyện tâm trí đê được hạnh phúc 
hơn. Thiêu tự tin cản trở những cô găng tiên tới, đôi đâu với thử thách và cả đên phải 


chấp nhận may rủi khi cần thiết để theo đuổi mục tiêu của chúng ta. Quá tự tincó thể 
ngang băng với nguy hiêm. Những người khô vì có ý nghĩ thôi phông thái 


quá khả năng và thành quả của mình luôn luôn bị ngã lòng, thất vọng, và nóng giận khi 
xâm nhập thực tế vàthiên hạ không chấp nhận giá tricủa cách nhìn lý tưởng hóa vê mình 
của những người ấy. Và họ lúc nào cũng gần như sắp bị đắm chìm trong suy nhược khi 
không thể sông theo hình ảnh lý tưởng của mình. Thêm vào đó, tính phô trương của 
những cá nhân này thường dẫn đến cảm giác có quyền hành hồ như hách dịch khiến họ 
cách biệt với những người khác và cản họ trong những mỗi quan hệ thoải mái về tình 
cảm. 


Cuối cùng, đánh giá quá cao khả năng của mình có thể dẫn đến những hiểm họa. Như 
viên thanh tra Dirty Harry Callahan, trong tâm trạng bình thản, nói cho chúng ta biết 
trong phim Magnum Force (trong khi theo dõi tên vô lại quá tự tin nên đã tự hại mình), " 
Mỗi một người phải biết giới hạn của mình". 


Trong truyền thống tâm lý trị liệu ở Phương Tây, các nhà lý luận gia đã gắn cả tự tỉ và tự 
tôn với những xáo trộn trong hình ảnh bản thân của con người và tìm nguyên nhân của 
những xáo trộn này trong cách nuôi dưỡng đứa trẻ lúc còn bé. Nhiều lý luận gia coi tự tỉ 
và tự tôn như hai mặt của một đồng tiền, quan niệm việc thôi phòng hình ảnh bản thân là 
sự phòng thủ vô thức chống lại cái bất an nằm ở dưới và những cảm nghĩ tiêu cực về 
mình. Những bác sĩ chuyên khoa phân tích tâm lý đã đặc biệt trình bầy những lý thuyết 
phức tạp về sự nhận định sai lạc bản thân mình xảy ra như thế nào. Họ giải thích hình ảnh 
bản thân mình ra sao khi người ta tiếp. thu thông tin phản hồi từ môi trường. Họ cũng mô 
tả làm thế nào mà con người phát triển khái niệm mình là ai bằng cách kết hợp những 
thông điệp rõ rệt hay ngầm ngâm về mình từ cha mẹ họ và làm thế nào mà những sự xáo 
trộn có thể xây ra khi những tương tác lúc nhỏ với những người chăm sóc không được 
lành mạnh và không biết cách nuôi nâng. 


Khi những xáo trộn về hình ảnh bản thân đủ trầm trọng để gây ra những vấn đề thật sự 
trong đời sống, nhiều người quay về với tâm lý trị liệu. Những bác sĩ tâm lý huân luyện 
về nhận thức tập trung giúp bệnh nhân giành được sự hiểu biết về những kiểu bất thường 
trong quan hệ lúc thơ ấu là nguyên nhân của vấn đề và cung cấp cho họ cách phản ứng 
thích hợp và trong môi trường điều trị mà bệnh nhân có thê từ từ khôi phục lại và sửa 
chữa hình ảnh bản thân tiêu cực của mình. Mặt khác, Đức Đạt Lai Lạt Ma lại tập trung 
vào "nhỗ mũi tên ra" thay vì tốn thì giờ xem ai bắn. Thay vì thắc mắc tại sao người ta lại 
tự tỉ và tự tôn, Ngài đưa ra một phương pháp đánh thắng vào những trạng thái tâm tiêu 
cực. 


Trong những thập niên gần đây, tính chất của cái ngã (cái tôi) đã là một trong những đề 
tài được nghiên cứu nhiều nhất trong lãnh vực tâm lý học. Trong "thập niên của tôi”, 
trong những năm 80, có hàng ngàn bài viết mỗi năm khám phá những vẫn đề về tự tỉ và 
tự tôn. Nghĩ đến đó trong đầu, tôi đã đem ra hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma. 


"Trong một buôi thảo luận của chúng ta, Ngài có nói khiêm tốn là một nét tích cực, và nó 
liên quan ra sao tới việc tu dưỡng tính kiên nhân và khoan dung. Trong khoa tâm lý Tây 


Phương và văn hóa của chúng tôi nói chung, dường như khiêm cung không được chú ý 
tới để phát triển những đức tính như mức tự trọng và tự tin cao. Thật ra ở Phương Tây, 
người ta đặt quá nhiều tầm quan trọng vào những thuộc tính này. Tôi chỉ thắc mắc - Vậy 
chứ Ngài có cảm thấy đôi khi người Tây Phương có khuynh hướng nhân mạnh quá mức 
vào tự tin, phần nào quá ham mê hay quá say mê? 


"Không hắn vậy" Ngài trả lời, mặc dù đề tài này có thê là khá phức tạp. Thí dụ, những 
bậc chân tu là những người đã phát nguyện hay phát triển quyết tâm loại bỏ tất cả những 
trạng thái tiêu cực của tâm hầu mang lại hạnh phúc tôi thượng cho tất cả chúng sinh. Họ 
có tâm nhìn xa và khát vọng. Điều này cần có ý thức cảm giác tự tin to lớn. Và sự tự tin 
này rất quan trọng vì nó cho bạn gan dạ giúp bạn đạt được mục tiêu vĩ đại. Về một ý 
nghĩa nào đó, điều này dường như có vẻ là kiêu ngạo, mặc dù không phải trong phương 
cách tiêu cực. Nó căn cứ vào những lý do có cơ sở Cho nên, ở đây, tôi có thể coi họ là rất 
can đảm- Tôi có thể coi họ là những anh hùng". 


"Vậy đối với vị đại đạo sư, cái vẻ kiêu ngạo bề ngoài chính ra hồ như là loại tự tin và 
lòng can đảm". Tôi chấp nhận. Nhưng đối với những người bình thường, trong những 
hoàn cảnh hàng ngày, lại là điều ngược lại - một sô người có vẻ như rất tự tin và tự trọng 
nhưng thật ra họ chỉ là những người rất kiêu ngạo. Tôi hiểu rằng theo Phật Giáo, kiêu 
ngạo được xếp loại là một trong những xúc cảm cơ bản gây ra đau khổ. Thật vậy, tôi biết 
điều đó theo một hệ thống phân loại, họ liệt kê bảy loại kiêu ngạo khác nhau. Vậy tránh 
hay khắc phục kiêu ngạo được coi như rất quan trọng. Nhưng cũng như vậy khi có ý thực 
mạnh về tự tin. Đôi khi đường như giữa chúng chỉ có một ranh giới rất nhỏ. 


"Làm sao Ngài có thê phân biệt được chúng đê trau dôi cái này và giảm thiêu cái kia?" 


Ngài thừa nhận, "Đôi khi thật là khó phân biệt giữa tự tin và kiêu ngạo, có lẽ chỉ có một 
cách là xem liệu nó có cơ sở hay không. Người có thê ý thức thấy mình hơn hắn ai đó rất 
có cơ sở hoặc rất đứng đắn, điều đó có thê chứng minh được và điều đó có thể có cơ sở 
vững chắc. Và cũng có thể đó là ý thức cái ta được thối phồng hoàn toàn vô căn cứ, thì đó 
lại là kiêu ngạo. Vấy nói theo tình trạng hiện tượng, chúng có vẻ giống TU) "Nhưng 
một người kiêu ngạo luôn luôn cảm thấy mình có một cơ sở vững vàng về . 


Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận, "Phải, phải" 
Tôi lại hỏi, "Vậy làm sao Ngài có thể phân biệt được?" 


"Tôi nghĩ đôi khi chúng ta chỉ có thể phán xét bằng hồi tưởng hoặc bởi cá nhân đó hoặc 
từ cái nhìn của người thứ ba. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại rôi nói đùa, " Có thê người 
ây phải ra tòa án đề tìm ra có phải đó là trường hợp tự cao hay kiêu ngạo không! Ngải 
CƯỜI. 


Ngài tiếp, ' "Muốn phân biệt tính tự cao tự đại và lòng tự tin đứng đắn, ta có thê nghĩ đến 
hậu quả về thái độ của người đó - tự phụ và kiêu ngạo thường dẫn đến những hậu quả tiêu 
cực trong khi lòng tự tin lành mạnh đem đến những hậu quả tích cực hơn nhiều. Do đó 
khi đề cập về tự tin, bạn cần nhìn xem cái gì là ý nghĩa tiềm ấn của "cái tôi". Theo tôi ta 


A4" 


có thê chia thành hai loại. Ý thức về bản thân hay "cái tôi" chỉ quan tâm đến đáp ứng 
quyền lợi bản thân, đến ham muốn ích kỷ của chính mình, và hoàn toàn không đếm xia 
đến phúc lợi của người khác. Một kiểu cái tôi khác hay : thức về bản thân dựa vào mối 
quan tâm chân thành vì người khác và khao khát được giúp ích. Để thực hiện ước muốn 
giúp ích, ta cần có ý thức mạnh về bản thân, ý thức tự tin. Loại tự tin này dẫn đến những 
kết quả tích cực." 


Tôi nhận xét, "Trước đây Ngài có đề cập đến cách giảm bớt kiêu ngạo hay hãnh diện, nếu 
thừa nhận kiêu ngạo là xâu và mong muốn khắc phục nó thì phải suy ngầm về nỗi đau 
khổ của con người - suy nghĩ ¿ đến tất cả các cách mà bạn bị hay dễ bị đau khổ và vân 
vân... Ngoài cách suy ngâm về nỗi đau khổ của con người, còn có những kỹ thuật nào 
khác hay thuốc giải độc đối với kiêu ngạo nữa không? 


Ngài nói, "Có một cách giải độc là nghĩ đến tính đa dạng của việc rèn luyện trí óc mà bạn 
có thê không biết. Thí dụ như trong hệ thống giáo dục tiên tiễn, có rất nhiều môn học. 
Vậy nghĩ xem biết bao nhiêu lãnh vực mà bạn không biết, nghĩ như vậy bạn sẽ khắc phục 
được tính kiêu ngạo. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ngừng lại và nghĩ rằng đó là tất cả những gì Ngài muốn nói về đề tài 
này, tôi nhìn vào quyên sô ghi chép rôi chuyên sang đề tài mới. Đột nhiên Ngài lại nói 
với giọng đầy suy tư, "Bạn biết không, chúng ta đang nói về việc phát triển lòng tự tin 
lành mạnh.. 7ô¡ nghĩ rằng sự thành thật và tự tin có liên hệ chặt chế với nhau”. Tôi hỏi, 
"Ý Ngài muốn nói về thành thực với chính mình về khả năng của chính mình, hay ý Ngài 
muốn nói thành thật với người khác?" 


Ngài trả lời, "Cả hai, bạn cảng thành thật, càng cởi mở thì bạn càng ít sợ, vì không có lo 
lắng gì khi phơi bầy hay bộc lộ với người khác. Do đó tôi nghĩ càng thành thật lại càng tự 
tin". 

Tôi nói, "Tôi muốn biết thêm một chút về sự đối trị với vấn đề tự tin của chính bản thân 
Ngài? Ngài nói dường như nhiều người đến yêu cầu Ngài làm phép lạ. Dường như họ đã 
đặt nhiều áp lực cho Ngài và có nhiều mong muốn nơi Ngài. Cho dù Ngài có một động 
cơ căn bản chính đáng, việc này không làm cho Ngài cảm thấy thiếu tin tưởng về khả 
năng của Ngài hay sao?" 


"Ở đây, tôi nghĩ rằng bạn nên nhớ khi nói đến thiếu lòng tin' hay có Tòng tin' liên quan 
đến một hành động đặc biệt nào đó hay có thể là bất cứ cái gì. Đề nói rằng bạn thiếu lòng 
tin trong việc gì đó, có nghĩa là hồ như bạn tin mình có thể làm được., nghĩa là nói chung 
trong phạm vi của bạn. Và rồi tuy nằm trong khả năng của bạn, bạn lại không thể làm, 
bạn bắt đầu cảm thấy, "Ò, có lẽ tôi không đủ sức hay tài giỏi để làm việc đó hay cái gì đó 
theo hướng ấy ". Tuy nhiên với tôi, tôi biết tôi không làm được phép lạ - điều đó không 
dẫn đến mất lòng tin vì ngay từ đầu, tôi không bao giờ tin rằng tôi có khả năng này. Tôi 
không cho rằng tự mình có thể hoàn thành những nhiệm vụ như những Đức Phật đã hoàn 
toàn giác ngộ - mình có thê biết mọi thứ có thể làm đúng bất cứ điều gì và bất cứ lúc nào. 
Do đó, khi người ta đến với tôi để xin chữa bệnh hay thi triển phép lạ hay những thứ như 
vậy, thay vì làm cho tôi thiếu lòng tin thì tôi chỉ cảm thấy lúng túng mà thôi. 


"Tôi nghĩ rằng, nói chung, thành thật với mình và người về những điều mình có thể làm 
hay không thê làm được, có thê chống lại cảm nghĩ thiểu lòng tin”. 


Nhưng, thí dụ, hiện nay trong việc đối phó với Trung Quốc, đôi khi tôi cảm thấy thiếu tự 
tin. Nhưng tôi luôn luôn tham khảo tình thế với các quan chức và trong một số trường 
hợp với những người không phải là quan chức. Tôi hỏi ý kiến và bàn thảo với bạn tôi. Vì 
nhiều. quyết định được thực hiện trên cơ sở thảo luận với nhiều người khác nhau không 
hấp tấp vội vàng, nên bất cứ quyết định nào đã được tiến hành, làm cho tôi đủ tin, không 
có lý do hối tiếc trong việc đã làm. 


Không sợ hãi và đánh giá mình một cách thành thật có thể là một vũ khí mạnh mẽ chống 
lại sự tự ngờ vực và thiếu tự tin. Đức Đạt Lai Lạt Ma tin rằng loại thành thật này có thể 
làm thuốc giải độc cho những tâm trạng tiêu cực đã được thực sự xác nhận bởi một số 
những nghiên cứu gần đây cho thấy rõ ràng là những người có quan điểm thực tế và đứng 
đắn về mình có khuynh hướng cầu thị và có lòng tin hơn những người ít tự biết về mình 
hoặc biết không đúng về mình. 


Qua nhiều năm, tôi thường được chứng kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma minh họa lòng tự tin 
bắt nguồn. từ tính thành thật và ngay thắng về khả năng của một người. Thật quá kinh 
ngạc khi lần đầu tiên nghe Ngài nói một cách đơn giản, "Tôi không biết" trước một số 
đông cử tọa đề trả lời một câu hỏi. Không giống như những điều tôi thường thấy ở những 
giảng viên đại học hay ở những người cho mình là có thắm quyền, Ngài đã nhận là mình 
thiểu kiến thức mà không hề lúng túng, không cần nói rõ hơn về những lời phát biểu hay 
giả vờ mình biết đây bằng cách nói quanh co. 


Thực tế hình như Ngài rất thích thú trước câu hỏi khó khăn mà không có câu trả lời và 
thường hay nói đùa vê việc này. Thí dụ như, vào một buổi chiều ở Tuscon, Ngài đang 
bình luận về một câu kệ của Shantideva trong cuốn “ướng dẫn về Lối Sống của Bồ Tát" 
có lý luận rất phức tạp. Sau một lúc có găng, Ngài thấy lộn xộn, bèn phá lên cười và H 
rằng: "Tôi thấy lộn xôn! tốt hơn là bỏ lại, không bàn luận nữa. Bây giờ đến bài kệ tiếp... 
Đề đáp lại tiếng cười tán thưởng từ phía khán giả, Ngài con cười lớn hơn nữa và nói răng, 
" Có một cách diễn đạt gần giống điều này. Cách diễn đạt đó giống như người già ăn 
uống - người già thì răng long - Cho nên cái gì mềm thì ăn, còn cái gì cứng thì bỏ". Vẫn 
còn cười Ngài tiếp tục, " Vậy ngày hôm nay chúng ta bỏ cái đó lại". Ngài chăng bao giờ 
nao núng vào lúc ấy nhờ lòng tin tuyệt đối của mình. 


-—=OÔ0O--- 


NGHĨ VẼ TIM NANG CỦA CHÚNG TA NHƯ THUỐC GIẢI CHO SỰ THÙ 
HẬN BẢN THÂN 


Trong chuyên đi Ấn Độ vào năm 1991, hai năm trước chuyến viếng thăm Arizona của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi có được gặp Ngài một lần tại tư gia ở Dharamsala. Tuần lễ ấy 
Ngài có buổi họp hàng ngày với một nhóm các khoa học gia, thầy thuốc, bác sĩ tâm lý, và 
giảng viên về thiền xuất xắc Tây Phương để tìm cách khám phá mối liên hệ giữa cơ thể 
và tỉnh thần và tìm hiểu sự liên quan giữa kinh nghiệm xúc cảm và sức khỏe của cơ thể. 


Tôi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma vào buôi xế chiều, sau một trong những cuộc gặp Bo với các 
khoa học gia. Vào cuối buổi phỏng vấn, Đức Đạt Lai Lạt Ma hỏi tôi, "Ông biết tuần này 
tôi đang gặp gỡ các khoa học gia?" 


"Vâng tôi có biết..." "Có điều này tôi thấy rất ngạc nhiên. Đó là khái niệm 'thù ghét bản 
thân mình'! ông có thây quen thuộc với khái niệm này không?" 


"Rât quen; khá nhiêu bệnh nhân của tôi đau khô vê chứng này". 
"Khi họ nói vê điêu này, mới đâu tôi không chắc có hiệu đúng hay không." 


Ngài cười và nói, "Tôi nghĩ : -dĩ nhiên chúng ta yêu chính mình! Sao lại có người ghét 
bản thân mình? Mặc dù tôi nghĩ rằng mình hiểu tỉnh thần hoạt động như thế nảo, nhưng 
ý nghĩ ghét mình quả thật hoàn toàn mới đối với tôi. Lý do tại sao tôi không thê tin được 
vì người Phật Tử tu tập chăm chỉ cố gắng khắc phục thái độ cho mình là trung tâm, tư 
tưởng và động cơ ích kỷ. Từ quan điểm này, tôi nghĩ chúng ta thương yêu trìu mến bản 
thân mình quá nhiều. Vậy nghĩ đến khả năng không thương yêu chính mình mà lại còn 
ghét chính mình, thì quả thật không thể tin được. Là bác sĩ tâm lý ông có thể nào giải 
thích về khái niệm này, tại sao nó lại xây ra?" 


Tôi diễn tả ngắn gọn cho Ngài nghe quan niệm tâm lý về vấn đề thù ghét bản thân nây 
sanh ra sao. Tôi giải thích hình ảnh bản thân chúng ta được hình thành bởi cha mẹ và 
cách nuôi dưỡng như thế nào; chúng ta đã tập nhiễm những thông điệp ân tàng về mình 
từ cha mẹ trong khi lớn lên và phát triỀn ra sao, và tôi phác qua hoàn cảnh đặc biệt tạo 
nên hình ảnh bản thân tiêu cực. Tôi đi vào chỉ tiết những nhân tố làm tăng sự thù hận 
chính mình, như cách hành xử của chúng ta không xứng đáng hình ảnh lý tưởng về bản 
thân và miêu tả một vài khía cạnh mà hận thù bản thân được nặng thêm vì văn hóa, đặc 
biệt ở một số phụ nữ và dân tộc thiểu số. Trong khi tôi bàn luận về những điều này, Đức 
Đat Lai Lạt Ma tiếp tục gật đầu suy tư với vẻ mặt khó hiểu như thể Ngài vẫn thây khó 
hiểu khái niệm mới lạ lùng này. 


Groucho Marx có lần châm biếm, "Tôi không bao giờ gia nhập bắt cứ câu lạc bộ nào mà 
có tôi là thành viên". Đề mở rộng loại quan niệm bản thân tiêu cực này thành nhận xét về 
bản chất Hit người, Mark TwaIn nói, " 7 tực ra frong thấm tâm, chẳng có ai tôn trọng 
mình tý nào ". Và lây quan điềm bi quan về con người này và hợp nó thành lý thuyết tâm 
lý của mình, nhà tâm lý học nhân văn Carl Rogers, đã từng nói, "/#âu hết con người đêu 
coi thường bản thân mình, cho mình là vô giá trị và không đáng yêu thương". 


Có một khái niệm rất phổ biến trong xã hội chúng ta, được chia sẻ bởi hầu hết các bác sĩ 
tâm lý đương đại là thù hận bản thân đang lan tràn trong văn hóa Tây Phương. Trong khi 
điều này chắc chắn đang tồn tại thì may thay nó không lan tràn như nhiều người tin 
tưởng. Chắc chăn nó là vấn đề chung trong số những người cần được chữa trị, nhưng đôi 
khi các bác sĩ tâm lý ở phòng khám lại có một cái nhìn lệch lạc, có khuynh hướng dựa 
trên nhận xét tổng quát vê bản chất con người áp dụng cho một số ít người bước vào văn 
phòng của họ. Hầu hết các dữ kiện đều dựa trên thí nghiệm, tuy nhiên xác minh được sự 
việc có thật là người ta có khuynh hướng (hay ít ra cũng muốn) nhìn mình trong ánh sáng 


đẹp đẽ, tự đánh giá mình "trên trung bình" trong hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến về 
những đức tính chủ quan và đáng có về mặt xã hội. 


Như vậy, mặc dầu thù hận bản thân có thể không phố biến như người ta tưởng, nó vẫn là 
một chướng ngại lớn cho nhiều người. Tôi ngạc nhiên trước phản ứng của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma về khái niệm thù hận bản thân. Chỉ cần phản ứng đầu tiên của Ngài thôi cũng đủ 
thấy rõ ràng và chữa bệnh. 


Có hai điểm liên quan đến phản ứng đáng lưu ý của Ngài bảo đảm cho sự phân tích. 
Điểm thứ nhất thật đơn giản là Ngài không quen với sự tồn tại của thù hận bản thân. Mặc 
nhiên công nhận ngầm thù hận là một vấn đề lan tràn của con người dẫn đến cảm giác ân 
tượng răng đó là một đặc tính thắm căn cố đề trong tâm trí con người. Nhưng sự thực 
không a1 nghe thấy có trong mọi nền văn hóa, trong trường hợp này là văn hóa Tây Tạng, 
đã mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta đây chính là tình trạng rôi loạn tinh thần, giống như tất cả 
những tình trạng tỉnh thần tiêu cực khác mà chúng ta đã thảo luận, nó không phải là phần 
nội tại trong tâm trí con người. Nó không phải là điều ta có từ lúc sinh ra, không phải là 
điều mà ta bị dồn cho, cũng không phải là đặc điểm không thể tây xóa được khỏi bản tính 
của chúng ta. Ta có thê loại bỏ nó được. Chỉ nhận thức này thôi có thể làm yếu đi sức 
mạnh của nó, cho chúng ta hy vọng, và gia tăng quyết tâm loại trừ nó. 


Điểm thứ hai liên quan đến phản ứng đầu tiên của Đức Đạt Lai Lạt Ma là câu trả lời của 
Ngài: "Ghét mình ư? Dĩ nhiên chúng ta yêu bản thân mình". Đối với một số người bị bị 
khổ vì hận thù bản thân hay biết ai đó có chứng bệnh giống như vậy, thì câu trả lời này 
thoạt đầu nghe có vẻ ngấy thơ lạ thường. Nhưng khi xét kỹ, ta thấy có một sự thật sâu sắc 
trong câu trả lời của Ngài. Tình thương yêu rất khó định nghĩa, và có thể có nhiều định 
nghĩa khác nhau. Nhưng có một định nghĩa có lẽ là loại tình yêu trong sáng, được tán 
dương nhiều nhất, đó là ước mong dứt khoát, tuyệt đối và hoàn toàn vì hạnh phúc của 
một người khác. Đó là sự mong muốn chân thành vì người khác được hạnh phúc dù rằng 
có làm thương tôn chúng ta hay dù ta có thích người đó hay không thích. Từ tận đáy lòng, 
chắc chắn là mọi người chúng ta đều mong được hạnh phúc. Vậy nếu định nghĩa về tình 
thương yêu dựa trên sự mong ước chân chính vì hạnh phúc cho người thì đúng là mỗi 
chúng ta đều mong ước yêu thương cho chính mình. Trong khi điều trị, đôi khi tôi gặp 
những trường hợp thù ghét bản thân cực đoan đến nỗi họ tái diễn có ý định tự tử. Nhưng 
ngay cả trong trường hợp cực đoan nhất, ý tưởng quyên sinh chủ yêu là dựa trên mong 
ước cá nhân (dù là ý nghĩ méo mó hay lầm lạc) để giải thoát mình khỏi đau khổ chứ 
không phải gây ra đau khô. 


Vậy có lề Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi tới cái đích trong niềm tin của Ngài là tất cả chúng ta 
đều tiềm ân lòng thương yêu chính mình, và ý tưởng này gợi ý một loại thuốc giải độc 
cực mạnh cho sự thù hận bản thân: Chúng ta có thể chống lại tư tưởng khinh miệt bản 
thân bằng cách nhắc nhở mình dù chúng ta không thích một số tính nết của mình nhiều 
đến thế nào đi nữa, thì bên dưới điều đó tất cả chúng ta đều mong mình được hạnh phúc, 
và đó là loại tình yêu sâu sắc. 


Trong cuộc viếng thăm Dharamsala kế đó, tôi trở lại vẫn đề thù hận bản thân với Đức Đạt 
Lai Lạt Ma. Đên lúc đó thì Ngài đã quen thuộc với khái niệm này và bắt đâu triên khai 
phương pháp đê chiên đâu với nó. 


Ngài giải thích, "Theo quan điểm Phật Giáo, ở trong tình trạng thất vọng một tình trạng 
chán nản hồ như được coI là cực đoan rõ ràng là một chướng ngại để thực hiện những 
bước đi cần thiết nhằm hoàn tất mục tiêu. Trạng thái thù hận bản thân còn cực đoan hơn 
chán nản nhiều, và nó có thê vô cùng nguy hiểm. Với những ai tu tập Phật Giáo, thuốc 
giải độc cho thù hận bản thân có thể là suy nghĩ việc có thật là tất cả chúng sinh kế cả 
chính mình, đều có Phật tính - hạt giống hay tiềm năng vươn tới sự viên mãn, sự giác ngộ 
hoàn toàn cho dù hoàn cảnh hiện tại có yếu kém, nghèo nàn hay thiếu thốn. Vậy những 
người tu tập Phật Giáo đau khổ vì thù hận bản thân hay ghê tởm bản thân, nên tránh suy 
ngâm về bản chất đau khổ của cuộc sống hay bản chất bất toại nguyện tiềm ẩn trong cuộc 
sông, và thay vì làm như vậy họ nên tập trung nhiều hơn nữa vào những khía cạnh tích 
cực của cuộc sông, như hiểu TỐ về tiềm năng to lớn nằm trong bản thân của mỗi con 
người. Và bằng cách suy nghĩ về những cơ hội và tiềm năng này, họ có thê gia tăng cảm 
giác giá trị và lòng tự tin vào chính mình. 


Nêu lên câu hỏi thông thường từ cái nhìn của một người không phải là Phật Tử, tôi hỏi, 
"Vậy thì cái gì có thê là thuôc giải độc cho một người chưa bao giờ biệt đên khái niệm 
Phật Tính hay một người không phải là Phật Tử?" 


"Một điểm chung mà ta có thể vạch ra cho những người đó là chúng ta có phước được 
làm người với trí thông minh tuyệt vời. Trên hết, tất cả mọi người có khả năng quyết tâm 
và hướng ý thức quyết tâm vào bất cứ chiều hướng nào mình muốn. Không có gì ngờ vực 
về điều đó cả. Cho nên là giữ được ý thức về những tiềm năng này và luôn luôn nhắc nhở 
mình cho đến khi ý thức này trở thành một phần trong thói quen nhận thức về chúng sinh 
- gồm cả chính mình - thì điều này sẽ giúp họ giảm thiêu cảm nghĩ chán nản, bất lực và tự 
khinh miệt mình". Đức Đạt Lai Lạt Ma ngừng lại một chút rồi tiếp tục với giọng như 
thăm đò nói lên Ngài đang tích cực tìm kiếm và tiếp tục tiến trình khám phá. 


"Tôi nghĩ rằng chỗ này có một phần nào giống với cách chúng tôi trị bệnh. Khi bác sĩ trị 
bệnh cho bệnh nhân, không những họ cho bệnh nhân uống thuốc kháng sinh trong những 
trường hợp đặc biệt, mà họ còn phải chắc chắn rằng với tình trạng sức khỏe của bệnh 
nhân như vậy có thể uống được thuốc kháng sinh và chịu đựng được thuốc này. Vậy 
muốn bảo đảm như vậy, bác sĩ phải chắc chắn rằng bệnh nhân đủ dinh dưỡng và đôi khi 
còn cho uống thêm sinh tố hay thuốc bồi dưỡng cơ thể. Nếu bệnh nhân có sức khỏe tiềm 
ân trong thân, thì có tiềm năng hay khả năng trong thân thể để hồi phục nhờ thuốc men. 
Tương tự như vậy, nếu chúng ta biết và duy trì ý thức là chúng ta có món quả tuyệt vời 
của trí thông mình và khả năng phát triển quyết tâm và sử dụng chúng một cách tích cực, 
trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta có sức khỏe tỉnh thân tiềm ấn. Sức mạnh tiềm ẩn đến 
từ sự nhận thức chúng ta có tiễm năng vĩ đại của con người Sự nhận thức này hồ như có 
thể thực hiện vai trò của một cơ cấu gắn liền nhằm đối trị với bất cứ khó khăn nảo, dù 
tình trạng phải đương đầu ra sao, không mất hy vọng hay chìm đắm trong thù hận bản 
thân. Tự nhắc mình những phẩm tính cao quý mà ta chia sẻ với tất cả chúng sinh làm mất 
tác dụng của việc cứ nghĩ cho rằng mình xấu hay không xứng đáng. Nhiều người Tây 


Tạng thực hành điều này trong việc hành thiền thường nhật. Có lẽ đó là lý do tại sao thù 
hận bản thân không bao giờ có trong nên văn hóa Tây Tạng. 


-ooOoo- 


PHẦN V - TÓM TÁT CÁC SUY TƯ VỀ CÁCH SÓNG CUỘC 
ĐỜI TINH THÀN 


CHƯƠNG 15 - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH THẦN CĂN BẢN 


Nghệ thuật tạo hạnh phúc có nhiều thành tố. Như chúng ta đã thấy, nó bắt đầu bằng phát 
triển sự hiệu biết về nguồn gốc đích thực của hạnh phúc và sấp xếp theo thứ tự ưu tiên 
trong đời sống chúng ta căn cứ trên sự trau dồi những nguồn gốc ầy. Nó liên quan đến kỷ 
luật nội tâm, một tiến trình diệt trừ dần dần những trạng thái tinh thần tiêu cực và thay thế 
chúng bằng trạng thái tỉnh thần tích cực, xây dựng như hảo tâm, khoan dung và tha thứ. 
Trong việc nhận dạng những nhân tố dẫn đên cuộc đời đầy đủ và mãn nguyện, chúng tôi 
kết thúc bằng một cuộc thảo luận về thành tố sau cùng - tĩnh thần. 


Có một khuynh hướng tự nhiên kết hợp tỉnh thần với tôn giáo. Phương pháp đạt hạnh 
phúc của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được hình thành qua nhiều năm huân luyện nghiêm 
khắc với tư cách là nhà sư Phật Giáo được thọ giới. Ngài cũng được colI là một học giả 
Phật Giáo uyên bác. Tuy nhiên, đối với nhiều người không phải là Ngài đã nắm được 
nhiều vấn đề triết lý phức tạp có sức hấp dẫn, mà chính là ở nơi Ngài, con người nhiệt 
tình, vui tính, với phương pháp giải quyết thực tế về đời sống. Trong quá trình đàm luận 
với Ngài, thực ra, tính nhân đạo căn bản của Ngài dường như còn quan trọng hơn cả vai 
trò chính của Ngài là một nhà sư Phật Giáo. Mặc dầu đầu Ngài cạo trọc và quần áo nâu 
sồng, mặc dầu địa vị của Ngài là một trong những nhân vật tôn giáo lỗi lạc nhất thế giới, 
không khí trong những buổi thảo luận vẫn chỉ là con người này chuyện với người khác, 
bàn luận đến những vấn đề mà tất cả chúng ta đều chia sẻ. 


Đề giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa thực sự của tinh thần, Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu 
băng cách phân biệt tinh thân và tôn giáo: 


"Tôi tin rằng điều thiết yếu là đánh giá cao tiềm năng của con người và công nhận tầm 
quan trọng của sự biến đổi nội tâm. Điều này có thể đạt được qua cái gọi là tiến trình phát 
triển tinh thần. Đôi khi tôi gọi nó là phương diện tinh thần trong cuộc đời của chúng ta. 


"Có hai mức độ tinh thần. Một mức độ tỉnh thần liên quan đến niềm tin tôn giáo của 
chúng ta. Trên thế giới này, có quá nhiều người khác nhau, có quá nhiều tâm tính khác 
nhau. Có năm tỷ người, và trong một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ rằng cần phải có năm tỷ 
tôn giáo khác nhau, vì có có nhiều tâm tính quá lớn như vậy. Tôi nghĩ rằng mỗi cá nhân 
nên dân thân vào một con đường tỉnh thần phù hợp nhất với tâm tính, khuynh hướng tự 
nhiên, tính khí, niềm tin, gia đình và bối cảnh văn hóa của mình. 


"Thí dụ là một nhà sư Phật Giáo, tôi thấy Phật Giáo thích hợp nhất với tôi. Cho nên, đối 
với tôi, tôi thây Phật Giáo là tôt nhât. Nhưng điêu đó không có nghĩa là Phật Giáo tôt nhât 


cho tất cả mọi người. Điều đó thật rõ ràng. Điều đó thật chắc chắn. Nếu tôi tin là Phật 
Giáo tốt nhất cho tất cả mọi người, thì quả là dại dột, vì con người khác nhau có tâm tính 
khác nhau. Cho nên, nhiều người khác nhau cần nhiều tôn giáo khác nhau. Mục đích của 
tôn giáo là đem lợi ích cho con người, và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta chỉ có một tôn giáo, 
sau một thời gian tôn giáo đó sẽ không còn giúp ích cho nhiều người. Chắng hạn nếu 
chúng ta có một nhà hàng ăn, và ta chỉ bán có một món ăn- ngày này qua ngày khác, cho 
mỗi bữa ăn - nhà hàng đó sẽ không còn bao nhiêu khách sau một thời gian. Người ta cần 
và thích nhiều loại thức ăn khác nhau vì có quá nhiều khâu vị khác nhau. Cũng như vậy, 
tôn giáo có nghĩa là nuôi dưỡng tinh thần con người. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cần ca 
ngợi sự đa dạng trong tôn giáo và phát triển sự đánh giá cao hết sức sư đa dạng của tôn 
giáo. Cho nên số người thấy Do Thái Giáo, Cơ Đốc Giáo, hay truyền thông Hồi Giáo 
thích hợp hơn với họ. Cho nên, chúng ta phải tôn trọng và đánh giá cao giá trị của tất cả 
những truyền thống tôn giáo lớn khác nhau trên thế giới. 


"Tất cả những tôn giáo này có thể góp phần hữu hiệu cho lợi ích nhân loại. Tất cả những 
tôn giáo đó đều được lập ra để làm cho một cá nhân hạnh phúc hơn, và thế ĐIỚI tốt đẹp 
hơn. Tuy nhiên đề tôn giáo có một tác động làm thế giới tốt đẹp hơn, tôi nghĩ điều quan 
trọng là cá nhân ấy phải được hành trì chân thành giáo lý của tôn giáo Ấy. Ta phải hòa 
nhập giáo lý vào đời sống bất kỳ ở đâu, do đó ta có thê dùng những giáo lý â ấy làm nguồn 
sức mạnh nội tâm. Và ta phải đạt được sự hiểu biết sâu xa về lý tưởng tôn giáo, không 
phải chỉ ở mức độ trí tuệ mà còn là cảm nghĩ sâu xa khiến chúng trở thành phần kinh 
nghiệm nội tâm của ta. 


"Tôi tin rằng ta có thể trau dôi sự tôn trọng sâu xa đối với tất cả những truyền thống tôn 
giáo khác nhau. Một lý do phải tôn trọng các truyền thống tôn giáo khác là vì tất cả 
những truyền thống ấy đều đưa ra một khuôn khổ đạo đức chi phối cách hành xử của ta 
và có những hiệu quả tích cực. Chắng hạn như trong truyền thống Cơ Đốc Giáo, niềm tin 
vào Thượng Đề có thể cung cấp một khuôn khổ đạo đức chặt chẽ và rõ ràng chi phối cách 
hành xử và lối sống của ta - và nó có thể là một phương pháp mạnh mẽ vì có một sự mật 
thiết nào đó được tạo ra trong sự liên hệ của ta với Thượng Đé, và cách bày tỏ tình 
thương yêu của ta với Thượng Đề, người đã tạo ra bạn, là chứng tỏ tình thương và tình 
thương với đồng loại. 


"Tôi tin rằng có nhiều lý do tương tự đề kính trọng các truyền thống tôn giáo khác. Tất cả 
những tôn giáo lớn, đương nhiên, đã cung cấp lợi ích to lớn cho hàng triệu con người qua 
nhiều thế kỷ trong quá khứ. Và ngay cả trong lúc này, hàng triệu người vẫn được lợi ích, 
hồ như được truyên cảm hứng, từ những truyền thống tôn giáo khác nhau này. Thật là rõ 
ràng. Và trong tương lai, cũng vậy, những truyền thống tôn giáo khác nhau ấy, sẽ đem 
cảm hứng cho hàng triệu người của thế hệ sắp tới. Đó là một sự thật. Vậy cho nên, thật 
quan trọng, là phải hiểu thực tế đó và tôn trọng các truyền thống khác. 


"Tôi nghĩ rằng cách tăng cường sự tương kính lẫn nhau là nhờ sự tiếp xúc gần gũi hơn 
giữa những người có tín ngưỡng khác nhau. - sự tiếp xúc trực tiếp. Tôi đã có gắng trong ít 
năm vừa qua đề Đặp øỡ và đối thoại, chăng hạn, với cộng đồng Cơ Đốc và Do Thái, và tôi 
nghĩ rằng một sô kết quả tích cực thực sự đã bắt nguồn từ việc này. Do sự tiếp xúc gần 
gũi này, chúng ta có thể học hỏi được về những đóng góp hữu ích mà những tôn giáo ấy 


đã đem cho nhân loại và tìm ra những khía cạnh hữu ích của những truyền thống khác đề 
chúng ta có thê học hỏi. Chúng ta còn có thê khám phá ra phương pháp và kỹ thuật mà ta 
có thê đem áp dụng trong sự tu tập của chúng ta. 


"Vậy,điều thiết yếu là phát triển mối liên hệ gần gũi giữa những tôn giáo khác nhau, nhờ 
đó chúng ta có thê làm được một cố găng chung vì lợi ích của nhân loại. Có quá nhiều 
điều chia rẽ nhân loại, có quá nhiều vấn đề trên thế giới. Tôn giáo phải là phương cách 
chữa trị giúp giảm xung đột và khổ đau trên thế giới, chứ không phải một nguồn gốc khác 
gây xung đột. 


"Chúng ta thường được nghe nói tất cả mọi người đều bình đẳng. Theo điều này chúng ta 
muốn nói là mọi người rõ ràng đều ham muôn hạnh phúc. Ai cũng có quyên làm một 
người hạnh phúc. Và ai cũng có quyền khắc phục khổ đau. Vậy nếu ai nhận được hạnh 
phúc hay được lợi ích từ một truyên thống tôn giáo riêng biệt nào đó, điều quan trọng là 
phải tôn trọng quyền lợi của người khác; bởi vậy, chúng ta phải học cách tôn trọng tất cả 
những truyền thống tôn giáo lớn này. Điều đó thật rõ ràng." 


Trong tuần lễ đàm thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Tuscon, tỉnh thần tôn trọng lẫn nhau 
có ý nghĩa hơn cả điều mong mỏi. Người ta thấy có những người thuộc nhiều truyền 
thống tôn giáo khác nhau trong số thính giả, kế cả một đại điện có hạng của tăng lữ Cơ 
Đốc. Mặc dù những khác biệt về truyền thống, nhưng bầu không khí an bình và hòa hợp 
bao trùm căn phòng. Ai cũng thấy điều này. Có một tinh thần trao đôi, không có một chút 
hiếu kỳ nào trong số những người không phải là Phật Tử hiện diện về sự tu tập hàng ngày 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng cũng do hiếu kỳ thúc đây một thính giả hỏi: 


"Liệu có phải một người Phật Tử, hay một người của truyền thống khác, tu tập, như cầu 
nguyện dường như phải được nhân mạnh phải không. Tại sao câu nguyện lại quan trọng 
cho đời sông tinh thân? 


Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: "Cầu nguyện là sự nhắc nhở, đơn giản hàng ngày về phép tắc 
đã được giữ vững và niềm tin. Chính bản thân tôi, tụng đi tụng lại một sô câu kệ Phật 
Giáo vào mỗi buổi sáng. Những câu kệ này giống như cầu nguyện, nhưng thực ra là 
những lời nhắc nhở. Nhắc nhở cách nói với người khác, cách đối xử với người khác, cách 
đương đầu với các vấn đề hàng ngày, những điều giống như vậy. Cho nên, về tổng thể sự 
tu tập của tôi liên quan đến nhắc nhở - quán chiếu tầm quan trọng của từ bị, tha thứ, tất cả 
những, điều này. Và dĩ nhiên nó bao gôm một số hành thiền Phật Giáo về bản chất của 
thực tế, và cũng một số về quản tưởng. Vậy, trong sự tu tập hàng ngày của tôi, trong việc 
cầu nguyện hàng ngày của tôi, nếu tôi có thì giờ rảnh rỗi, phải mất đến bốn giờ. Kế cũng 
khá dài." 

Ý nghĩ bỏ bốn giờ một ngày để cầu nguyện khiến một thính giả khác hỏi, "Tôi là một 
người mẹ phải đi làm lại có con nhỏ, có rất ít thì giờ rảnh. Đối với một người thực sự quá 


bận rộn, làm sao có thê có thì giờ đê câu nguyện và hành thiên?" 


"Ngay cả trường hợp của tôi, nêu muốn than phiên, tôi luôn luôn có thể than phiền không 
có thì giờ." Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận định. "Tôi rất bận. Tuy nhiên nếu bạn cô gắng, bạn 


có thê luôn luôn tìm được thì giờ, thí dụ vào buôi sáng sớm. Rôi tôi nghĩ bạn có thì giờ 
vảo cuôi tuân. Bạn có thê hy sinh một sô vui chơi," Ngài cười. 


"Cho nên, tôi nghĩ ít nhất có nửa giờ mỗi ngày. Hay nếu bạn cô gắng, chịu khó, có lẽ bạn 
có thê tìm được, ba mươi phút vào buôi sáng, và ba mươi phút vào buồi tối. Nếu bạn thực 
sự nghĩ đến việc này, bạn có thể tìm ra được cách có thì giờ. 


"Tuy nhiên nếu bạn nghiêm túc nghĩ đến ý nghĩa thực sự của sự tu tập tinh thần, việc này 
sẽ liên quan đến việc phát triển và rèn luyện trạng thái tinh thần, thái độ, tâm lý, cảm xúc 
và sức khỏe. Bạn không nên giới hạn sự hiểu biết sự tu tập tinh thần vào một số hoạt 
động thể chất hay bằng lời, giông như đọc thuộc lòng lời câu nguyện hay tụng niệm. Nếu 
Sự hiểu biết về sự tu tập tinh thần bị giới hạn vào những hoạt động như thế, thì, dĩ nhiên, 
bạn cần có một số thì giờ nhất định, một số thì giờ rành riêng cho việc tu tập - vì bạn 
không thể đi làm các công việc vặt hàng ngày như nấu ăn vân vân...rong khi tụng chú. 
Làm như vậy có thể làm phiền người chung quanh. Tuy nhiên nếu bạn hiểu tu tập tỉnh 
thần theo đúng nghĩa của nó, bạn có thể sử dụng tất cả 24 giờ một ngày cho việc tu tập. 
Tính chất tinh thần thực sự là thái độ tinh thần mà bạn có thê tu tập bất cứ lúc nào. Thí dụ 
nếu bạn thấy mình đang ở trong tình trạng cảm thấy muốn xúc phạmi một người nảo đó, 
thì ngay lập tức bạn phải thận trọng và kiềm chế không làm điều đó. Tương tự như vậy, 
nếu bạn gặp phải tỉnh huống có thể mất bình tĩnh, ngay lập tức bạn lưu tâm và nói, 
"Không, điều này không phải là cách thích hợp!". Đó mới thật là tu tập tinh thần. Khi đã 
sáng tỏ, bạn sẽ luôn luôn có thì giờ. "Việc này nhắc tôi nhớ đến một trong những bậc thầy 
Kadama Tây Tạng, Potowa, nói răng đối với một người hành thiền đã đạt được trình độ 
ồn định nội tâm và nhận thức, thì mỗi biến chuyền, mỗi trải nghiệm xấy ra hồ như là một 
lời dạy. Đó là kinh nghiệm học hỏi. Tôi nghĩ điều này thật đúng. 


Vậy nên, từ cách nhìn này, cả đến khi bạn rơi vào, chẳng hạn, những cảnh hỗn loạn của 
bạo lực và tình dục, giông như trên truyền hình và phim ảnh, bạn vần có thể nhìn chúng 
bằng sự cảnh giác về những hậu quả có hại dẫn tới cực đoan. Rồi, thay vì bị áp đảo hoàn 
toàn bởi cảnh đó, đúng hơn là bạn có thê dùng những cảnh ấy làm dấu hiệu báo cho biết 
tính chất gây hư hại của những cảm xúc tiêu cực không kiểm soát được - do đó bạn có thể 
học được những bài học. 


Nhưng học những bài học từ việc chiếu lại những phim The A-Team hay Melrose Place 
lại là một chuyện khác. Tuy nhiên, là người hành trì Phật Pháp, chế độ tinh thần riêng của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma chắc chắn bao gồm những nét độc đáo của Phật đạo. Chẳng hạn, mô 
tả về sự tu tập hàng ngày của Ngài, Ngài kể nó bao gồm cả việc hành thiền Phật giáo về 
bản chất của thực tế, cũng như về một số tu tập về quán tưởng. Trong bối cảnh của buôồi 
thảo luận này, khi Ngài tình cờ nói đến những sự tu tập ây, trong nhiều năm qua, tôi đã có 
dịp nghe thấy Ngài bàn thảo những đề tài ấy rất chỉ tiết -- những bài nói chuyện của Ngài 
gôm có những bài thảo luận hết sức phức tạp mà tôi chưa từng được nghe qua về bất cứ 
về chủ đề nào. Những bài nói chuyện của Ngài. về bản chất thực tế tràn đầy những lập 
luận và phân tích triết lý khó hiểu; sự diễn tả về quán tưởng mật điển rất phức tạp khó 
hiểu và tinh vi- thiền định và quán tưởng mà mục tiêu đường như được xấy dựng trong trí 
tưởng tượng của con người, hồ như là bản đồ vũ trụ vẽ bằng tay. Ngài đã dành cả cuộc 


đời để nghiên cứu và tu tập thiền định Phật giáo này. Nhớ tới điều đó, biết khả năng nỗ 
lực phi thường của Ngài, nên tôi hỏi : 


"Xin Ngài miêu tả lợi ích thực tế hay tác động của sự tu tập tỉnh thần trong cuộc sống 
hàng ngày của Ngài?" 


Đức Đạt Lai Lạt Ma im lặng hồi lâu rồi thong thả trả lời: "Mặc dầu kinh nghiệm của 
riêng tôi có thể là rất ít ỏi, nhưng một điều mà tôi có thể nói chắc chắn là tôi cảm thấy do 
tu tập Phật Giáo, tôi cảm thấy tâm tôi trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Đó là điều TÕ ràng. 
Mặc dầu sự thay đổi xây ra dần dần, có lẽ từng phân một, " Ngài cười, "Tôi nghĩ rằng đã 
có sự thay đôi trong thái độ của tôi đối với bản thân và những người khác. Mặc dầu rất 
khó mà vạch ra những nguyên nhân chính của sự thay đổi, nhưng tôi nghĩ rằng do ảnh 
hưởng của sự nhận thức, không phải là nhận thức đầy đủ, mà là cảm nghĩ hay ý thức về 
bản chất cơ bản ấn tàng của thực tế, và cũng do suy ngầm về những chủ đề như vô 
thường, bản chất khô đau của chúng ta, và giá trị của từ bị và vị tha. 


"Cho nên, ngay cả khi nghĩ đến những người Trung hoa cộng sản đã gây thảm họa lớn 
cho một số dân Tây Tạng - do sự tu tập Phật giáo của tôi, tôi thấy lòng thương cảm ngay 
cả đến những kẻ gây đau khổ, vì tôi hiểu rằng, kẻ gây đau khổ thực ra bị bắt buộc bởi 
snhững thế lực tiêu cực khác. Vì những điều này và những lời nguyện và cam kết Bồ Tát 
của tôi, cho dù là kẻ phạm tội độc ác, tôi hoàn toàn không cảm thấy hay nghĩ rằng, vì 
những sự độc ác của chúng, chúng sẽ phải chịu những điều tiêu cực hay không được nêm 
mùi giấy phút hạnh phúc. Lời nguyện Bồ tát giúp tôi phát triển thái độ này, nó rất hữu 
ích, cho nên tự nhiên tôi yêu thích lời nguyện này. (7rong lời Bồ Tát nguyện, người tu tập 
tỉnh thân xác định lòng mong ước trở thành Bồ Túi. Bô Tát, dịch nghĩa đen là "người 
chiến sĩ tỉnh thức”, là một người với lòng thương yêu và từ bi, đã đạt được Bồ Tát quả, 
đặc điểm của trạng thái tỉnh thân này là khát vọng tự ý và chân chính để đạt giác ngộ 
hoàn toàn hấu đem lợi ích cho tất cả chúng sinh). 


"Điều này làm tôi nhớ tới một vị đại sư hành trì tụng niệm tại Tu Viện Namgyal. Là một 
tù nhân chính trị, ông bị cầm tủ trong những nhà tù và trại lao động Trung Hoa hai mươi 
năm. Một lần tôi hỏi ông về hoàn cảnh khó khăn nhất mà ông phải đương đầu khi ở trong 
tù. Rất ngạc nhiên khi nghe ông nói là sự nguy hiểm nhất mà ông cảm thấy là mất lòng từ 
bị với người Trung Hoai 


"Có rất nhiều câu chuyện như vậy. Thí dụ, ba ngày trước đây, tôi gặp một nhà sư đã sống 
nhiều năm trong nhà tù Trung Quốc. ông cho tôi biết ông 24 tuổi vào năm 1959, năm có 
cuộc nổi dậy của người Tây Tạng. Vào lúc đó ông gia nhập lực lượng Tây Tạng tại 
Norbulinga. ông bị người Trung Quốc bắt và bỏ tù cùng với ba anh em, ba anh em bị giết 
tại đó. Hai người anh em khác của ông cũng bị giết.. Rồi cha mẹ ông cũng bị chết tại trại 
lao động. Nhưng ông nói với tôi rằng khi ông ở trong tù, ông suy nghĩ về đời ông và đến 
lúc đó ông kết luận rằng dù ông có dành cả cuộc đời để làm tu sĩ tại Tu Viện Drepung, 
cho đến lúc bây giờ, ông cảm thây ông không phải là một nhà sư tốt. ông cảm thấy ông là 
một nhà sư ngu dại. Vào lúc đó ông nguyện, vì ở trong tù, ông phải cố gắng làm một nhà 
sư chân chính. Do hành trì Phật Pháp, vì sự rèn luyện tâm, ông đã có thê duy trì được tinh 
thần vui vẻ dù thê xác đau đớn. Cả khi ông bị tra tân và bị đánh đập tàn nhẫn, ông đã có 


thể qua khỏi và vẫn cảm thấy hạnh phúc bằng cách xem nó như là sự tây sạch nghiệp tiêu 
cực trong quá khứ. "Cho nên là qua những thí dụ này, _ có thê thực sự đánh giá cao giá 
trị của việc đưa tu tập tỉnh thần vào đời sống hàng ngày " 


Vì vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thêm vào chất liệu cuối cùng của một đời sống hạnh phúc 
- phương diện tinh thần. Qua giáo lý của Đức Phật, Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều người 
khác đã tìm ra được một câu trúc có ý nghĩa giúp họ chịu đựng và vượt qua đau đớn và 
khổ đau đôi khi gặp phải trong cuộc đời. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma gợi ý, mỗi truyền 
thống tôn giáo lớn trên thế giới đều có cơ hội để giúp đỡ ta giành được một cuộc hạnh 
phúc hơn. Sức mạnh của niêm tin,được tạo ra trên qui mô rộng lớn của những truyền 
thống tôn giáo này, đã gắn bó trong đời sống của hàng triệu người. Niềm tin đạo lý sâu xa 
đó giúp đỡ vô sô người qua được những lúc khó khăn. Đôi khi nó tác động một cách lặng 
lẽ không đáng kể, đôi khi trong những biến chuyên sâu xa. Mỗi người chúng ta, vào một 
lúc nào đó trong cuộc đời, hăn đã chứng kiến sức mạnh đó tác động nơi người thân, bạn 
bè, hay người quen thuộc. Đôi khi, những thí dụ về sức mạnh bên bỉ về niềm tin được tìm 
thấy ngay trên trang đầu. Thí dụ nhiều người rất quen thuộc với thử thách của Terry 
Anderson, một người bình thường đột nhiên bị bắt cóc trên đường phố tại Beirut vào một 
buổi sáng năm 1985. ông bị chụp bằng một cái mèn, bị đây vào một xe hơi và trong bảy 
năm tiếp theo ông bị giam làm con tin của nhóm Hezbollah, một nhóm Hồi giáo cực 
đoan. Cho đến năm 1991, ông bị giam tại một xà lim nhỏ dưới tầng hầm ẩm ướt bắn thiu, 
bị bịt mặt và xiềng xích trong một thời gian dài, chịu đựng những trận đánh đập thường 
xuyên và những điều kiện khắc nghiệt. Cuối cùng ông được tha, thế giới biết đến ông và 
thấy ông quá sung sướng được trở vê với gia đình và cuộc đời của ông nhưng đáng ngạc 
nhiên là gần như không cay đắng và thù hận đối với những người đã bắt ông. Khi những 
phóng viên hỏi ông vê nguôn gôc sức mạnh phi thường của ông, ông nhận ra là niêm tin 
và cầu nguyện là những nhân tố quan trọng giúp ông chịu đựng sự thử thách. 


Thế giới đầy những thí dụ như vậy về các khía cạnh mà niềm tin đạo lý đã tạo ra sự giúp 
đỡ cụ thể trong những lúc khó khăn. Và những cuộc thăm dò rộng lớn mới đây dường 
như xác nhận sự thực là niềm tin đạo lý đó có thể đóng ĐÓP thiết thực cho một đời sống 
hạnh phúc hơn. Những nhà nghiên cứu độc lập và những tổ chức thăm dò dư luận (như 
cơ quan Gallup) tiến hành khảo sát thấy răng những người có tôn giáo thuật lại cảm 
tưởng hạnh phúc và thỏa mãn với đời sống nhiều hơn là những người không tôn giáo. 
Những cuộc nghiên cứu đã thấy rằng không những niềm tin là nhà tiên tri tự thuật cảm 
tưởng hạnh phúc, mà một niềm tin tôn giáo mạnh mẽ cũng xuất hiện để giúp cá nhân 
đương đầu một cách hữu hiệu hơn với những vấn đề như tuôi già, hay những khủng 
hoảng cá nhân và những biến chuyền bị đát. Hơn nữa, thống kê cho thấy những gia đình 
của những người có niêm tin tôn giáo mạnh mẽ có tỷ lệ thấp về những người phạm pháp, 
rượu chè, ma túy, và hôn nhân thất bại. Thắm chí có bằng chứng cho thây niềm tin có lợi 
ích cho sức khỏe con người - ngay cả những người bệnh nặng. Thực ra đúng là có đến 
hàng trăm nghiên cứu khoa học và nghiên cứu dịch tễ, xác minh mối liên hệ giữa niềm tin 
tôn giáo mạnh mẽ, tỷ lệ tử vong thấp, và sức khỏe tốt hơn. Trong một cuộc nghiên cứu, 
những phụ nữ già có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ sau khi bị giải phẫu hông có thê đi bộ xa 
hơn các phụ nữ ít tin vào tôn giáo, và họ Ít phiền muộn sau khi bị giải phẫu. Một cuộc 
nghiên cứu của Ronna Casar HarrIs và Mary Amanda Dew tại Đại Học Y Khoa Pittsburg 
cho thấy những bệnh nhân thay tim có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ gặp ít khó khăn hơn 


đối với chế độ y tế hậu phẫu và biểu hiện sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn. Trong 
một cuộc nghiên cứu khác do Bác sĩ Thomas Oxamn và những cộng sự của ông tại 
Trường Y Dartmouth tiễn hành, người ta thấy những bệnh nhân trên năm mươi tuôi trải 
qua giải phẫu tim mở động mạch vành hay van tim, và nương tựa vào niềm tin tôn giáo, 
sông sót nhiều gấp ba lần những người không tôn giáo. 


Những lợi ích của một niềm tin tôn giáo mạnh mẽ trở thành sản phẩm trực tiếp của những 
học thuyết đặc biệt và những tín ngưỡng của một truyền thống riêng biệt. Nhiều Phật tử, 
chẳng hạn, có thể chịu đựng đau khổ do tin tưởng vững chắc vào học thuyết về Nghiệp. 
Tương tự như vậy, những người có niềm tin không lay chuyển vào Thượng Đề, thường 
có thê đứng vững trước những khó khăn đữ đội vì họ tin vào Thượng Đề toàn trí toàn 
năng và thương yêu - một Thượng Đề mà kế hoạch của Ngài có thể là mù mịt đối với 
chúng ta vào hiện tại, nhưng Thượng Để trong trí tuệ của Ngài, cuối cùng sẽ cho thấy tình 
thương yêu của Ngài với chúng ta. Với niềm tin vào giáo lý trong Kinh Thánh, họ có thể 
thấy thoải mái trong thi thơ như Romans 8:28: "Tất cả mọi sự cùng nhau làm điều thiện 
cho chúng là thương yêu Thượng Đế, cho chúng được kêu gọi theo mục đích của Ngài". 


Mặc dù một số phúc báo của niềm tin có thể căn cứ trên những học thuyết riêng tư liên 
quan đến một truyền thống tôn giáo riêng biệt, nhưng có những đặc trưng làm nên sức 
mạnh khác của đời sống tinh thần rất phổ biến trong tất cả tôn giáo. Tham gia vào bất cứ 
tôn giáo nào cũng có thể tạo ra một cảm giác về quan hệ bổn phận cộng đồng Và sự quan 
tâm lẫn nhau với những người cùng nhau tu tập. Nó đem lại một khuôn khô có ý nghĩa 
trong đó người này có thê quan hệ và liên kết với những người khác. Và nó cũng có thể 
cho người ta một cảm nghĩ chấp nhận. Giữ vững niêm tin tôn giáo có thể cho ta ý thức 
sâu sắc vê mục đích, đem lại ý nghĩa cho cuộc sông. Những đức tin này sẽ cho ta hy vọng 
trước nghịch cảnh, khổ đau và cái chết. Chúng giúp ta tiếp nhận một cách nhìn bất biến 
cho phép ta vượt ra khỏi chính mình khi bị áp đảo bởi những khó khăn trong đời sống 
hàng ngày. Mặc dù tất cả những lợi ích tiềm tàng này sẵn sàng cho những ai thực hành 
giáo lý của một tôn giáo đã chính thức hóa, nhưng rõ ràng là chỉ có niềm tin tôn giáo 
không thôi thì không bảo đảm được hạnh phúc và an ôn. Thí dụ vào lúc Terry Anderson 
bị cùm trong xà lim biểu lộ những thuộc tính tốt đẹp nhất của niềm tin tôn giáo, thì bên 
ngoài xà lim bạo lực hận thù dữ dội hoành hành cho thấy những thuộc tính xấu xa nhất 
của niềm tin tôn giáo. Đã nhiều năm tại Lebanon, nhiều giáo phái Đạo Hồi đã ở trong 
tình trạng chiến tranh với tín đồ Cơ Đốc và Do Thái giáo, bị kích thích bởi bạo lực hận 
thù từ mọi phía, dần dần sự tàn bạo không tả xiết trên danh nghĩa tôn giáo. Đó là chuyện 
xưa, chuyện mà ta thường được nghe kể qua lịch sử và cũng thường được nhắc lại trong 
thế giới hiện đại. 


Vì tiềm lực gây chia rẽ và hận thù này, người ta dễ dàng mất niềm tin vào những thể chế 
tôn giáo. Điều này. dẫn đến một số nhân vật tôn giáo như Đức Đạt Lai Lạt Ma cố găng lọc 
ra những yếu tố về đời sông tỉnh thần có thể áp dụng cho bất cứ một cá nhân nào muốn 
nâng cao hạnh phúc của mình, dù ở bất cứ truyền thống tôn giáo hay có tin vào tôn giáo 
hay không. 


Bởi vậy, bằng một giọng nói quả quyết, Đức Đạt Lai Lạt Ma kết luận cuộc bàn luận bằng 
tầm nhìn rộng vào một đời sống tinh thần thực sự: "Vậy, nói đến việc bầy tỏ phương diện 


tinh thần trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải nhận biết đức tin tôn giáo là một 
bình diện tinh thần. Vì, về tôn giáo, nếu chúng ta tin vào bất cứ một tôn giáo nào thì điều 
đó là tốt. Nhưng cả khi không có đức tin tôn giáo, chúng ta vẫn có thể xoay xở. Trong 
một vài trường hợp chúng ta có thể xoay xở tốt hơn. Nhưng đó là quyền của một cá nhân, 
nếu chúng ta muôn tin, tốt! Nếu không tin, cũng được. Nhưng có một bình diện tinh thần 
khác. Đó là cái mà tôi gọi là tính tỉnh thần căn bản - những đức tính căn bản làm người 
như lòng tốt, hảo tâm, từ bi, quan tâm. Dù chúng ta có đức tin hay không có đức tin, loại 
tỉnh thần này vẫn là thiết yêu. Cá nhân tôi coi bình diện tinh thần thứ hai này quan trọng 
hơn bình diện thứ nhất, vì đù cho một tôn giáo đặc biệt có tuyệt vời đến đâu đi nữa, thì 
tôn giáo đó vẫn chỉ được chấp nhận bởi một số chúng sinh giới hạn, chỉ một phần của 
nhân loại. Nhưng chừng nào chúng ta còn là con người, là thành viên của gia đình nhân 
loại, tất cả chúng ta đều cần phải có những giá trị tính thần căn bản ấy. Không có những 
giá trị này, cuộc sống con người sẽ khó khăn, rất vô vị. Kết quả là không một ai trong 
chúng ta có thê có hạnh phúc, toàn thê gia đình chúng ta sẽ đau khổ và, cuôi cùng, xã hội 
sẽ có nhiều khó khăn. Cho nên, điều trở nên rõ ràng là tu dưỡng những loại giá trị tỉnh 
thần căn bản trở nên quan trọng. 


"Trong khi tìm cách trau đồi những giá trị tinh thần căn bản này, tôi nghĩ chúng ta cần 
phải nhớ rằng trong số năm tỷ người trên hành tinh này, có lẽ một hay hai tỷ người rất 
thành thực, thực sự tin tuởng vào tôn giáo. Dĩ nhiên, khi tôi đề cập đến những người tin 
tưởng thành thật, tôi không bao gồm những người, thí dụ, chỉ nói, "Tôi là người Cơ Đốc" 

chủ yêu là vì gia đình của họ gốc là Cơ Đốc Giáo, nhưng hàng ngày không mấy lưu ý đến 
niềm tin Cơ Đốc Giáo hay tích cực tu tập tôn giáo này. Vậy, ngoại trừ những người này, 
tôi tin là có lẽ chỉ có khoảng một tỷ người thành khẩn tu tập tôn giáo của mình. Có nghĩa 
là bốn tỷ, đa số người trên trái đất này đều là những người không tín ngưỡng. Cho nên 
chúng ta vẫn phải tìmra cách để cải thiện đời sống cho đa số người này, bốn tỷ người 
chưa tham gia vào một tôn giáo nào - cách giúp họ trở thành người tốt, người có đạo đức 
mà không có tôn giáo gì. Nơi đây tôi nghĩ giáo dục là chủ yếu - làm cho con người thấm 
nhuần tỉnh thần rằng từ bi, hảo tâm, vân vân... là những đức tính căn bản tốt của con 
người, không phải chỉ là nội dung của đề tài tôn giáo. Tôi nghĩ trước đây chúng ta đã nói 
nhiều đến tầm quan trọng hàng đầu của con người là nồng nhiệt, lòng thương yêu, và từ 
bi về sức khỏe, hạnh phúc. và tâm an lạc trong con người. Đấy là một vân đề rất thực 
tiễn, không phải là lý thuyết tôn giáo hay suy đoán triết lý. Nó là một vấn đề then chốt. 
Và tôi nghĩ răng thực ra đó là cốt lõi của tất cả những giáo lý của những truyền thống 
khác nhau. Nhưng nó vẫn rất quan trọng cho những ai không muốn đi theo một tôn giáo 
đặc biệt nào cả. Với những người này, tôi nghĩ chúng ta có thể giáo dục họ, và làm cho 
họ Inhận thức rằng không theo một tôn giáo nào cũng không sao nhưng phải là một người 
tốt, một con người có ý thức, có tỉnh thân trách nhiệm và tận tụy vì thế giới tốt đẹp hơn, 
hạnh phúc hơn. 


"Thông thường, có thể biểu thị lỗi sống đạo lý riêng hay tỉnh thần qua những phương tiện 
bên ngoài, như mặc thứ quần áo nào đó, có điện thờ, hay một cái bàn thờ trong nhà, hay 
tụng niệm vân vân... Có những cách biểu lộ chúng ở bên ngoài. Tuy nhiên, những sự thực 
hành hay những hoạt động này chỉ là thứ yếu để hành một lối sống tinh thần đích thực, 
căn cứ vào những giá trị tỉnh thần căn bản, vì rất có thể tất cả những hoạt động tôn giáo 
bên ngoài vẫn còn chấp nhận người ta nuôi dưỡng trạng thái tinh thần tiêu cực. Nhưng 


tính tỉnh thần thực sự phải biểu thị kết quả làm cho người ta bình tĩnh hơn, hạnh phúc 
hơn, và an bình hơn. 


"Tất cả những trạng thái đạo đức của tâm - từ bị, khoan dung, tha thứ, quan tâm, và vân 
vân... - những đức tính tinh thần này là Pháp đích thực, hay những đức tính tinh thần đích 
thực, vì tất cả những đức tính tinh thần nội tâm này không thê cùng tổn tại với những ý 
nghĩ xấu xa hay trạng thái tâm tiêu cực. 


"Cho nên rèn luyện hay tiến hành một phương pháp dẫn đến kỷ luật tinh thần trong tâm 
trí con người là cốt lõi của đời sống đạo lý, kỷ luật tỉnh thần có mục đích trau dồi những 
trạng thái tinh thần tích cực. Như vậy, liệu ta có một cuộc đời tinh thần hay không còn 
tùy thuộc vào việc liệu ta có thành công trong việc đạt được trạng thái tâm đã được chế 
ngự và chuyền trạng thái tâm ấy vào hành động hàng ngày của ta." 


Đức Đạt Lai Lạt Ma sắp sửa phải dự buổi tiếp tân để tỏ lòng trân trọng với một nhóm 
người hảo tâm, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp của người Tây Tạng. Bên ngoài phòng tiếp 
tân, một nhóm đông người tụ tập để đón chào Ngài. Vào lúc Ngài đến, số người trở nên 
rất đông. Trong sô những người này, tôi thấy một người đàn ông mà tôi đã gặp đôi lần 
trong ˆ tuần. Không rõ ông ta bao nhiêu tuôi, nhưng tôi đoán ông ta khoảng 25, có lẽ trên 
30 tuổi, cao và mảnh khánh. Bề ngoài xốc xếch của ông, khiến tôi chú ý đến vẻ mặt của 
ông, một vẻ mặt mả tôi thường thấy trong số những bệnh nhân của tôi - lo lắng, hết sức 
chán nản, đau đớn. Và tôi nghĩ tôi để ý thấy hệ thống cơ chung quanh miệng ông giật nhẹ 
liên tục, chứng bệnh "Tardive dyskenesia", tôi lặng lẽ chấn đoán, một chứng bệnh thần 
kinh gây ra bởi thường xuyên dùng thuốc an thần."Tội cho y", tôi nghĩ vào lúc đó nhưng 
rồi cũng quên ngay ông ta. 


Khi Đức Đạt lai Lạt Ma tới, đám đông chen lân tới phía trước để đón chào Ngài. Nhân 
viên an ninh hầu hết là người tình nguyện có sức ngăn chặn đám đông và mở con đường 
đi vào phòng tiếp tân. Người đàn ông trẻ tuổi mà tôi nhìn thấy trước đó, bnây giờ với vẻ 
mặt có phần bối rối, bị đám đông xô đây tới rìa khoảng trống do đội an ninh phụ trách. 
Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đang tiến vào phòng tiếp tân,Ngài để ý tới người đàn ông đã 
vượt qua hàng rào an ninh và Ngài đã dừng lại để nói chuyện với ông ta. Thoạt tiên ông 
ta hoảng hốt rồi nói nhanh với Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài trả lời ông ta mấy câu. Tôi 
không thể nghe họ nói gì, nhưng nhìn thấy khi ông ta nói ông ta bắt đầu có vẻ bồn chồn 
hơn. Người đàn ông này đang nói điều gì đó, nhưng thay vì trả lời, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
cầm lấy tay ông ta, võ nhẹ vào bàn tay, đứng yên hồi lâu rồi lặng lẽ gật đầu. Ngài nắm tay 
người đản ông thật chặt, nhìn thắng vào mắt ông ta, như thê Ngài không lưu tâm gì đến 
đám đông chung quanh. Vẻ mặt bồn chỗồn và đau đớn đột nhiên biến mắt trên gương mặt 
của ông ta và nước mắt tuôn rơi trên gò má. Dẫu rằng nụ CưỜi xuất hiện và từ từ lan tỏa 
trên khuôn vẫn còn nhạt nhò nhưng có,vẻ thoải mái và sung sướng đã hiện ra nơi khóe 
mắt. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma nhân mạnh nhiêu lần, kỷ luật tỉnh thần là cơ sở của đời sống tỉnh 
thân. Nó là phương pháp cơ bảnđể đạt hạnh phúc. Trong suốt cuốn sách này, Ngài giải 
thích cách nhìn của Ngài rằng kỷ luật tỉnh thân liên quan đến việc tranh đấu với những 
trạng thải tinh thân tiêu cực như giận đữ, thù hán, tham lan và trau dôi những trạng thái 


tích cực như hảo tâm, từ bi, và khoan dung. Ngài cũng vạch rõ rằng cuộc sống hạnh phúc 
phải xây dựng trên nên tảng của một trạng thái tâm an ổn Tu tập kỷ luật tỉnh thân có thể 
bao gôm các kỹ thuật hành thiên chính thông làm cho tâm ổn định và đạt được trạng thái 
bình tĩnh. Hầu hết những truyền thống tỉnh thần đều đưa ra cách tu tập àm cho tâmlắng 
xuống, giúp chúng ta tiếp xúc nhiều hơn với bản chất tỉnh thân sâu hơn. Ở phần kết luận 
trong loạt nói chuyện với công chúng tại Tuscon, Ngài đã trình bày những chỉ dẫn về 
thiên hành để giúp chúng ta bắt đầu lắng đọng vọng tưởng, quan sát bản chất tiềm ẩn 
của tâm, và do đó phát triển "tâm tĩnh lặng". 


Nhìn khắp phòng họp, Ngài bắt đầu nói bằng cung cách tiêu biểu của Ngài thay vì nÓI VỚI 
đám đông, dường như Ngài đang đang tự mình hướng dẫn từng người một trong số khán 
giả. Có lúc Ngài yên lặng tập trung, có lúc Ngài rất sôi nôi, nhịp nhàng trình bày chỉ dẫn 
của Ngài bằng những cái gật đầu thật tinh tế, những điệu bộ bằng tay và những động tác 
đu đưa nhẹ nhàng. 


-—-oÔO--- 
THIÊN ĐỊNH VÀ BẢN CHÁT CỦA TÂM 


Ngài bắt đầu, "Mục đích bài tập này là bắt đầu xác nhận và có cảm giác về bản chất của 
tâm, ít nhất ở mức độ bình thường. Nói chung khi chúng ta nói đến "tâm", chúng ta đang 
nói đến một khái niệm trừu tượng. Không có một kinh nghiệm trực tiếp về tâm, thí dụ, 
nếu chúng ta được yêu cầu nhận dạng tâm, chúng ta bắt buộc chỉ vào bộ não. Hoặc, nêu 
chúng ta đi È yêu câu định nghĩa tâm, chúng ta có thể nói đó là khả năng "biết", "hiểu 
được" và "nhận thức được". Nhưng không trực tiếp nắm được tâm do thiền tập, những 
định nghĩa Ấy, chỉ là lời nói suông. Điều quan trọng là có thể nhận dạng tâm qua kinh 
nghiệm trực tiếp, chứ không phải là một khái niệm trừu tượng. Vậy nên, mục đích bài tập 
này là nhằm trực tiếp cảm thây hay nắm được bản chất thông thường của tâm, để khi bạn 
nói tâm có những đặc tính "trong sáng "và "nhận thức được", bạn có thể nhận dạng được 
nó do kinh nghiệm chứ không phải chỉ là khái niệm trừu tượng. 


"Bài tập này giúp bạn chú ý ngưng những vọng tưởng và dần dần giữ được tình trạng ấy 
càng ngày càng lâu hơn. Khi thực hành bài tập này, cuối cùng bạn sẽ thấy một cảm giác 
như không có gì ở đó, một cảm nghĩ trống rỗng. Nhưng nếu bạn _ xa hơn, cuối cùng bạn 
sẽ nhận ra bản chất tiềm ấn của tâm, những đặc tính "trong sáng " và nhận biết được". Nó 
cũng giống như ly thủy tỉnh đầy nước. Nếu nước trong, bạn có thể nhìn thấy đáy ly, tuy 
bạn vẫn công nhận có nước tại đây. Vậy, hôm nay chúng ta thiền định về khái niệm 
không. Đấy không phải là trạng thái vô tri vô giác đơn thuần hay trạng thái tâm trống 
rỗng. Đúng hơn là cái mà bạn phải làm trước nhất, là quyết tâm răng, "tôi sẽ duy trì trạng 
thái không vọng tưởng". Cách bạn phải làm như thế này: 


"Nói chung tâm chúng ta chủ yếu hướng về những đối tượng bên ngoài. Sự lưu ý của 
chúng ta theo cảm giác kinh nghiệm. Phần lớn nó duy trì ở mức cảm giác và nhận thức. 
Nói một cách khác, thông thường ý thức của chúng ta hướng vào những kinh nghiệm cảm 
giác thê chất và khái niệm tinh thần. Nhưng trong bài tập này, điều mà bạn nên làm là 
kéo tâm bạn vào bên trong, đừng để nó đuôi theo hay chú ý đến đối tượng cảm giác. 


Đồng thời đừng để nó bị rút hoàn toàn đến mức độ vô tri vô giác hay thiếu chú tâm, Bạn 
phải duy trì trạng thái tỉnh táo và chú tâm thật đất đủ và rồi cố tìm hiểu trạng thái ý thức 
tự nhiên của bạn - một trạng thái mà ý thức của bạn không bị đau đớn bởi những ý nghĩ 
về quá khứ, những sự việc đã xây Ta, những kỷ niệm và ký ức, và cũng không bị đau đớn 
về những ý nghĩ vê tương lại, giông như kế hoạch tương lai, những mong đợi, sợ hãi, hay 
hy vọng. Mà đúng hơn là cô găng duy trì trong trạng thái tự nhiên và vô tư. 


"Điều này đôi chút giỗn như một dòng sông đang chảy siết mà bạn không thể nhìn được 
lòng sông rõ ràng. Tuy nhiên, nếu bằng cách nào đó bạn có thể làm cho nó ngưng chảy từ 
cả hai chiều từ phía nguồn chảy vào và chảy ra, thì bạn có thể làm cho nước đứng yên. 
Việc đó làm cho bạn có thê nhìn thấy đáy sông rõ ràng. Tương tự như vậy, nêu bạn có thê 
ngưng tâm lại không cho nó đuổi theo những đối tượng cảm giác và nghĩ về quá khứ và 
vị lai vân vân..., cũng như khi bạn có thể giải thóat tâm bạn khỏi bị " trống rồng" hoàn 
toàn, thì bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy bên dưới cái hỗn loạn của tiến trình tư tưởng. Có một sự 
trầm lặng bên dưới, một sự trong sáng ở bên dưới của tâm. Bạn nên cố gắng quan sát và 
chứng nghiệm điều này. 


"Điều này có thể là rất khó ở giai đoạn đầu, chúng ta hãy bắt đầu ngay từ bài giảng này. 
Ở giai đoạn đầu khi bắt đầu trải nghiệm trạng thái tự nhiên tiềm ấn của thức, bạn có thể 
trải nghiệm nó dưới hình thức của một loại "vắng mặt" nào đó. Điều này xây ra vì chúng 
ta quá quen biết tâm chúng ta bằng đối tượng bên ngoài, chúng ta có hay nhìn thế giới 
bằng quan niệm, hình ảnh và vân vân ...Vậy khi bạn rút tâm ra khỏi những đối tượng bên 
ngoài, gần như thể là bạn không thể nhận ra tâm của bạn. Hồ như vắng mặt, hồ như trống 
rỗng. Tuy nhiên khi bạn tiến bộ dần và quen đi với việc ấy, bạn bắt đầu đánh giá cao và 
nhận thức được trạng thái tự nhiên của tâm. "Nhiều kinh nghiệm thiền định thực sâu xa 
đạt được trên cơ sở của loại tâm trầm tĩnh này... Đức Đạt Lai Lạt Ma cười nói, "tôi phải 
nhắc nhở loại thiền này, vì không có đối tượng đặc biệt để tập trung vào, nên có nguy cơ 
buồn ngủ. 


"Vậy, nay chúng ta hãy thiền tập ... 


"Để bắt đầu, chúng ta hãy hít thở ba lần, và chỉ tập trung chú ý vào hơi thở. Chỉ ý thức về 
hít vào, thở ra, hít vào thở ra ba lần. Rồi bắt đầu thiền." 


Đức Đạt Lai Lạt Ma bỏ kính ra, để tay trên đùi, và ngồi bất động trong thiền định. Một sự 
im lặng hoàn toàn tràn ngập khắp phòng, một ngàn năm trăm người quay vào nội tâm, 
quay vào cái cô tịch của một ngàn năm trăm thế giới riêng tư, tìm cách lắng đọng vọng 
tưởng và có lẽ thoáng thấy bản chất thực sự của tâm họ. Sau năm phút sự im lặng bị rạn 
ra nhưng chưa vỡ hắn, Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu tụng nhẹ nhàng, giọng của Ngài trầm 
trầm và du dương, êm đềm đưa người nghe ra khỏi thiền định. 


Vào lúc kết thúc buổi giảng, như thường lệ, Đức Đạt Lai Lạt Ma chắp tay, cúi đầu chào 
khán giả với lòng thương yêu và kính trọng, Ngài đứng dạy, đi qua đám đông vấy quanh. 
Hai tay vẫn chắp vào nhau, Ngài tiếp tục cúi chào khi rời khỏi phòng. Khi đi qua đám 
đông Ngài cúi đầu thấp đến nỗi người đứng xa vài bước cũng không thê nhìn thấy Ngài. 
Ngài hình như biến đi trong cái biển đầu người. Tuy nhiên từ đàng xa, người ta vẫn có 


thể phát hiện đường đi của Ngài, do sự chuyển động tỉnh tế của đám đông khi Ngài đi 
qua. Như thê là Ngài không còn là một đôi tượng có thê nhìn thây, mà hoàn toàn trở 
thành cảm thây sự hiện diện . 


-ooOoo- 


LỜI CÁM ƠN 


Cuốn sách này không thể có được nếu không có sự cố gắng và hảo tâm của nhiều người. 
Trước nhất, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành của tôi đến Đức Tenzin Gyatso, Đức 
Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn, với lòng tri ân sâu xa của tôi Về lòng hảo tâm, độ lượng, 
nguồn cảm hứng và tình hữu nghị vô bờ bến của Ngài. Và đối với cha mẹ tôi, James và 
Bettie Cutlere, với kỷ niệm thương yêu, đã cho tôi nền móng của con đường đi đến hạnh 
phúc trong cuộc đời. 


Những lời cảm ơn chân thành của tôi đên nhiêu người khác: 


Đến Tiến Sĩ Thupten Jinpa vì tình hữu nghị của ông, sự giúp đỡ của ông trong việc biên 
tập các phần của sách này, và với vai trò chủ yếu của ông là làm phiên dịch trong những 
buôi thuyết pháp của Đức Đat Lai Lạt Ma với công chúng, và trong những cuộc đàm 
thoại riêng tư với ông. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến Lobsang Jordhen, Thượng Tọa 
Lhakdor, đã làm thông dịch viên trong một số các cuộc đàm thoại của tôi với Đức Đạt 
Lai Lạt Ma tại Ấn Độ. 


Xin gửi lời cảm ơn tới Geyche Tethong, Rinchen Dharlo, và Dawa Tsering, vì sự ủng hộ 
và giúp đõ trên nhiều phương diện qua nhiều năm. Xin gửi lời cảm ơn đến nhiều người đã 
làm việc hăng say đê bảo đảm rằng cuộc viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một kinh 
nghiệm bổ ích cho rất nhiều người; đến Claude đ'Estree, Ken Bacher và ban giám đốc và 
nhân viên của Arizona Teachings Inc., đến Peggy Hitchcock và ban giám đốc của 
Arizona Friends of Tibet, đến Tiến Sĩ Pam Wilson và những người đã tô chức buôi thuyết 
pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Đại Học Arlzona và hàng tá người tình nguyện với 
những cố gắng không mệt mỏi nhân danh tất cả những người đã tham gia vào những buổi 
giảng tại Ar1zona. 


Xin gửi lời cảm ơn đến những nhân viên đặc biệt của tôi, Sharon Friedman và Ralph 
Vicinanza, và những nhân viên tuyệt vời của họ, vì những khuyến khích, tận tình, giúp đỡ 
trong nhiều khía cạnh của chương trình này, và công việc khó khăn vượt ngoài bổn phận. 
Tôi đặc biệt chịu ơn họ. 


Xim gửi lời cảm ơn đến những người đđưa ra sự giúp đỡ vô giá trong việc biên tập, sự 
sáng suốt, và chuyên môn, cùng sự hỗ trợ cá nhân trong tiến trình soạn thảo dài: Ruth 
Hapgood với những cố găng tài ba trong việc biên tập bản thảo lúc đầu, Barbara Gates và 
Tiến Sĩ Ronna Kabatznick vì những sự giúp đỡ không thể thiếu của họ khi vất vả đọc 
nhiều tài liệu, tập trung và sắp xếp tài liệu thành một câu trúc mạch lạc, và tới người biên 
tập tài ba của tôi tại Riverhead, Amy Hertz, vì sự tin tưởng vào kế hoạch và giúp tôi trình 
bày cuốn sách. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến Jennifer Kepo và những nhân viên ân 


hành làm việc hăng say và toàn thê nhân viên của Riverhead Books. Tôi cũng xin chuyên 
lời cảm ơn nông nhiệt tới những người đã giúp tôi ghi lại những bài nói chuyện trước 
công chúng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ar1zona, và đã đánh máy những phân đầu của 
bản thảo. 

Đề kết thúc, xin gửi những lời cảm ơn sâu xa của tôi đến: 

- Những giáo sư của tôi, 


- Gia đình tôi và nhiều bạn hữu đã làm cho đời tôi phong phú trong nhiều phương diện. 


- Đến Gina Beckwith Eckel, Tiến Sĩ David Weiss và Daphne Arkeson, Tiến Sĩ Gillian 
Hamilton, Helen Mitsios, David Greenwalt, Dale Brozosky, Kristi Ingham Espimnasse, 
Tiến Sĩ David Klebanoff, Henrietta Bernstein, Tom Minor, Ellen Wyatt Gothe, Tiến Sĩ 
Gail McDonald, Larry Cutler, Randy Cutler, Lori Waren, và lời cảm ơn đặc biệt và cảm 
niệm sâu xa đến Candee và Scott Bierley 


- Các bạn hữu khác mà tôi đã không ghi tên tại đây, nhưng vẫn giữ luôn luôn trong tâm 
lòng thương yêu, tri ân, và kính trọng với những bạn này. 


~ HÉT — 


Vài nét về Dịch giả, Thượng tọa Thích Tâm Quang 


THÂN THÉ 


Thượng tọa có thế danh là Nguyễn Hữu Vũ, pháp danh Minh Phát, và pháp tự là Thích 
Tâm Quang, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông thứ 45. Ngài sinh năm Giáp Tý (1924), 
nguyên quán ở Quận Hoàn Long, Hà Nội, là con trai trưởng trong một gia đình có sáu 
anh chị em, gồm ba trai ba gái. 


Sinh trưởng trong một gia đình nề nếp theo đạo Phật, ngay từ thuở bé đã theo bố mẹ đi 
chùa lễ bái cúng Phật thường xuyên vào những ngày Răm và mông Một mỗi tháng. Lớn 
lên, Ngài theo học chương trình Pháp văn nên rât thông thạo tiêng Pháp. 


Ngài cùng gia đình di cư vào miền Nam năm 1955; tham gia quân đội, phục vụ Cục Mãi 
Dịch và là sĩ quan đại diện Phật Giáo của Cục này. Năm 1965, giải ngũ với cấp bậc Đại 
Úy. Sau đó, Ngài làm việc cho một cơ quan Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Nhờ đó, Ngài được trau 
dồi thêm khả năng phiên dịch Anh ngữ. 


Năm 1975, Ngài cùng gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ, ở Quận hạt Fresno, Tiểu bang 
California. Vừa đên Fresno là Ngài được nhận vào làm việc với cơ quan tài chánh quận 
nảy cho đên ngày về hưu trí năm 1987. 


Nhờ duyên lành, Ngài được gặp Hòa thượng Thích Đức Niệm năm 1979, và được Hòa 
thượng dìu dắt học Phật và làm Phật sự tại đây. Sau thời gian tu tập và làm Phật sự gần 
một năm, Hòa thượng Thích Đức Niệm nhận thấy Thượng tọa đã có cơ duyên với Phật 
Pháp nên hướng dẫn cho quy y Tam Bảo, với pháp danh là Minh Phát. 


-—-oÔO--- 
CÔNG TÁC PHẬT SỰ 


Nhờ có tâm thành với Phật Pháp, lại được sự dìu dắt ân cần của Hòa thượng Bổn Sư, nên 
Ngài đã cùng với một số Phật tử tại quận hạt Fresno mua được một ngôi nhà cũ nhỏ để 
cải gia vị tự với tên là Chùa Tam Bảo. Khi còn là Phật tử tại gia, Ngài rất cần mẫn và 
nhiệt thành với Phật sự trong cương vị Hội Trưởng Hội Phật Giáo Việt Nam vùng Central 
Valley, California. Vì không có trụ trì nên ban ngày thì đi làm, tối về ngủ luôn tại chùa, 
lo kinh kệ và hương đèn sớm hôm cúng Phật như một vị hộ tự. Người Việt định cư tại 
đây đều mến mộ. Nhờ đó, ngôi chùa Tam Bảo ngày càng vững mạnh thêm. 


Sau khi nghĩ hưu, Ngài đích thân đến Phật Học Viện Quốc Tế, đảnh lễ Hòa thượng Bồn 
Sư và xin được xuất gia đầu Phật. Tháng Sáu năm 1988, bổn sư nhận thấy có khả năng 
kham lãnh giới pháp nên cho phép đăng đàn thọ giới Cụ túc và Bồ Tát giới cùng một lần. 
Hòa thượng Thích Đức Niệm làm Đàn Đầu truyền giới, Hòa thượng Thích Trí Chơn làm 
Yết Ma A xa lê sư, và Thượng tọa Thích Tín Nghĩa làm Giáo Thọ A xà lê sư. Sau khi đắc 
giới, bổn sư cho trở lại Chùa Tam Bảo, vừa để trông coi ngôi già lam vừa cấm túc ba 
tháng tụng kinh và lạy Hồng Danh Bảo Sám. Mãn hạ, lại trở lại Phật Học Viện để đảnh lễ 
Bồn Sư và Đại Chúng là đã làm tròn bốn phận một phần nào trong sự bái sám theo sự chỉ 
dẫn của bồn sư. 


Kê từ khi phát tâm xuất gia, cầu thọ giới pháp, Ngài không lúc nào là không để tâm cho 
Phật Pháp, từ những việc của Chùa Tam Bảo, Fresno, cho đên những đóng góp khiêm tôn 
theo hạnh nguyện của Thượng tọa với Giáo Hội. 


Đầu năm 1995, Thượng tọa phát động xây cất chùa mới. Ngôi chùa Tam Bảo thật sự đã 
hình thành. Chùa Tam Bảo mới này được xây cất tuy không to lớn đồ sộ nguy nga, nhưng 


khang trang và đẹp đẽ, hợp pháp nơi xứ người, với những nét đặc thù văn hóa Việt Nam 
và Phật Giáo. Trong khuôn viên chùa, còn có Ngôi Bảo Tháp bảy tâng đê thờ xá lợi Phật 
và Đài Quán Thê Âm lộ thiên. 


Ngôi già lam này không những chỉ đáp ứng cho nhu cầu Phật Sự tại địa phương mà còn 
là một di tích lịch sử quý giá về việc hoằng pháp lợi sanh trong tương lai cho đàn hậu tấn 
ở xứ người. Đây là một thành quả đáng kể và xứng đáng với hạnh nguyện xuất gia của 
Thầy Tâm Quang. 


-—-oÔO--- 
HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA 


Song song với công tác Phật Sự, như lo xây cất Ngôi Bảo Điện, Tháp thờ Xá Lợi, Đài 
Quán Âm Lộ Thiên, v.v.. „ Thượng tọa còn dân thân vào công tác Phật Sự của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Ngoài nhiệm vụ Phụ Tá Đặc Biệt của Hòa 
thượng Thích Đức Niệm, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện, Thượng tọa Tâm Quang 
còn dành ra một số thời gian rất lớn cho các hoạt động văn hóa, nhất là về mặt dịch thuật 
kinh sách. Ngài chú tâm vào công tác dịch thuật những tác phẩm nỗi tiếng của các bậc 
cao tăng chơn tu. Đa phần những dịch phẩm đều có dạng song ngữ Anh-Việt. 


Phân chuyển ngữ từ Anh Văn sang Việt Văn: 


* Ba Ngàn Năm Một Kiếp Luân Hồi 
* Những Chuyên Luân Hôi Hiện Đại 
* Người Chêt Vân Sông 


Phân Song Ngữ Anh-Việt: 


* Nền Tảng Của Đạo Phật 

* Hạnh Phúc Lứa Đôi 

* Làm Sao Khỏi Sợ Hãi và Lo Lắng 

* Đạo Phật và Đời Sống Hiện Đại 

* Làm Sao Thực Hành Lời Phật Dạy 

* Chết Có Thật Đáng Sợ Không 

* Vì Sao Tin Phật, 3 tập 

* Khoa Học Dưới Lăng Kính Phật Giáo 
* Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, 3 tập 
* Cây Giác Ngộ, 3 tập 

* Nghệ Thật Tạo Hạnh Phúc, 2 tập. 


Với hạnh nguyện, sự tu tập hành trì giới luật, và công tác Phật sự đã và đang đóng góp, 
vào tháng 9 năm 1998, Ngài được bổn sư tấn phong lên hàng Thượng Tọa trong Đại Hội 
Thường Niên Năm Thứ Hai, nhiệm Kỳ Hai, tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại. Thượng tọa 
đã được chư tôn giáo phẩm tán dương và hoan hỷ. Theo lời của Thượng tọa Thích Tín 
Nghĩa: 


- "Thượng tọa Thích Tâm Quang, xứng đáng có một chỗ đứng trong hàng ngũ 
Tăng Già tại Hải ngoại, đặc biệt là phân kiến tạo Ngôi Già Lam Tam Bảo tại 
Quận Hạt Fresno, Tiêu Bang California cũng như phân đóng góp tích cực về Văn 
Hóa Phật Giáo qua những dịch phẩm vô cùng quý giá để lại cho đời và đạo. 


Tôi, Tỳ Kheo Thích Tín Nghĩa, đã từng hướng dân Thượng tọa trong thời gian 
chưa xuất gia khi còn là một cư sĩ thuần cần trong cương vị Hội Trưởng Hội Phật 
Giáo Việt Nam Vùng Cemtral Valley California và Chùa Tam Bảo, xin có đổi lời 
chúc mừng và tán dương Thượng tọa Thích Tâm Quang. ” 


Bình Anson ghỉ chép, 
Perth, Western Áustralia 
Tháng 5-2003 


